THIÊN HỌC NAM TRUYỀÊN 


Seeking the Heart of Wisdom: The Path of Insight Meditation 
Joseph Goldstein and Jack Kornfield (1987), 
Shambala Publications, Boston, UDSA. 


Giác Nguyên dịch Việt, 1996. 


1 


Mục Lục 


LỜI GIỚI THIỆU CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 
LỜI NGƯỜI DỊCH 


CHÁNH TRI KIẾN 

GIỚI HỌC: NGŨ GIỚI 
ĐỊNH HỌC 

TUỆ HỌC 

TRA VẤN VÀ NHÌN NGẮM 


CHƯƠNG 2 
TẠI SAO PHẢI THIỀN ĐỊNH ?..................... 6 SE EH E11 3113113113131 T31 31311 ghe 28 


MỞ RA NHỮNG GÌ BỊ KHÉP KÍN 

LÀM TRUNG HÒA THĂNG BẰNG CÁC PHẢN ỨNG XUNG ĐỘNG 
KHÁM PHÁ NHỮNG GÌ BỊ GIẤU KÍN 

NỖ LỰC VÀ CỨU CÁNH 


CHƯƠNG 3 
THIỀN LÝ 


DẤN THÂN 
KHÁM PHÁ 
PHƠI MỞ 


NIỆM GIÁC CHI 

CẦN GIÁC CHI (TINH TẤN GIÁC CHI} 
TRẠCH PHÁP GIÁC CHI 

HỶ GIÁC CHI 

ĐỊNH GIÁC CHI 

TĨNH GIÁC CHI (KHINH AN GIÁC CHI) 
XẢ GIÁC CHI 


CHƯƠNG 7 


VỀ NHỮNG ĐAU ĐỚN SINH LÝ 
NHỮNG ĐAU ĐỚN TÂM LÝ 
ĐỐI VỚI NỖI SỢ CHẾT 

PHƠI MỞ TÂM HỒN 


NIỀM TIN (TÍN) 
Nỗ Lực (TẤN) 
TỈNH THỨC (NIỆM) 


ĐỊNH TÂM (ĐỊNH) 
TRÍ TUỆ (TUỆ) 


Lời Giới Thiệu của Đức Đạt Lai Lạt Ma 


Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những thành tựu về khoa học 
vật chất đã có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, một điều hết sức rõ ràng là 
một lý tưởng thăng hoa nhân bản vẫn chưa được thực hiện thỏa đáng. Những 
xung đột, mâu thuẩn về chính trị và ý thức hệ vẫn tiếp tục tồn tại giữa các quốc 
gia để dẫn tới biết bao những thảm cảnh chiến tranh và bạo động cho nhân loại 
vẫn triền miên nếm trải tất cả cay đẳng nghiệt ngã nhất. 

Điều đó đã nói lên rằng nếu chỉ tiến bộ về lĩnh vực vật chất ngoại giới thì 
cũng vẫn chưa đủ, mà ở đây chúng ta còn có một nhu cầu khác cấp thiết hơn 
nhiều, đó chính là đời sống nội tại, sự phát triển về tâm linh. Và con đường tối 


ưu để thực hiện lý tưởng đó chính là pháp môn thiền định của Phật Giáo. 


Đúng là từ suốt mấy ngàn năm lịch sử, Phật giáo đã có rất nhiều thiền phái 
nhưng chung quy lại, tất cả điều có chung một tông chỉ căn bản là "dĩ tâm an 
tâm" tức nhắm tới mục đích trầm lặng tâm hồn và hai nét độc đáo được xem 
như điểm đặc trưng của thiền định Phật giáo chính là nội quán và bao dung, nói 
khác đi thì chính là trí tuệ với từ tâm. 

Càng sống thiền định để thấu suốt cái vô thường, đau khổ và vô ngã trong 
đời sống thì ta càng dễ dàng mở rộng trái tim để có thể sống hòa ái và cảm thông 
cho tha nhân nhiều hơn. Đó là một thứ tình thương vô điều kiện và không phân 
biệt đối với tất cả các giới chúng sinh. Và nếp sống như vậy ngoài ý nghĩa an lạc 
cho chính mỗi người, còn có một giá trị khác nữa đó là đóng góp vào sự hòa bình 
của toàn thế giới. 

Thật đáng mừng khi tìm thấy những người phương Tây biết quay về học 
hỏi phương Đông và đem san sẻ kinh nghiệm đó cho người khác như hai tác giả 
của tập sách này. Mong sao nỗ lực đó của nhị vị sẽ đem lại phần nào niềm an 


lành cho tất cả chúng sinh 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 


Mc Leod Ganj 


20/04/1987 


Lời Người Dịch 


Bấy lâu nay, với chút ít vốn liếng ngoại ngữ chắt chiu, chúng tôi chỉ đọc 
mà ít khi dám nghĩ tới việc phiên dịch, đặc biệt đối với các kinh sách được viết 
bằng Anh ngữ và nhất là trên tay chúng tôi lúc này lại là một cuốn sách viết về 
Thiền học, một đại dương cho chuyện thấu đáo và diễn đạt, bất luận là viết hay 
dịch. 


Cuốn sách nguyên tác đã theo chúng tôi ra tận Đà Nẵng vào những ngày 
giáp xuân 1996 như một tri kỷ đường dài và cũng có lẻ do chút duyên gió bụi, 
đôi ba tấm lòng của xứ Quảng đã khơi dậy ở chúng tôi tí nhã hứng cầm bút chép 
lại những gì mình đã đọc hiểu theo cái thiển cận riêng tư. Và đã như thế thì 
chúng tôi dĩ nhiên chẳng hề đi theo một khuôn sáo ngữ ngôn bắt buộc nào trong 
lúc chuyển ngữ cả. Nhưng dẫu sao, bản nguyên tác vẫn còn đó cho những ai hãy 
còn bận lòng quá nhiều về cái chuyện ngữ ngôn mà chẳng nhớ được lời thầm 


thì của Trang Tử ngày xưa là “đặng ý quên lời"! 


Hai tác giả của tập sách này vốn người Mỹ Quốc nhưng vào một ngày kỳ 
lạ kia đã bỗng nhiên quên hết đất trời phương Tây với những ám ảnh nghìn năm 
của nền văn hóa La Hy, những dòng sông Seine, Danube, sông Thames... để tìm 
sang cõi đất Đông phương ngàn trùng từng là quê hương của nhị vị Lão Trang 


và trên hết, là Phật giáo. 


Sau 12 năm trời cơm áo Á Châu, mòn vẹt gót giầy trên khắp mọi xứ sở da 
vàng, tắm lội hồn nhiên từ sông Hằng, Ấn Độ đến tận Irrawady của Miến Điện, 
hai tác giả đã tìm thấy một chốn về đích thực cho chính mình và cả cái thế giới 
tạp loạn hôm nay, đó là Thiền định của Phật giáo, một chỗ náu nương an lành 
mà từ hơn hai ngàn năm nay đã ít nhiều bị mất dấu dưới biết bao cỏ gai ngộ 


nhận. 


Đứng ngoài mọi quan niệm phân biệt tôn giáo, tư tưởng, học thuật, kể cả 


sở kiến cá nhân, hai vị đã biết vong thân khi viết lại một các thiệt thà và nghiêm 


cẩn tất cả những gì mình đã học, đã hiểu, đã dạy và đã sống về Thiền định của 


Phật giáo Nguyên thủy. 


Nội dung tập sách này chính là một phần trong số các bài giảng của hai vị 


về Thiền định tại các Thiền khóa ở trung tâm Naropa (bang Colorado, Hoa kỳ). 


Bản Việt dịch được hoàn tất là nhờ sự giúp sức tận tình của anh Sỹ, cô Hựu 
Huyền, Tâm Lan, Phổ Nguyện (những người đã trực tiếp chịu trách nhiệm phần 
bản thảo trên máy vi tính), Hồng Diễm, Vân Anh, Yến Tường, Ð. Hùng, Quỳnh 
Hương... (những người đã chấp bút thay chúng tôi trong những ngày vừa rời 
bệnh viện Đà Nẵng). Chúng tôi cũng không quên sự chăm sóc chân thành của 
các vị thiện tín khác tại Tam Bảo Tự, và sau cùng là chút lòng kính bái thâm tạ 
hướng về Hòa thượng bổn sư, sư cậu cùng các vị đại sư huynh đã nuôi lớn tâm 
hồn con từ những ngày bé dại. Đồng thời dịch phẩm này vẫn còn vọng mãi 


những lời động viên ân cần của chư Tăng Huyền Không, nhất là nhị vị đại đức 


Triều Tâm Ảnh, Pháp Tông. Tất cả đều là những thực tại đáng được chiêm ngắm 


bằng nhất thiết đạo tình cùng lòng tri ân vô hạn. 


Nguyện cầu tất cả chúng sinh sớm thành Phật đạo. 


Tố Phương Liêu, 25/06/1996 


Giác Nguyên 


Chương 1 


Tâm Điểm Của Thiền Định 


Tương truyền rằng ngay sau khi rời gốc bồ đề, ra đi lúc mới vừa thành 
Phật, Đức thế tôn đã gặp trên đường một du sĩ ngoại giáo. Bị cuốn hút bởi phong 
thái siêu phàm cùng vẻ đẹp của các hảo tướng nơi Ngài, người du sĩ dừng lại 
nhìn ngắm Ngài, buột miệng hỏi: 

- Thưa, có phải Ngài là một siêu nhân hay một thiên thần không ạ? 

- Không phải thế đâu du sĩ ạ. Đức Phật trả lời. 

- Hay Ngài là một phương sĩ? Ông ta tiếp tục hỏi. 

- Càng không phải vậy đâu, ông du sĩ! Đức Phật vẫn từ tốn trả lời. 

- Vậy Ngài cũng chỉ là một thường nhân như mọi người chứ ạ? 

- Cũng không hẳn là vậy! 

-Thế Ngài là ai mới được chứ? Không là hạng nào hết, thật không hiểu nổi! 

- Ta là một vị Phật, một con người tình thức. 

Phần còn lại của giai thoại về cuộc gặp gỡ này của Đức Phật với người du 
sĩ tạm thời dừng lại ở đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào một vấn đề mà nội 
dung thật ra đã được nói tới trong đoạn văn vừa rồi. 


Phật, hồng danh này của Thế Tôn vốn xuất phát từ chữ Buddha mà ngữ 
nghĩa từ nguyên chỉ đơn giản là "người tỉnh thức”. Và tỉnh thần tỉnh thức chính 
là một kinh nghiệm tâm linh cốt lõi, tối trọng của giáo lý thiền quán (Vipassanà), 
đạo lộ duy nhất đưa đến giải thoát. Thiền quán là pháp môn mở ra cho ta một 
cái nhìn tỉnh tường thấu suốt về toàn bộ thực tại hiện hữu của thân tâm và thế 
giới quanh mình, đồng thời trưởng dưỡng, làm bừng dậy một khả năng trí tuệ 
cùng một sự đồng cảm sâu sắc để đối diện mọi sự. Giáo lý tuyệt với này thực ra 


đã được chính Đức Phật tuyên thuyết từ hơn 25 thế kỷ trước và đã được truyền 


thừa trung thực liên tục qua dòng Phật giáo truyền thống Theravàda (hay Nam 
phương, Nam truyền, Nam tông Phật giáo) mà địa bàn tồn tại từ bấy lâu nay là 
khu vực Nam Á Châu. Tuy nhiên thiền quán tuyệt đối không hề chỉ là giáo lý tu 
hành cho riêng đất trời Châu Á mà ngược lại, là một Đạo Sống cho tất cả những 


tâm hồn có khả năng tự tỉnh, có được ước vọng hướng tới chân lý và tự do. 
Chánh Tri Kiến 


Con đường tỉnh thức tức Thiền Quán luôn được khởi hành với một bước 
chân đầu tiên mà Đức Phật vẫn gọi là Chánh Tri Kiến. Ở đây chúng ta có đôi điều 
cần lưu ý về bước khởi sự này. Trước hết chúng ta phải biết có những tự vẫn về 
chính mình, chẳng hạn: Ta đã thực sự làm điều gì hữu ích cho đời mình trong 
khi cuộc đời của mỗi người quả thật là ngắn ngủi? Từng đoạn đời trôi qua mau 
quá: Tuổi thơ, thời trai trẻ rồi tuổi già và cuối cùng là lần nằm xuống trên giường 
chết... Tất cả chỉ là những trường đoạn trong một cuốn phim mà nội dung 
thường xuyên mang tính bi kịch. Chúng ta có thể chọn lựa thái độ sống cho riêng 


mình: Sống mộng mị lãng quên hoặc thật sự tỉnh thức để nhìn ngắm. 


Trong buổi đầu thực tập thiền quán, ta phải biết chọn lựa cái gì đó thật sự 
là quan trọng và cần thiết cho mình. Hãy sống bằng tâm trạng và cách phản ứng 
tâm lý của những người hấp hối: Họ chỉ dành hết thời gian cho những tự vấn 
thật sự quan trọng, chẳng hạn về những gì mà thuở bình sinh họ vẫn đặc biệt 


quan tâm. Ngay bây giờ coi như chúng ta đang khởi sự bắt tay vào công phu đó. 


Bước đầu của chánh tri kiến là chúng ta nhìn thẳng vào cuộc sống của 
chính mình để thấy nó là vô thường, phù du đồng thời nhận diện chân xác tấc 
cả những gì đang xảy đến cho mình. Bằng vào sự thấu thị khách quan đó, chúng 
ta có thể chiêm ngắm trọn vẹn thế giới này với những khổ lụy trầm thống của 
nó: Những nỗi máu lệ đi ra từ chiến tranh, bệnh tật... trước mắt chúng ta mỗi 


ngày đã không hiện hữu hằng trăm triệu con người khốn khổ đáng thương đó 


sao? Họ có mặt ở mọi nơi mà chúng ta có thể biết tới: Phi Châu, Trung Mỹ, Ấn 


Độ, Đông Nam Á Châu... Phần nhân loại còn lại phải có trách nhiệm thế nào để 


xoa dịu, cứu chuộc những đồng loại đó của mình? Tất cả những nỗi đau thế giới 
này dĩ nhiên không thể chỉ đơn giản được giải quyết thỏa đáng bởi một tổ chức 
chính quyền hay một cơ chế chính trị nào cả, mặc dù những giải pháp đó đôi lúc 
cũng có được ít nhiều giá trị thực tế. Bởi nếu phân tích một cách sâu sắc thì tất 
cả những biến động như chiến tranh hay đói kém, thật ra không chỉ sản sinh ra 
từ mỗi một tác động kinh tế hay chính trị. Cội nguồn căn bản cho những tai biến 
đó chính là những bất trắc của nội tâm nhân loại và con đường tối ưu để giàn 
xếp chúng cũng vẫn nằm trong những hoán chuyễn nội tại của con người. Và cái 
nhân tố cấp thiết để xây dựng thế giới chính là thái độ tỉnh thần bao dung, không 
thành kiến của từng cá nhân. Gái giá trị tỉnh thần đó lại tiếp tục cần đến hai tiếng 
tình thương, nó đòi hỏi chúng ta một trái tim phơi mở thật thà, không tự khép 
kín. Căn cội của tất cả phức loạn xã hội thực ra không phải vì chúng ta không có 
nổi những giải pháp hóa giải mà thay vào đó chính là những ngộ nhận, hèn nhát 
và vị kỷ mà hầu như ở bất cứ ai cũng có. 

Chánh tri kiến được khởi sự bằng nhận thức về tất cả những khổ đau, 
khốn khó trong thế giới quanh ta và trong chính bản thân mình. Bên cạnh đó, 
vấn đề còn cần ở chúng ta những tự vấn về những nhu cầu tâm lý của chính 
mình, ta phải trực diện với những gì mình vẫn thường quan tâm rồi vận dụng 
trí tuệ này như một động lực cơ bản để thực hiện công phu nội quán. Chỉ cần 
nhìn thấy được bản chất giả tướng của thế giới cùng nội thân, chúng ta cũng sẽ 
tự đánh thức được ở mình một khả năng khác, một tiềm lực nội tâm cho phép 


ta mở rộng trái tim vị tha và một trí tuệ nhận thức sâu sắc để từ đó chúng ta 


được bắt đầu khơi hứng cho một hành trình nội tâm vô cùng thú vị. Nhưng 


không phải đối với ai mọi sự cũng đơn giản như thế: Với một số người, con 
đường này sẽ là một điều kiện tích cực cho sinh phong tỉnh thức và tự tại, nhưng 
đối với những người còn lại thì điều này chỉ đem lại những phản ứng tâm lý cực 
lòng: bối rối, hoang mang thậm chí sợ hãi. Có người đến với thiền định để tìm 
thấy một trí tuệ thực chứng thể nghiệm, trong khi đó một số khác lại đánh giá 
thiền định như một đạo lộ thuần cảm tính để tìm chút thoải mái nội tâm. Nhưng 


dù ở lý tưởng nào trong hai lối định trị thiền định đó, công phu phát triển nội 


10 


tâm luôn có ý nghĩa thắp sáng của một ánh lửa để hướng dẫn, đảm bảo cho 


chúng ta một cái nhìn như thật. 


Chánh tri kiến còn đòi hỏi ở chúng ta một nhận thức chính chắn về Nghiệp 
lý hay quy luật Nghiệp báo. Nghiệp lý hay quy luật Nhân Quả ở đây, trong giáo 
lý truyền thống, tuyệt nhiên không phải là một giáo lý huyền mật mơ hồ như 
theo một vài cách hiểu về vấn đề tái sinh của người Tây tạng. Mà ngược lại trong 
tỉnh thần Phật giáo Nguyên thủy thì Nghiệp lý hay luật nhân quả chỉ đơn giản là 
quy luật tồn tại và vận động sinh hóa của vạn pháp thông qua hình thái thừa 
tiếp của lực tác động với hệ quả phản ứng tương quan mà thôi. Nói vậy có nghĩa 
là mỗi mỗi hoạt động và thái độ sinh hoạt của chúng ta trong lúc này chắc chắn 
sẽ tạo ra một hậu quả nhất định mà ở đây ta có thể gọi là những kinh nghiệm 
hiện hữu trong một tương lai nào đó. Chẳng hạn khi chúng ta đặt vấn đề xung 
đột với ai đó thì xem như trước mắt, ta đã phải sống trong cảnh giới nội tâm đầy 
ác cảm và cũng thật dễ hiểu khi đối phương có những phản ứng tương xứng để 
đáp trả chúng ta. Ngược lại, đối với một người có thái độ sống từ hòa thì tình 
thương từ tha nhân cũng sẽ thù tạc trở lại họ. Quy luật Nghiệp lý đại khái chỉ 


đơn giản thế. 

Lần đó, có người tìm đến yêu cầu bà Ruth Dennison, một thiền sư Minh 
sát, hãy giải thích thật ngắn gọn cho mình hiểu nhanh chóng về vấn đề Nghiệp 
lý. Bà thiền sư đã mĩm cười trả lời: 

- Được thôi, anh hãy hiểu rằng không một cử động nào của anh là vô 


nghiệp cải 


Bất cứ điều gì bất luận mà chúng ta đã trót thực hiện, sẽ luôn có giá trị tác 
động vào ngay bản thân chúng ta cũng như toàn thể thế giới quanh mình. Hiểu 
được Nghiệp lý coi như chúng ta đã có một sở tri hết sức thú vị vì bản thân nó 


là một quy luật hết sức sinh động có cơ năng chuyển đổi và chỉ đạo cuộc sống 


của mỗi người. Chúng ta có thể sống tự điều chế chính mình và làm đổi thay một 


cách tích cực bầu sinh thái mà mình đang có mặt. Với sở tri về Nghiệp lý, chúng 


ta càng có nhiều điều kiện để nuôi lớn trong tâm hồn mình một trái tim giàu 


11 


tình thương, một nội tâm tỉnh thức, một lý trí tỉnh táo, đại khái những giá trị 
tỉnh thần nào mình muốn. Cái tuyệt với của pháp môn Thiền quán chính là sự 
giản dị: chúng ta có thể tu tập ngay trong giờ lái xe hoặc cả những giây phút ở 
phố xá chợ búa. Nếu chúng ta còn tự hàm dưỡng thêm cho mình pháp môn từ 
bi thì trong những lúc đó chúng ta cũng có thể đồng thời cảm nhận được những 
kinh nghiệm sâu sắc cái giá trị tình thương trong chính bản thân mình và từ 


cuộc đời chung quanh. 


Sau đây là một câu chuyện về một nhân vật văn học Hồi giáo là Mullah 
Nasruddin. Ông ta là một người hết sức kỳ dị: thường xuyên bị xem là một kẻ 
ngớ ngẩn nhưng thỉnh thoảng lại có những thông minh bất ngờ. Một hôm ông 
đi ra khu vườn sau nhà của mình rồi tẩn mẩn rắc từng nắm bột vụn bánh mì 
chung quanh các bồn hoa. Một người hàng xóm thấy lạ mới hỏi, ông Ñasruddin 
tỉnh bơ: 


- Ô mình làm thế là để đề phòng mấy con hổ đó mài 


Người hàng xóm ngạc nhiên: 
- Nhưng mà trong vùng này có con hổ nào đâu chứ? 
- Nhưng ông xem tôi làm vậy là thừa sao à? Nasruddin bình thản trả lời. 


Công phu đào luyện nội tâm hoàn toàn không phải là sự lập đi lặp lại một 
cách vô thức những hình thức nghi lễ hay một lời cầu nguyện. Pháp môn thiền 
quán chính là một con đường đào luyện nội tâm, nó đem lại cho ta một ý thức 
như thật về quy luật nhân quả tác động và phản ứng vẫn từng ngày hiển hiện 
ngay trong chính cuộc sống mọi người dưới mọi hình thức. Chúng ta có thể tự 
nhận diện được khả năng trí tuệ tỉnh thức của mình, nhưng bên cạnh đó ta còn 
phải hiểu thêm rằng nó không phải là cái gì tự có, chúng ta đâu có thiếu gì những 
cơ sở để nhận chân, thấy rõ vấn đề này, vấn đề tiềm lực cho trí tuệ Thiền quán. 
Chúng ta sinh hoạt, hành xử ra sao, về tâm sinh lý ở bản thân hoặc đối với xã hội 
- tất cả những sinh phong đó ra một thế giới sống tương ứng cho ta, mà ở đó có 


thể là một thiên đàng hay địa ngục ngay trong hiện tại. 


Qua suốt chiều dài đăng đẳng của lịch sử Phật giáo, nhiều dòng thiền đã 
được ra đời với những đường lối khác nhau, nhưng nhìn chung lại thì lý tưởng 
tối hậu của các dòng thiền đều chỉ là nằm gọn trong hai chữ Tỉnh Thức: một cái 
nhìn thấu suốt và trực diện về mỗi mỗi kinh nghiệm tâm linh trong từng giây 
phút, một cách tỉnh táo và đầy ý thức. Con đường phát triển, phơi mở sự tỉnh 
thức này đã được Đức Phật đưa vào một hệ thống giáo lý vẫn được gọi là Tứ 
Niệm Xứ: Thân quán niệm xứ, Thọ quán niệm xứ, Tâm quán niệm xứ và Pháp 
quán niệm xứ, bốn niệm xứ này được đặt cơ sở trên Chánh Niệm, thái độ tỉnh 


thức thường trực đối với tất cả thực tại. 


Sự thành tựu trọn vẹn khả năng chánh niệm được xem là thành quả cao 
nhất của cuộc tu hành. Như chính Đức Phật cũng đã từng dạy rằng các loài 
hương mộc dầu cao quý hiếm đến mấy nhưng cũng chỉ có thể cho ra một mùi 
hương hạn chế, còn mùi thơm của một con người đức hạnh khéo điều chế nội 


tâm thì là vô lượng, có thể xông thấu đến tận thiên giới. 


Nhưng chúng ta phải làm thế nào để có thể bắt đầu công phu sự tỉnh thức 
đó? Trong bộ Thanh Tịnh Đạo có ghi hai dòng kệ ngắn sau đây: "Thế giới đang 
bị rỗi reng trong một mớ bòng bong phức loạn, và biết ai là người tự giải thoát 


mình?” 


Tu tập thiền quán chính là phương cách tốt nhất để ta tự tháo gỡ bản thân 


mình ra khỏi cái rắc rối cuộc đời đó. Chúng ta phải liên tục trung thực để ý thức 


về những gì mà mình vẫn từng ngày bị cầm cố giam hãm: đó là những ghét 


thương, âu lo, buồn khổ... Điều đó đề nghị ở chúng ta một sự chiêm ngắm về tất 
cả những kinh nghiệm thường nhật, đồng thời để học cách lắng nghe tất cả 
những biến động tâm sinh lý của chúng ta trong mỗi ngày. Đó là một thái độ 
sống trí tuệ. Mà sự thành tựu trí tuệ tuyệt đối không phải đến từ sự đầu tư 
những khái niệm lý tính xơ cứng, mà phải là từ những thể nghiệm chín chắn về 
mọi sự, thấy chúng là chúng. 

Thế nào là thiền định? Đây là một câu hỏi hết sức đặc biệt bởi vì xưa nay 


đã có không ít những câu trả lời về nó. Tính đến hôm nay, trên toàn cầu đã có 


13 


đến hàng trăm trường phái thiền định mà lý tưởng và đường hướng xem ra 
không khác nhau là mấy: Chung quy dòng thiền nào, bất luận với một lối hướng 
dẫn chuyên biệt nào đó, từ cách cầu nguyện đến phương pháp tĩnh tọa... đều 
nhắm tới một cái nhìn thấu thị về thực tại, và làm trung hoà tất cả những xung 
động nội tâm để hướng đến cái tĩnh lặng nội tại. Nói theo lý thuyết là vậy, nhưng 
có một điều hết sức hiển nhiên mà có lẻ ai cũng có thể nhận biết rằng làm sao 
lại không thể có những sai biệt nhất định nào đó giữa các trường phái. Nhưng 
đó là một vấn đề ngoài lề, ngay lúc này chúng ta hãy trở lại vấn đề mà chúng ta 
vẫn bàn đến nãy giờ. Pháp môn thiền quán của Phật giáo Nguyên thủy (hoặc của 
một vài dòng thiền được thoát thai từ đó) luôn đặc biệt có lý tưởng là mang lại 
một trí tuệ thật sự. Pháp môn thiền quán được bắt đầu bằng sự trau đồi khả 
năng tỉnh thức và một quá trình tự vấn bản thân. Từ những điều đã nói trên, câu 
hỏi "Thế nào là thiền định?" cũng đồng nghĩa và tương tự như câu hỏi: "Thế nào 
là nội tâm? Tôi là ai? Thế nào là đời sống và thế nào là tự do?” Câu hỏi về ý nghĩa 


thiền định như vậy cũng có nghĩa là những tra vấn sâu sắc về bản chất của cuộc 


tử sinh mà mỗi người đã, đang và sẽ phải biết tới. Chúng ta phải tự biết trả lời 


những câu hỏi này bằng chính những kinh nghiệm nội tại trung thực nhất của 
mình xuyên qua từng cuộc khám phá tự thân. Đó chính là tâm điểm của Thiền 
Định. 

Đi tìm lời đáp cho những câu hỏi trên là một điều vô cùng kì thú. Bỡi vì 
nếu nói một cách hóm hỉnh nhưng trung thực thì toàn bộ đời sống của chúng ta 
cứ như một chuyến không hành của một chiếc phi cơ không người lái. Có biết 
bao người trãi qua hàng mấy mươi năm trong cuộc đời vẫn cứ triền miên bị điều 
động bời những mê lụy, âu lo đầu cơ và nói chung là một chuỗi dài bất tận của 
những biến động tâm sinh lý. Cái nếp sống quấn quanh, lúng túng đó gọi theo 
thuật ngữ Phật học là một cuộc luân hồi. Mọi sự sẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta thự 
biết dành ra một ít thì giờ để nhận thức về đời sống của chính mình: sinh ra, lớn 
lên rồi là một cái chết, chúng ta vui, chúng ta buồn, ăn ngủ và sinh hoạt... cái gì 
cũng trôi qua đi thật nhanh như một con nước mạnh. Chính sự tỉnh thức về bản 


chất khổ đau của đời sống xuyên qua các quy trình sinh, lão, bệnh, tử đã đem lại 


14 


cho Bồ tát Sĩ Đạt Ta những trở trăn thao thức về cội nguồn của chúng cũng như 
con đường nào dẫn đến một tự do thật sự. Mỗi người trong chúng ta đều luôn 
tự có riêng một cách trả lời cho những vấn đề đó: thấu suốt được bản thân và 
đời sống của mình chính là điểm nóng của pháp môn thiền quán - hướng đến trí 


tuệ và tự do. 


Chúng ta phải nhìn nhận rằng trí tuệ hay sự hiểu biết của con người luôn 
có nhiều hình thái: Có người tìm đến trí tuệ bằng những hiểu biết vay mượn từ 
sách vở văn tự. Chúng ta đã đọc nhiều lắm, từ những thông tin kiến thức mang 
tính đại chúng cho đến cả những lĩnh vực tỉnh thần, siêu hình. Mặc dù thứ trí 
tuệ từ chương này luôn là hữu dụng nhưng trước sau gì nó cũng chỉ là những 
sao chép các kinh nghiệm của người khác. Chúng ta còn thấy một hình thái khác 
của trí tuệ, đó là trường hợp chúng được đầu tư qua những đối thoại trực tiếp, 
chẳng hạn như khi ta ngồi lại lắng nghe một ai đó hơn mình... và thứ kiến thức 
đó hiển nhiên cũng không phải là vô bổ vì đôi lúc ở một vài trường hợp nhất 
định nó cũng mang lại cho ta những đóng góp hữu dụng. 

Ngoài ra còn có một hình thái trì tuệ sâu sắc hơn được đặt cơ sở trên sự 
thẩm tra và phản ảnh của tự thân, nhưng với một sự tự tin xuẩn động, để thứ trí 
tuệ đó lúc này thành ra một hình thái trí tuệ mà thuật ngữ Phật giáo vã gọi là Sở 


Tri Chướng. Thế nhưng chúng ta phải làm gì để có thể vượt qua giai đoạn này? 


Điều gì sẽ xảy ra đến khi chúng ta bắt đầu có những tự vấn nghiêm túc về bản 


thân? Thế nào là tình thương? Rồi thế nào là một tự do thật sự? Những câu hỏi 
này tuyệt nhiên không thể được giải đáp bằng những hiểu biết thuần lý hay sang 
tay. Những gì Đức Phật đã khám phá cũng như những kinh nghiệm được truyền 
thừa giữa các đệ tử của Ngài có thể được xem là một con đường để giúp chúng 
ta tìm thấy lời đáp thỏa đáng cho những vấn đề gây cấn ấy, nhưng hãy nhớ rằng 
lời đáp đó luôn có được bằng một trí tuệ im lặng, những trưởng dưỡng tiềm lực 


tự thân cho một cái nhìn thấu suốt và trực diện. 


Nhưng bây giờ thì chúng ta phải bắt đầu cho công phu đó như thế nào 


chứ? Với một tinh thần giáo lý truyền thống, chúng ta có thể hiểu rằng khả năng 


15 


trí tuệ như thật này luôn được tựu thành từ sự phát triển ba giá trị đạo đức nội 
tại mà thực ra ở bất cứ ai cũng có thể có được. Đó chính là giáo lý tam học: Giới- 


Định-Tuệ hay còn gọi là Giới học, Định học, và Tuệ học. 


Giới học: Ngũ Giới 


Vấn đề đầu tiên trong tam học chính là thái độ sống hài hòa và vô hại đối 
với cuộc đời chung quanh. Để phát triển công phu đào luyện nội tâm, điều tiên 
quyết là chúng ta phải tự biết xây dựng một căn bản đạo đức trong đời sống 
chính mình, bởi một khi chúng ta có một hành động lớn nhỏ nào đó có thể 
phương hại đến mình và người khác, chẳng hạn như những đau buồn hay một 
xung đột mâu thuẩn, thì chắc chắn rằng điều đó sẽ là một trở lực nghiêm trọng 
cho thiền định, con đường trung hòa nội tâm cho ngày một tỉnh lặng hơn, đồng 
thời nó cũng là cánh cửa ác hại khép kín tất cả những giá trị tỉnh thần khác. Còn 
đối với Định học và Tuệ học thì lý tưởng cao nhất của chúng, y cứ trên nền tảng 
những giá trị được kế thừa từ Giới học, thành quả đó mới có thể dễ dàng có 


được. 


Đức Phật ban hành Ngũ giới cho người Phật tử là nhằm để hướng dẫn cho 
chúng ta một đời sống có ý thức. Sự chấp trì của ngũ giới là một động cơ tích 
cực cho con đường tu tập thiền quán. Ngũ giới tuy vậy không phải là những tín 
điều cưỡng bức vô lối, mà mọi sự ở đây đều phải xuất phát từ một tự nguyện. 
Hơn thế nữa, ta phải hiểu thêm rằng chúng là những hướng dẫn hữu hiệu có thể 
giúp ta một nếp sống hài hòa, đồng thời phát triển và nâng cao sự an lành cũng 
như những sức mạnh khác của nội tâm. Có sống trong tỉnh thần giới luật, chúng 
ta mới có dịp thấy rằng chúng là những luật sống tuyệt với có giá trị đối với mọi 
nền văn hóa cùng tất cả thời đại. Ngoài ý nghĩa là cơ sở cho công phu thiền quán, 
giới luật còn có thể giúp ta làm thăng hoa đời sống nội tâm đa dạng của mình. 

Học giới đầu tiên trong ngũ giới là cấm sát. Học giới này đòi hỏi chúng ở 
ta một tấm lòng hiếu sinh để từ đó, dầu có phải chịu đựng một ác cảm hay thành 


kiến bất mãn nào đó, ta cũng không được quyền cướp đi sự sống của bất kỳ sinh 


vật lớn nhỏ nào. Đại khái chúng ta phải luôn biết tôn trọng sự sinh tồn của tất 
cả chúng sinh dưới mọi hình thức. Nói theo giáo lý Bát Chánh Đạo thì làm vậy là 
ta đã thực hiện được một phần Chánh nghiệp. Chúng ta luôn có nhiều lý do để 
tự cho phép mình sát sanh, thậm chí kể cả trường hợp để thể thao hoặc tiêu 
khiển. Một khi biết tự tạo mối đồng cảm, giao tình sâu sắc với đời sống thì tự 
nhiên chúng ta sẽ không còn những hứng thú trong việc giết chóc nữa, một cách 
sinh hoạt chỉ xuất phát từ ác ý. Không một sinh vật nào lại muốn tìm đến cái chết 
cả, nên học giới đầu tiên trong ngũ giới là khuyên ta đừng bao giờ sát sinh. 

Học giới thứ hai chính là sự lương thiện. Không làm điều trộm cướp, tức 
không bằng một hình thức nào đó lấy đi một vật lớn nhỏ của người khác. Không 
trộm cướp cũng là một thái độ sống vô hại đối với người khác. Chúng ta cần giải 
trừ lòng tham và sự ôm giữ quá đáng. Nói vậy còn có nghĩa là chỉ nên biết tự 
thích nghi với một điều kiện vật chất mang tính nhu cầu thật sự mà thôi, đồng 
thời nên có một thái độ san sẻ với tha nhân quanh mình. Trong đời sống thường 
nhật, chúng ta phải cần thiết nhiều thứ lắm: cây cỏ, súc vật thậm chí đến côn 
trùng. Và toàn bộ thế giới này luôn tự tồn tại với những vận động bù trừ như là 
một giải pháp sinh tồn. 

Đại để, thế giới như một con tàu với nhiều sinh vật sống còn trên đó. Từ 
con ong, cái kiến, chú giun đất đều luôn có ảnh hưởng và giá trị quan trọng sự 


sống của mỗi người. Sự sinh tồn của chúng ta nói cho cùng, chỉ là một hình thức 


tồn tại vay mượn và nhờ cậy. Nếu chúng ta học được cách trân quý, gắn bó với 


thế giới, tự khắc ta sẽ có được một đời sống hạnh phúc. Đây cũng chính là vấn 
đề sinh thái của địa cầu. Đồng thời cái gọi là động cơ xây dựng hòa bình thế giới 
còn là những sinh hoạt có ý nghĩa chăm sóc, hài hòa đối với vấn đề môi sinh 
bằng tinh thần thiền định: không bỏ mặt nó mà vẫn quan tâm giao lưu với những 
cái khác. 

Từ sinh phong tuyệt vời này, cuộc đời chúng ta sẽ thoải mái và hữu dụng 
hơn. Sự phát triển tâm hồn hào sảng nhân hậu cũng là một phần quan trọng của 


đời sống nội tâm. Như vậy chúng ta nên cùng lúc chấp trì các học giới, tu tập 


17 


thiền định và nuôi dưỡng một tâm hồn rộng rãi để nhờ đó trái tìm ta ngày một 
rộng mở thêm, hùng hậu mà cũng nhẹ nhàng thêm và niềm an lạc trong cuộc tu 
cũng theo đó mà được nhân lên. Đức Phật đã nhấn mạnh tâm quan trọng của 
bàn tay bố thí hào phóng qua một lời dạy hết sức sâu sắc và thú vị: "Nếu các 
ngươi biết rằng ta đã thấu suốt giá trị của hành động bố thí như thế nào thì chắc 


chắn các ngươi sẽ không vất bỏ vô ích một hạt cơm nào cả”. 


Theo kinh điển truyền thống, có đến ba trường hợp bố thí. Chúng ta phải 
có can đảm đón nhận bất cứ cơ hội bố thí nào đó, gặp dịp là thực hiện ngay. Bởi 
đôi khi, thậm chí thường xuyên, chúng ta vẫn có thói quen do dự ít nhiều trước 
khi đem cho thứ gì đó đến người khác. Nhưng dù sao bố thí với tâm thái nào 
cũng là tốt cả, bởi đó là lối sống san sẻ và vị tha. Vừa rồi là một trường hợp bố 


thí: bố thí trong phân vân, do dự. 


Trường hợp bố thí thứ hai: lối bố thí mang tinh thần bè bạn. Đó là một 
thái độ sẵn sàng dành ra một thời gian, một công sức hay một vật chất nào đó 
cho người khác như một món quà tương giao. Lối bố thí này cũng là một thái độ 
sống thú vị. Bởi thực ra chúng ta đâu phải cần đến quá nhiều những sở hữu mà 
mình vẫn ngỡ là sẽ mang lại hạnh phúc. Vì chính nhân cách và thái độ tương 


giao đối với cuộc đời mới là cái quy định những buồn vui của chúng và hãy luôn 


nhớ rằng hạnh phúc hay niềm vui nội tại chỉ đi ra từ một tấm lòng. 


Trường hợp bố thí thứ ba là hình thức bố thí bằng một sự trân trọng: trao 
tặng cho người những gì mà mình cũng trân quý, kể cả một thời giờ hay một 
công sức nào đó khó dành ra. Có lẽ ai cũng thấy rằng trường hợp bố thí này là 


cả một điều khó khăn nhưng vô cùng quý giá mà mình phải cố gắng thực hiện. 


Để việc bố thí hay những nghĩa cử hào sảng nào đó của chúng ta có được 
cái giá trị tích cực cho nội tâm thì mỗi người nên hiểu rằng thái độ hy sinh đó 
của mình hoàn toàn không có ý nghĩa tô điểm, vun bồi một sự hãnh diện cho cái 
Tôi nào cả, nó phải có được lý tưởng là nhân cách và sức mạnh nội tâm cũng 
như một nguồn tịnh lạc thật sự. Điều cần nói thêm ở đây là dĩ nhiên chúng ta 


không nhất thiết phải tuôn hết tất cả cho lòng hào sảng: ta còn có đời sống riêng 


18 


tư nên tất nhiên cũng phải biết nghĩ tới mình. Đừng quên rằng trong mọi trường 
hợp một sự thái quá hay bất cập đều không nên có. Lời cuối cùng là chúng ta 
vẫn phải đặc biệt quan tâm đến một tâm hồn khoáng đạt, phơi mở bởi chính nó 


vẫn dạy chúng ta bài học về tình thương. 


Học giới thứ ba là tránh những hình thức quan hệ tình dục bất hợp pháp, 
một hành động có thể phương hại đến người khác. Học giới này đề nghị ở chúng 
ta một nếp sinh hoạt sinh lý khả dĩ thích đáng và nghiêm túc. Chúng ta phải nhận 
rằng nhu cầu và hấp lực tình dục đối với phần đông đều luôn mãnh liệt. Đặc biệt 
trong thời đại gần như tự do tình dục của hôm nay, chúng ta càng phải luôn thận 
trọng và biết tự chế. Chỉ cần một nếp sinh hoạt tình dục bừa bãi thì ta rất dễ 
dàng gây ra biết bao phiền phức cho mình và người khác, chẳng hạn đối với 
trường hợp ngoại tình. Một đời sống bình yên và hạnh phúc lại bị đánh đổi bằng 


chút khoái cảm phù du mà cũng nguy hiểm đó xem ra quá rẻ và thật đáng tiếc. 


Điểm tỉnh thần của học giới này là sự phản tỉnh tự thân về những động 
lực tâm lý đàng sau các sinh hoạt của mình. Con đường đó sẽ cho phép ta thấy 
được ảnh hưởng liên đới của dục tính với nội tâm bản thân, cũng như cả những 
giá trị tích cực của nó trong đời sống thường nhật: Chẳng hạn nó có vai trò và ý 
nghĩa gì trong tình yêu cùng những tình cảm khác. Đại khái ta sẽ có được một 
bài học thú vị, bổ ích về vấn đề quan hệ tính giao, tình yêu đôi lứa và thái độ 
sống cũng như các hiểu về chúng. Trong khi hầu hết chúng ta thường có những 


phút giây điên dại trong tình dục, xem đó là một cách thưởng thức cái đẹp hoặc 


để thỏa mãn thú tính của mình bằng một ý thức chiếm hữu. Tự chế được hấp 


lực của tình dục bản thân cũng là một phần quan trọng trong đời sống tu tập. 
Học giới thứ tư trong ngũ giới là tránh không nói dối, một chi phần của 
Chánh ngữ trong giáo lý Bát Chánh Đạo. Chúng ta đừng bao giờ nói dối, thay vào 
đó là những lời chân thật và hữ ích, những câu nói chỉ xuất phát từ trí tuệ và 
tỉnh thần trách nhiệm. Pháp môn Chánh ngữ đã đặt ra cho chúng ta một vấn đề 
quan trọng là đòi hỏi chúng ta tự biết vận dụng ngữ ngôn của mình một cách tốt 


đẹp bằng sự tỉnh thức trước khi phát biểu. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian 


19 


trong cuộc đời ngắn ngủi của mình cho những cuộc phiếm luận vô ích, mà 
thường thì ta ít khi chịu tỉnh táo, bình tỉnh để biết mình đang nói gì. Chúng ta có 
thể tu tập trong từng câu nói, từng giây phút phát biểu, bằng cách ý thức rõ ràng 
về những gì đang xảy ra, từ não trạng đến những cảm xúc tâm lý. Rồi khi im lặng, 
ta cũng vẫn tiếp tục giữ chánh niệm để nghe người khác nói. Chúng ta có thể tự 
tạo những quy tắc ngôn ngữ cho mình với những tiêu chuẩn chân thật và hữu 
ích. Có tu tập thiền định ta mới có thể khám phá nhiều điều kỳ thú về ngữ ngôn. 

Người ta kể lại rằng, tại địa phương kia có một danh y nỗi tiếng về khả 
năng trị bệnh cho trẻ con và điều đặc biệt là thay vì sử dụng các thứ thuốc men, 
ông chỉ luôn trị liệu bằng vài câu nguyện ngắn. Lần đó, trong số những người 
đến xem ông chữa bệnh có một gã thanh niên ngỗ ngáo tỏ vẻ nghi ngờ khả năng 
của vị danh y bằng vài câu nói vô lễ. Vị danh y quay nhìn anh ta rồi buông gọn 
một câu: 

- Mi chỉ là một thằng ngu biết gì mà nói! 

Gã thanh niên dĩ nhiên nổi nóng và sắp sửa có phản ứng với vị danh y 
nhưng cũng ngay lúc ấy vị danh y điềm đạm mĩm cười với anh ta: 

- Nếu có một câu nói đủ khiến người ta bị bất ổn về tâm sinh lý thì tại sao 
lại không có được một câu nói nào đó có thể giúp người ta ổn định tâm sinh lý 


chứ! 


Mỗi câu nói của chúng ta luôn có một giá trị nhất định nào đó, tiêu cực hay 


tích cực: Một lời nói có thể đủ sức gây ra những đổ vở mà cũng có thể hàn gắn 
những chia rẻ rạn nứt. Do đó, chúng ta phải luôn thận trọng và biết chân thành 
mỗi khi phát ngôn. Chúng ta luôn được tín nhiệm khi chỉ nói thật. Điều đòi hỏi 
là một công phu tự tỉnh thường trực và nhờ vậy, nội tâm của chúng ta cũng ngày 
một yên tỉnh, rộng mở và an hoà hơn. 

Học giới cuối cùng trong ngũ giới là kiêng hẳn tất cả các thức uống có tác 
dụng gây say. Sở dĩ phải như vậy vì những thức uống đó chỉ có tác dụng hủy hại 


tâm sinh lý của chúng ta, đồng thời làm tiêu tán mọi khả năng tỉnh thức, sáng 


suốt của tâm hồn. Nói một cách nôm na, chúng ta, trong từng phút giây, chỉ sống 
bằng một cái tâm (luôn biến đổi) nên ta phải biết trân trọng bảo trì nó. Trên thế 
giới hôm nay, có đến hàng trăm triệu người nghiện rượu và một lượng người 
đáng kể khác lại liên tục lạm dụng các loại thuốc kích thích dưới nhiều hình thức 


và mục đích. Chính những cơn nghiện tai hại đó đã cùng lúc đem lại biết bao 


phiền phức cho người khác. Ở đây ta phải nhận rằng, một đời sống tinh thần có 


tự chủ quả là không dễ dàng tí nào. Bởi để thực hiện được một đời sống nội tâm 
như vậy, ta phải liên tục đối đầu với biết bao giằng xé, vật vã. Sự nghiện ngập, 
từ đó, dĩ nhiên không thể chấp nhận được. 

Để có thể hội nhập một cách hữu ích và tích cực với xã hội, đồng thời thiết 
lập một nền tảng cho đời sống tâm linh chính mình, vấn đề đòi hỏi ở chúng ta 
một sự tỉnh thức và tỉnh thần trách nhiệm đối với từng quan hệ trong thế giới 
chung quanh cũng như mỗi mỗi sinh hoạt, hành động của riêng bản thân. Sinh 
phong đó chắc chắn là một giá trị nhân cách mang ý nghĩa tương giao tuyệt với 
với cuộc đời mà cũng là nhân tố cho một nội tâm có bản lĩnh. Một căn bản đạo 
hạnh luôn mang lại cho chúng ta tất cả an lành và tự do, bên cạnh đó, còn là một 
điều kiện tiên quyết, cần thiết cho thiền quán. Với chừng đó công phu, coi như 
ta đã có được một đời sống đầy ý thức để không lãng phí cái kiếp người vốn khó 
được, cũng như không tự đnh mất cơ hội vun bồi lòng từ bi cùng trí tuệ như thật 


về cuộc đời, những giá trị cao vời chỉ có ở những người thật sự diễm phúc. 
Định học 


Tiếp theo sau Giới học, điều kiện tiên quyết cho nếp sống tỉnh thức, ta còn 
phải dấn bước vào hành trình thứ hai, tức Định học, công đoạn kiên định và tập 
trung nội tâm. Một khi chúng ta tự giàn xếp được một hình thức sống khã dĩ hữu 
ích cho đời và chắt lọc được những giá trị đức hạnh cho chính mình thì cũng có 
nghĩa là khi đó ta đã tự thiết lập được một trật tự nội tại yên bình và trong sáng. 
Đó chính là một bước khởi hành nhiều hứa hẹn cho cuộc tu thiền định sắp tới, 
tức những công phu đào luyện nội tâm: ở đây ta đồng hóa thân tâm thành một 


(là chỉ đơn giản xem toàn bộ những sinh hóa của chúng trong từng thoáng chốc 


21 


là đối tượng để tri nhận, nhìn ngắm một cách khách quan mà thôi), đồng thời 
chú hướng từng cái nhìn ngắm vào mỗi cảm nghiệm của mình vào thực tại trước 
mắt, từng phút và từng phút. Khả năng tập trung và kiên định nội tâm luôn là 
nền tảng cho tất cả pháp môn thiền định và thâm chí khả năng đó cũng là tuyệt 
đối cần thiết cho biết bao lĩnh vực khác trong đời sống: nghệ thuật, thể thao, 


một phút lập trình vi tính hay cả những phút giây trầm tư đơn độc. 


Trong pháp môn thiền (của các trường phái nói chung), sự phát triển 
năng lực tập trung tỉnh thần luôn có nhiều phương pháp thông qua các đề mục 
chú niệm khác nhau: từ hơi thở ra vào đến một câu kinh đã được chọn sẵn hoặc 


một khái niệm nào đó như lòng từ bi... 


Ở các chương sau chúng ta sẽ bàn nhiều về phương thức tập trung tư 


tưởng bởi từ bây giờ thì đó chính là vấn đề quan trọng nhất. Cái căn bản tối 
trọng của thiền định chỉ đơn giản là quá trình gom hết sự chú ý vào đề mục tri 
nhận nào đó chẳng hạn như hơi thở rồi liên tục duy trì công phu đó. Những phút 
giây như vậy đòi hỏi chúng ta phải tạm thời chấm dứt tất cả vọng niệm về mọi 
sự tốt, xấu, vui, buồn đã và sẽ xảy ra. Chúng ta lúc này chỉ có một ý thức duy nhất 


về những gì đang xảy ra mà thôi, với một sự tỉnh thức thật tốt. 


Bên ngoài một sòng bạc ở Las Vegas (Hoa Kỳ) có đính một câu mời chào 
hóm hỉnh mà cũng hết sức ý vị: "Bạn hãy để mỗi phút là một ván thắng". Lý 
tưởng của thiền định cũng giống hệt y câu nói đó: muốn thẩm thấu bản chất đời 
sống, ta phải từng giây phút đối diện với thực tại một cách tỉnh thức và tỉnh thức 
liên tục. Sự phát triển thiền định chẳng khác gì việc lau rửa một thấu kính hiển 
vi. Nếu với một thấu kính tồi, ta khó mà nhìn thấy được cái gì, chẳng hạn các tế 
bào cùng những vận động của chúng. Để có được cái nhìn thấu thị về thân tâm 
mình, ta phải biết huy động và tập trung cùng lúc nhiều giá trị tỉnh thần khác 
bằng một nội tâm kiên định và tỉnh lặng cùng một cách nhìn soi rọi. Đây cũng 
chính là những gì mà đức Phật đã thực hiện: ngồi yên lại, tập trung tư tưởng và 


ngắm nhìn hiện tại. Thậm chí đến như các vị đạo sư Du Già (Yogi), hạng người 


luôn sống với lý tưởng duy tâm cực đoan cũng phải cần tới rất nhiều những khả 


năng nội tại ở chính mình. 


Tuệ học 


Nhân tố đồng thời cũng là đích điểm cho định học chính là Tuệ học, tức trí 
tuệ thấu thị bản chất tất cả thực tại hiện hữu đồng thời cũng là cửa vào cảnh 
giới giải thoát. Trong cuộc sống thường nhật chúng ta vẫn có thói quen nhắm 
mắt lại thay vì mở rộng để chú mục nhìn ngắm bao điều cần thiết và kỳ diệu. Ta 
cứ luôn có quá nhiều bận rộn để có thể tận dụng một cách hữu ích cái khả năng 
thị giác mà ở đây ám chỉ cho một trí tuệ. Có thể ta đã lãng quên hoặc chưa học 
được cách phát huy khả năng đó của mình thôi. Một sự khám phá cẩn trọng và 
nghiêm túc về tâm sinh lý bản thân, nói nôm na là sự nhìn ngắm chúng một cách 


kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ mang lại cho ta một sự hiểu biết và trí tuệ hùng hậu. 


Trí tuệ luôn thành tựu một sự phát hiện cái thực tướng của các cảm 
nghiệm về thực tại. Ta hãy tranh thủ để có thể sống trọn vẹn từng phút giây hiện 
tại thay vì buông trôi, thả nổi nội tâm cho những mộng mơ vớ vấn, những toan 


tính, hồi ức nói chung là những vọng niệm chủ quan phân biệt. 


Có một sự khác biệt rất rõ ràng giữa hai cách uống một cách trà: nhấm 
nháp để thưởng thức có một cái thú vị hay là cứ đưa tách trà lên môi, uống cạn 
nó mà đầu óc lại nghĩ đến trăm chuyện khác. Trường hợp đó cũng chính là cách 
sống mà mỗi người chúng ta có thể tự ý chọn lựa: bước đi dưới một hàng cây 
râm mát và cảm nghiệm tỉnh tế cái thực tại đó, hoặc chân vẫn bước đi ở vườn 
cây này mà bửa ăn tối hoặc cảnh quan của giải trí Disneyland vẫn loanh quanh 


trong đầu... nhiều và thật nhiều những ảo tưởng, vọng niệm luôn chực hờ lôi kéo 


ta ra khỏi cái thực tại mà mình lẽ ra phải luôn tỉnh thức để nhìn ngắm. 


Chỉ duy nhất một thái độ sống hết mình với hiện tại, ta mới có thể tự giải 
đáp được vấn đề cơ bản nhất của đời sống nội tâm: chỉ có phút giây tự tại và 
vượt thoát thời gian tính mới có thể mang lại cho ta một tri nhận sâu sắc về thực 


tại và chính trí tuệ này mới có thể giúp ta tự do. 


23 


Tra vấn và nhìn ngắm 


Trí tuệ luôn giúp ta cái nhìn thấu thị về thực tại trong từng phút giây: cái 
nhìn thấy chính xác về mỗi giai đoạn xuất hiện rồi qua đi của từng cảm nghiệm 
cũng như cả thái độ của ta đối với chúng. Từng cảm nghiệm phải được nắm bắt 
ngay khi nó vừa hiện diện bằng sự tra vấn nghiêm cẩn, tế nhị của ta về những 
vận động tâm sinh lý, đồng thời với cả một tra vấn mang tính phơi mở đối với 
mối tương quan giữa tâm sinh lý của mình với toàn bộ thế giới xung quanh. Để 
phát triển trí tuệ nội quán, công phu tra vấn và nhìn ngắm này phải được đặt ở 
vị trí hàng đầu. Chúng ta có thể giữ lại và giàn xếp một tâm trạng nhưng phải 


luôn quan sát kiểm tra, nhìn ngắm chúng vận động. 


Khi gia công thiền định, ta có dịp học hỏi thật nhiều về cái gọi là lòng ham 
muốn (tham ái hay thị dục) của mình: thấy được ngọn ngành xuất phát của 
chúng, ảnh hưởng của chúng đối với đời sống cảnh giác của chúng ta và luôn cả 
sức tác động của chúng trong đời sống thường nhật. Cuộc nhìn ngắm này sinh 
động, thú vị lắm nhưng dĩ nhiên chúng ta phải ngắm nhìn bằng một thái độ bình 
đạm, điềm tĩnh. Từ đó, một bài học mới lại xảy đến cho ta, đó là những cơ hội 
thấm thía được quy luật tác động và phản ứng trong từng chuỗi hiện hữu. Đó 
chính là quy luật Nhân quả hay Nghiệp lý. Đồng thời một quy luật tuyệt vời khác 
hiển hiện cho ta nhìn ngắm: quy luật Vô thường. Từ đó, ta mới có cơ hội thấm 
thía ý nghĩa của mọi hoạt động bản thân và thấy được những áp lực cùng những 
ôm ấp, bám víu của mình về tâm sinh lý phù phiếm ra sao. Chúng ta lúc này coi 


như đã mở ra những gì mà bấy lâu nay vẫn bị khép kín. 


Theo thời gian, chúng ta sẽ lần lượt từng bước đi qua những cấp độ trí tuệ 
nội quán sâu sắc hơn, bằng những cuộc khám phá lặng lẽ của mình. Chúng ta rồi 
sẽ chỉ thấy mình rồi là một cái bóng và tỉnh thức đối diện với những âu lo, khổ 
luyện cùng tất cả những gì vẫn đè nặng mình trong cuộc sống. Những công phu 
nội quán về các hình thái tâm lý cũng giúp ta nhận diện được những gì đã tạo 
nên nhân cách của chính mình, và cũng với khả năng tra vẫn, tỉnh thức đó nhưng 


đối tượng là thế giới quanh ta, ta sẽ khám phá ra những ảo tưởng phân biệt vẫn 


24 


chi phối mình lâu nay đồng thời cũng thấy được mối tương quan hữu cơ thực 
sự giữa hai thế giới nội tại và ngoại tại. 

Đằng sau những thành quả này, trí tuệ tra vấn còn đưa ta đến một vấn đề 
tâm linh tối trọng khác, đó chính là bản chất cái gọi là Tôi. Đã thấy rõ mọi cái 
luôn đổi thay thì sao ta lại không chịu xem mình chỉ là một tổng hợp hay một 
chuỗi dài của những đơn tử luôn sinh hóa thay đổi? Chúng ta có thể thấu thị tất 
cả những ảo tưởng tâm vật lý nào vẫn làm chất keo kết tụ cái gọi là Tôi, đồng 
thời đặt vấn đề đối với cái tổng thể cấu trúc này. Để rồi rất có thể rằng trong 
một trình độ tĩnh lặng sâu sắc nhất định nào đó, ta có thể vượt khỏi cõi giới tù 
đọng, chật hẹp của ngã chấp để đạt tới một cảnh giới yên lặng và vô cùng vô tận 
về cả không gian lẫn thời gian. 

Hãy nhớ rằng trí tuệ trong thiền định tuyệt nhiên không hề là một kinh 
nghiệm hay một chuỗi dài của những ý tưởng, kiến thức vô cơ đặc biệt để ta có 
thể sưu tập, tích lũy - mà ngược lại, trí tuệ ở đây là một cuộc thám hiểm nội tại 
với những bước đi thăng bằng và tỉnh thức trong từng giây phút. Chính trí tuệ 
đó mới có thể mang lại cho ta một tâm hồn phơi mở thật sự như một thế giới 


tuyệt đối tự do. 


Thiền quán là một con đường khám phá. Thái độ đặc trưng cần có của 
pháp môn này là trực chỉ, đột phá không cần đến một cái gì trung gian. Điều này 
có vẻ đơn giản nhưng dĩ nhiên không phải dễ dàng. Và dù có đến bao nhiêu 
hướng dẫn sai khác nhau về hình thức nhưng cái lý tưởng thật sự phải có là một 
sinh phong hài hòa cho đời sống thường nhật và một khả năng ghi nhận cũng 
như tập trung đối với thân tâm qua từng vận động của chúng để từ đó, ta tự 
mình thấu suốt được các quy luật sinh diễn của vạn pháp bằng chính sự khám 


phá trung thực, cẩn trọng và trực tiếp của bản thân. Với những hiểu biết và nhận 


thức đó về pháp môn Thiền Quán, có lẽ ta đã thấy rõ rằng chúng ta chỉ còn lại 


mỗi một việc duy nhất cần phải thực hiện mà thôi. Đó là sự tỉnh thức! 
LK. 
Hướng dẫn thực tập cụ thể 


25 


Như đã giới thiệu ở phần đầu bài viết này là ở đây vấn đề cần bàn chính 
là bài học rút ra từ Ngũ Giới. Đại khái ta hãy hiểu rằng sự chấp trì các học giới 
cơ bản này là một con đường cần thiết để hàm dưỡng và trợ lực cho nếp sống 
thiền định. Ta hãy cố gắng giữ tròn năm học giới trong một tuần lễ thôi cũng 
được. Rồi sau đó ta lại bỏ ra một tuần để kiểm tra hậu quả và nếu cần có thể 
chọn lựa một học giới thích hợp. Sau đây là một vài chỉ tiết hướng dẫn cho từng 
học giới: 

1. Học giới tránh sát sanh: Dành ra một tuần chuyên tâm để cố gắng không 
nói, suy nghĩ hoặc một hành động cụ thể nào có phương hại đến tính mạng của 
các sinh vật. Điều đó có nghĩa là ta biết quan tâm đến mọi sự sống trong thế giới 
quanh mình (từ con người cho đến súc vật, thậm chí các loài thảo mộc) mà mình 
từ lâu vẫn lãng quên và đồng thời làm trưởng dưỡng cái tình thương đối với vạn 
loài. 

2. Học giới tránh trộm cướp (thái độ thiểu dục cẩn trọng đối với tất cả vật 
chất, tài sản): Dành trọn một tuần lễ nuôi dưỡng từng tư tưởng hào sảng vị tha 


nào mà ta có được. 


3. Học giới tránh tà dâm (đề nghị một nếp sống sinh lý hợp pháp): Suốt 
một tuần lễ, từng phút nhìn ngắm những dục cảm xác thịt nào đó vừa thoáng 
qua tâm hồn mình, bằng một sự ý thức tỉnh tế. Cứ mỗi giây phút như vậy ta hãy 
kịp thời ghi nhận những tâm thái nào thật sự có mối tương quan với chúng, 
chẳng hạn như một tình cảm đôi lứa hay một bức xúc tâm lý nào đó như một 


tâm trạng cô đơn hoặc một khát khao thú tính... 


4. Học giới tránh nói dối: Trong suốt một tuần, tốt nhất tránh mọi phiếm 
luận hoặc nói rõ hơn là đừng để mình phải hao hơi tốn sức nhắc tới người thứ 
ba, tức không phải kẻ đối diện. 


5. Học giới kiêng khem tất cả các thức uống có tác dụng gây say: Ráng cố 


gắng chịu đựng trong một tuần hay một tháng không nhìn tới một món kích 


thích nào, từ các thứ rượu nhẹ cho đến thuốc lá hoặc cả cà phê, nếu bạn trót 


nghiện. Trong từng ngày ta phải can đảm nhìn thẳng vào các nhu cầu đó của 


26 


mình, đối diện với với những vật vã khi phải thiếu chúng để rồi hoàn toàn tỉnh 


thức, tri nhận tất cả từng vận động tâm lý của mình trong mỗi mỗi phút giây tự 


kháng này. 


Chương 2 


Tại Sao Phải Thiền Định? 


Từ những người sơ cơ cho đến cả những thiền sinh thâm niên vẫn thường 
có một câu hỏi cho chính mình về lý tưởng của đời sống thiền định, hay nói rõ 
hơn là hầu hết vẫn chưa có một chọn lựa thật sự nghiêm túc cho nếp sống của 
mình. Để trả lời cho câu hỏi đồng thời cũng là niềm trăn trở này, vấn đề ở đây 
đòi hỏi ở chúng ta một hiểu biết về giá trị thật sự và mục đích của thiền định. 

Pháp môn thiền định phải được thực hiện với lý tưởng là phơi mở những 
øì vẫn bị khép kín, làm trung hòa tất cả những xung động và khám phá những gì 
từ lâu bị chôn vùi. Đó chính là lý do của nếp sống thiền định. Chúng ta tu tập 


thiền định để phơi mở, làm trung hòa (tự giữ thăng bằng) và khám phá mọi sự. 


Mở ra những gì bị khép kín 


Trước hết, cái gì ở chúng ta vẫn bị khép kín? Đó chính là cái bản chất thật 
sự của thế giới tâm vật lý trong mỗi người trước cái nhìn của trí tuệ thiền định. 
Chúng ta đã tiêu pha quá nhiều thời giờ cho những vọng niệm vớ vẩn, thay vì 
cẩn trọng ngắm nhìn từng vận động của các cảm thức, nói rõ hơn, là của sáu giác 
quan tâm sinh lý. Chính vì nội tâm chúng ta luôn bị phóng tán nên xem như cánh 
cửa nội quán bị đóng kín. Nhưng bằng vào sự tỉnh thức và chuyên nhất của nội 
tâm xuyên qua trợ lực của thiền định, chúng ta sẽ có thể tận dụng mọi thời gian 
một cách hiệu quả cho những cảm nghiệm quý giá về cảnh giới nội tại của mình. 

Ngay bây giờ thì chúng ta bắt đầu với tấm thân sinh lý này đã. Bằng một 
cách nhìn tỉnh thức, soi rọi, ta hẳn sẽ thấy được rằng mọi vận động sinh lý của 
hình hài này, chẳng hạn các nhịp huyết áp cùng những giao động thần kinh, 
không hề diễn hoạt thong thả, tự do, thoải mái nhẹ nhàng tí nào. Chúng luôn đi 
qua với rất nhiều kích xúc, áp lực. Nói gọn là những khốn bức thường trực. Có 


vô số những cơn đau đớn lớn nhỏ, dưới nhiều trạng thái, mà ta có thể cảm nhận 


28 


và học cách xử lý chúng như là đối với những cơn đau cụ thể góp phần quan 
trọng cho trí tuệ thiền định. Đó chính là một trong những cánh cửa đầu tiên mà 
chúng ta cần phải mở ra. 

Về những cảm giác mà chúng ta vẫn gọi là những đau nhức hay những cơn 
khó chịu của sinh lý, ở đây ta có thể tạm thời kể chung vào hai dạng thức: những 
đau đớn cụ thể dễ thấy là có phương hại nguy hiểm cho cơ thể, chẳng hạn như 
một vết bỏng lửa. Nhưng đó là thứ khổ cảm quá rõ rệt bởi chúng luôn đi sau một 
sự cố mang ý nghĩa tín hiệu mà ta có thể tạm lấy ví dụ là một tàn lửa rồi sau đó 
là vết phỏng như đã nói ở trên. Sự tri nhận về những đau đớn đó dù gì cũng đem 
lại cho ta đôi chút kinh nghiệm nội quán. Nhưng cái đau đớn sâu sắc của sinh lý 
mà đồng thời cũng là đề mục ghi nhận quan trọng của thiền định trong trường 


hợp này lại là thứ khổ cảm khác, tế vi hơn nhiều. 


Ta có thể gọi tên chúng là những đau đớn sinh lý nội tại. Đó chính là những 
xung áp, dao động, căng thẳng thường trực mà cũng hết sức nhỏ nhen luôn xảy 
ra trong từng phút giây ở mỗi tế bào cùng vi mạch thần kinh nhưng với một nội 
tâm loạn động thì ta không thể nhận biết. Có chịu ngồi yên lại tập trung, huy 
động toàn bộ khả năng nội quán thì ta sẽ lập tức nhận diện được chúng. Đây 
chính là ngưỡng cửa bước vào thế giới cảm quan của chúng ta và chính dạng 
thức khổ cảm tế vi này mới là đối tượng căn bản thiền định. Đồng thời ta cũng 
phải can đảm hiểu rằng sự khám phá chúng luôn song hành với sự đối diện chịu 
đựng chúng. Bởi ở đây, có để ý tới chúng, ta mới cảm nghiệm được chúng, mà 
điều này cũng có nghĩa là ta phải chấp nhận chúng. 

Trong công phu này, một vấn đề khác chắc chắn sẽ đến với hành giả là có 
cần phải phân biệt dạng thức của từng khổ cảm mà mình vừa phát hiện, và nếu 


đó là điều cần thiết thì ta phải làm sao? Ta có thể xem kinh nghiệm sau đây là 


lời hướng dẫn: lập tức ghi nhận một khổ cảm xuất hiện trong oai nghỉ hiện tại 


rồi thay đổi ngay tư thế khác, có thể là Đứng sang Ngồi, từ Nằm qua Đi, để xem 


có nó vì vậy mà chấm dứt hay không. Nếu nhờ vậy mà khổ cảm đó biến mất thì 


thôi, ta sẽ dừng lại trong tư thế thích ứng lúc đó. Còn như nó vẫn tiếp tục kéo 


dài thì tốt nhất ta nên chuyển đổi oai nguy khác. 


Để phơi mở và nhận diện cái khổ cảm sinh lý nội tại phát xuất từ công phu 
khai phá nó, quả là vô cùng quan trọng. Nó đến và đi thật bất ngờ, trong mọi oai 
nguy (tư thế thiền định), cũng như luôn có vô vàn biến tướng để tiếp tục có mặt 
thường trực. Vậy ta phải xử lý nội tâm bản thân mình thế nào khi nó vừa tự lộ 
diện? Khổ một nỗi là ở trình độ tâm lực sơ đẳng, thường có một phải ứng rất tự 
nhiên là đề kháng, chống chọi. Bởi điều căn bản là đâu có ai dễ dàng cam tâm 
đón nhận một đau đớn nào đâu! Mà thái độ tâm lý đó lại chính là một trở lực, 


chướng ngại cho công phu khai mở của chúng ta. 


Có rất nhiều hình thức đối kháng tâm lý. Ở đây trước hết ta phải nói với 


tâm lý mặc cảm. Khi tự cảm thấy mình có vẻ bất lực và yếu đuối trước các khổ 
cảm trong giờ thiền định, ta sẽ dễ dàng có cảm giác tự tỉ rồi có thể buồn tủi rằng 
mình vô duyên, thiếu thiếu phước chỉ chi đó. Cuộc tu của chúng ta từ đó rất có 


khả năng bị lui sụt. 


Hình thái đối kháng thứ hai là sự sợ hãi. Chúng ta thường có khuynh 
hướng e sợ những cơn đau đớn, dù ít nhiều. Chỉ riêng chừng đó tình trạng tâm 
lý cũng quá đủ để công phu khai mở của chúng ta bị ngăn ngại rồi. Bởi ta đâu 
còn nữa cái can đảm nhìn ngắm những gì đang xảy ra cho mình. Việc cần thiết ở 
đây là ta tiếp tục ghi nhận rõ tâm thái đối kháng đó của mình bằng cách nhìn 
thẳng vào sự sợ hãi rồi nhẹ nhàng tháo mở nó. Đôi lúc chỉ riêng nỗi âu lo, sợ đau 
vớ vấn thôi cũng đã là một chướng ngại cho hành giả ngay trước khi những cơn 
đau khổ cảm kia chính thức xuất hiện. Suy cho cùng, ta cứ bằng mọi cách chạy 
trốn những cơn đau. Ta có thể gọi đây là một thứ hội chứng tâm lý mà sau đây 
tôi sẽ kể lại cho các bạn một kinh nghiệm bản thân để minh họa vẫn đề tế nhị 
này: 

- Có lần, tôi sang tu thiền tại Anh Quốc. Sáng sáng, tôi lại đi dùng điểm tâm 
và lần nào cũng như lần nào, tôi cứ chọn món ăn căn bản cho mình là một ít thịt 


hộp, bánh mì nướng, trái cây với trà. Ngày đầu tiên, suất ăn của tôi gồm tí thịt 


30 


hộp, hai miếng bánh mì nướng, một miếng trái cây nào đó với một tách trà. Và 
hôm nào cũng thế, tôi luôn dùng hết suất ăn của mình nhưng lúc nào cũng bỏ lại 
một miếng bánh mì nướng, dù luôn lấy đủ hai miếng. Cả một tuần lễ liên tục như 
vậy trôi qua, tôi vẫn cứ tiếp tục ăn một trong hai miếng bánh mì nướng mà mình 
đã cố ý lấy. Bất chợt nhận ra điều này, một chút cảm giác tạm gọi là sự lo ngại 
nảy ra trong đầu tôi: "Chứ phải mình ăn luôn miếng bánh mì thứ hai có đúng 
hơn không, cứ kể như mình còn đói vậy!" 

Tôi muốn gọi đó là hội chứng tự kỷ ám thị tiêu cực và phải nhận rằng 
chúng ta vẫn thường xuyên có nó trong mình: "Tôi đang đọc sách nhưng nhức 
đầu quá, tôi đành xếp lại thôi! Tối nay tôi phải đi nghỉ sớm vì thế nào ngày mai 
tôi cũng bị mệt nhiều! ...". Những âu lo kiểu này luôn là những rào cản cho trí 
tuệ về thực tại, và càng không giúp ta thoát được nỗi sợ hãi kia. 

Ngoài hai tâm thái đối kháng trên đây, còn có một hình thái tâm lý đối 
kháng khác càng khó ghi nhận hơn nhiều, đó là trạng thái vô tâm, hờ hững, thậm 
chí vô trách nhiệm đối với thực tại. Nói chung đây chính là một thái độ tâm lý 
bỏ ngõ nên sự ghi nhận thực tại, nếu có, cũng chỉ một cách máy móc, thiếu sinh 
động và dĩ nhiên chẳng gắn bó với thực tại, cũng cần có thể nói là lệch lạc với 
thực tại nữa là khác. Tâm thái này tất nhiên là nguy hiểm cho thiền định nội 


quán. 


Về lý tưởng khai mở thực tại như đã vừa trình bày, chúng ta coi như đã 
tạm thời lướt qua những øì là trở lực cho lý tưởng đó của thiền định, đây là các 
tâm thái đối kháng để có thể dễ dàng nhận diện và đồng thời hãy xem chúng 
như là những người khách không tốt thôi, để rồi ta lại hướng về một thái độ tâm 
lý khác khả dĩ là nguồn sức mạnh cho công cuộc phơi mở thực tại để công phu 


thiền định này của chúng ta ngày một thăng tiến: đó chính là thái độ trực diện 


và đơn giản hoá mọi sự. Chẳng hạn thay vì ghi nhận thực tại bằng cả một chuỗi 


ý niệm có vẻ quan trọng là "Lưng tôi đang đau” thì ta chỉ nên lặng lẽ và đơn giản 
nhận biết đó là một cảm thọ đang xảy đến một cách khách quan, đừng để bất cứ 


một nhận xét nào khác can dự vào. Giữa hai cách xử lý thực tại này thật ra có 


31 


một sự khác biệt rất rõ ràng: một bên là bằng những ý niệm có khả năng tham 
dự của ngã chấp chủ quan, còn một bên là chánh niệm khách quan với trợ lực 


của sự tỉnh thức. 


Đừng để xảy ra một cuộc "nội chiến căng thẳng, ồn ào" nào trong nội tâm 
mình qua sự tác động của các tâm thái đối kháng không cần thiết. Hãy can đảm 
và tỉnh thức nhận diện cũng như đơn giản hóa các tình huống thực tại một cách 
khách quan, không để sự tri nhận phải thông qua một trung gian nào hết. Đó 
chính là tất cả những gì cần thiết thực sự cho lý tưởng thứ nhất của thiền định: 


phơi mở những gì khép kín. 


Làm trung hòa thăng bằng các phản ứng xung động 


Thế nào là những phản ứng xung động trong trường hợp này? Ở nội tâm 
chúng ta luôn có sự hiện diện của chúng: đó là sự song hành, hội ngộ giữa 
thương và ghét, buồn với vui, đại khái những cảm giác tương phản nhau. Chúng 
làm nên những chao đảo, mất thăng bằng cho thế giới nội tâm mỗi người, và 
công việc của người tu tập thiền định chính là giàn xếp chúng một cách tỉnh thức. 
Một chánh niệm thường trực sẽ là trợ thủ đắc lực cho chúng ta trong công phu 
này. Chánh niệm ở đây là một sự tri nhận vô tư, không chọn lựa, vô phân biệt 
đối với thực tại - như mặt trời, mặt trăng, không hề có một chọn lựa trong sự 


phát quang soi rọi của chúng. 


Nhưng chúng ta làm sao lại có lại cái tỉnh thức tỉnh xác đó trong từng 
chuỗi cảm nghiệm liên tục về thực tại mà mình vẫn phải từng phút kinh nghiệm 


qua? Vẫn đề rất đơn giản: hãy xem tất cả như một du khảo hay tham quan. 


Trong cuộc đi đó, ta có thể sẽ đi qua nhiều miền đất lạ với những núi rừng, 
biển cả, sa mạc... ở mọi nơi, hãy sống hết mình với từng địa điểm: đang ở núi 
hãy quên đi biển cả, đang ở rừng thì tạm thời đừng nhớ tới sa mạc... Như vậy, 
chúng ta có thể thưởng lãm trọn vẹn và thú vị với từng nơi chốn đi qua trong 
hành trình của mình. Công phu trung hòa xung động tâm lý cũng là một cuộc đi. 


Ta từng bước ra sức nội quán thực tại mà mình được cảm nghiệm trong mỗi 


32 


phút giây hiện hữu. Hãy tạm thời coi như không có gì ngoài từng giây phút nếm 
trải, nhìn ngắm thực tại bởi lý tưởng của thiền định luôn nằm trong mục đích 


thấu thị khách quan cái "đang là". 


Có một câu hát đã được ra đời lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại ở 
đây vì thấy cần thiết: "...Có người bảo cuộc sống là kỳ lạ và tôi chỉ muốn biết nó 
mà không hề muốn so sánh cái nào với cái nào". Vấn đề nằm hết ở đó. Tôi nhắc 
lại, trong từng phút nội quán thực tại hãy quên đi mọi thứ ngoài ra mọi buồn 
vui, khoái cảm xác thịt hay niềm vui tâm lý... Tất cả chỉ là một phần của cuộc 
hành trình tham quán nội tại. Nhưng nắm bắt từng đơn tử, tế bào thực tại kiểu 
đó có chắc chắn khả dĩ mở ra cho ta một cánh cửa trí tuệ về bản chất như nhiên 


của các pháp không? 


Hãy nhớ rằng tinh thần của thiền định không hề là một sự chấp thủ hay 
chối bỏ một cách tiêu cực, vô nghĩa, mà là một đối diện tích cực, tỉnh thức trong 
từng chớp mắt hiện hữu. Và sự trung hòa hay thái độ thăng bằng ở đây là nhắm 


hết vào thực tại: không nắm bắt, bám víu ngu xuẩn mà cũng không hững hờ 


buông xuôi. Ở đây, người hành giả từng phút thẩm thấu mỗi mỗi giai điệu giao 


hòa, những tiết tấu cộng hưởng của mỗi phút giây thực tại. Cũng có thể xem 
công phu thiền định ở đây là một thính giác thẩm âm tuyệt vời bởi vì chu trình 
vận động của các thực tại luôn là một cuộc hợp xướng, hòa tấu vô cùng kỳ thú. 
Ta chỉ việc im lặng, tỉnh táo, rồi thư thả lắng nghe. Hãy tận hưởng từng phút giây 
thực tại bằng tất cả những an hòa, bình đạm của nội tâm. Ở đây hoàn toàn không 


nên có những xung đột, đối kháng, giằng xé, đôi co căng thẳng nào hết... 


Và dù sao đi nữa, để đạt tới niềm tịnh lạc nội tại như trên, một nỗ lực năng 
động cũng là cần thiết. Ta nỗ lực làm gì? Đó là sự cố gắng phải để tập trung tâm 
ý. Nội tâm ta luôn có khuynh hướng khuếch tán, loạn động nên điều hành được 
nó chính là điều tối trọng. Hãy lấy những tiêu chuẩn tâm lý của một người tập 
đi xe đạp mà hiểu và thực hiện công phu như vậy. So ra, cuộc tu thiền định đâu 
có khác gì hình ảnh đó. 


Khám phá những gì bị giấu kín 


Đối tượng của công phu hay lý tưởng thứ ba này trong thiền định cũng 
vẫn là thực tại và sự cảm nghiệm về nó. Đó là sự thật vẫn bị chôn vùi, giấu kín 
từ bấy lâu nay qua hình thức ngụy trang của các khái niệm tập quán. Chúng ta 
luôn có khuynh hướng đánh rơi thực tại vào hố thẳm nguy hiểm này, và một 
trong những tâm điểm của thiền định là giúp ta thắng được nó để có thể trực 
tiếp đối diện thực tại. Giữa thực tại và cái khái niệm tập quán luôn là một vùng 
tối. Có ai đó đưa tay lên rồi hỏi ta "Đây là cái gì?” thì thường khi câu trả lời của 
ta sẽ bật ra theo thói quen rằng "Đó là bàn tay" dù chưa thật sự nhìn kỹ bàn tay 
đó ra sao, có cần nắm gì hay không. Chúng ta gọi đó là bàn tay và cứ vậy cái khái 


niệm tập quán lại tiếp tục được nuôi dưỡng. 


Nghe một tiếng còi ré lên ngoài đường, ta chỉ đơn giản hình như tuân theo 
một quán tính tâm lý đã có sẵn để qui định đó là tiếng còi của loại xe nào. Nhưng 
đó có phải là cái mà ta thực sự nghe được hay không? Chỉ có âm thanh thôi, thưa 
bạn, đừng gán ghép thêm vào nó một ý niệm định trị, định danh, định hướng, 
định hình phân biệt và giả lập nào hết. Đừng đánh tráo sự cảm nghiệm trực tiếp 
và đơn giản đối với bản chất thực tại bằng một khái niệm tập quán. Chẳng hạn 
sau một giờ tọa thiền, lưng và gối của bạn bị đau nhức. Bạn có thể lập tức ghi 
nhận rằng "Lưng hay gối của tôi bị đau nhức" nhưng cái thực tại mà bạn cảm 
nghiệm được thì chỉ có cái đau nhức, cảm giác bất an, bất ổn của sinh lý thôi - 
còn "lưng, gối, tôi, của tôi" kia là các khái niệm tập quán không cần thiết, thậm 


chí nguy hiểm. Bởi thật ra đâu có cái gì trong thực tại là lưng, gối, cơ bắp... 


Tại sao nãy giờ tôi đã nhấn mạnh vấn đề này đến thấ? Bởi vì nó rất quan 
trọng, sự khu biệt tỉnh xác được cái cảm nghiệm thật sự với cái khái niệm tập 
quán sẽ cho ta biết được hướng đi của thiền định. Những định danh của chúng 
ta về mọi vật luôn giống nhau ở điểm là không có giấu hiệu thay đổi, bởi có thể 
cả đời mình chúng ta vẫn cứ gọi một sự vật nào đó bằng một hay vài cái tên gọi 
nhất định. Chính sự gắn bó mật thiết giữa các khái niệm tập quán đối với mọi 


sự vật qua lối định danh đó sẽ không những gieo mầm kín đáo cho một vọng 


34 


tưởng về cái trường tồn (không vô thường) mà còn có nguy cơ đưa tới một cái 
Ngã, ngã sở (Tôi, của tôi) nữa. Và từ đó cái đau đớn hay khoái cảm sẽ không còn 
được cảm nghiệm trực tiếp và trung thực nữa, nó sẽ kết bè với một chuỗi ảo 
tưởng của khái niệm tập quán: "Lưng tôi bị đau; tôi nghe khoan khoái cả 


người... ! 


Trong khi đó, nếu bằng một sự ghi nhận như thật ta sẽ thấy mọi thứ đổi 
thay một cách nhất định trong thực tại mà ta cảm nghiệm được. Không có cái gì 
giữ nguyên được bản chất vận động của mình trong hai giây đồng hồ cả. Do đó 
còn bám chắc khái niệm tập quán thì coi như ta vẫn bị lún sâu trong thế giới ảo 
tưởng. Thiền định dạy ta tìm ra những gì bị giấu kín. Mọi thực tại phải được tri 
nhận trực tiếp thay vì theo thói quen, ta luôn đồng nhất với cái tôi thông qua 


một khái niệm tập quán về hình thức ngoại tại của nó. 


Trước hết, thiền định khuyên ta hãy nhìn mọi sự và vạn vật là luôn thay 
đổi. Tất cả đều trôi đi trên một dòng chảy liên tục. Hiểu được đặc tính vô thường 
của vạn vật theo kiến thức học hỏi cũng là đáng quí nhưng đó vẫn chưa là thứ 
trí tuệ sâu sắc bởi trí tuệ đó chỉ mới từ bên ngoài đưa vào. Thiền định là một 
quá trình phơi mở bản chất vô thường của vạn vật và nâng cao trí tuệ cho ngày 
một sâu sắc hơn. Tất cả mọi hình danh, sắc tướng thuộc tâm vật lý thực ra chỉ là 
từng đơn tử trong một thấy được đặc tính vô thường trong mỗi thực tại cũng có 
nghĩa là ta đã thấu thị được bản chất bất toàn trong mọi hiện tượng để từ đó 
chấm dứt các ảo giác mỹ cảm về chúng. Sự bất toàn ở đây còn chỉ cho những đau 
khổ tâm sinh lý cho nên cộng thêm trí tuệ về sự vô thường, ta sẽ nhận ra được 
cả cái cốt lõi trong sự giác ngộ của Đức Phật là trí tuệ về lý vô ngã: không có một 
cái tôi hay chủ thể, chủ quyền nào hằng tạo trong qui trình vận động liên tục của 
các pháp. Đến đây thì ta đã tự thăng hoa cuộc tu thiền định của mình bằng một 
bước đi tự khái niệm tập quán sang trí tuệ thực nghiệm. Ta đã bỏ lại toàn bộ 


những ảo tưởng ngã chấp và tham đắm mù quáng trong các thực tại để sống 


tỉnh thức với chính thực tại mà mình vẫn cảm nghiệm trong mỗi phút giây hiện 


tại với một thái độ bất cầu, vô chấp. 


Nỗ lực và cứu cánh 


Làm sao có thể thực hiện trọn vẹn tất cả những gì đã trình bày từ đầu 
chương này? Cứ xem đây là một câu hỏi cần thiết. Ở đây, chúng ta có hai nguồn 
động lực chính yếu cho toàn bộ công phu tu tập thiền định: Một nỗ lực đúng 
mức và một mục đích hay cứu cánh chín chắn. Một nỗ lực hướng tâm vào thực 
tại để nội quán. Theo sau hai tiêu chuẩn này chắc chẳn sẽ là Thất Giác Chi (tỉnh 
lặng, trí tuệ, bình đạm...) kể cả lòng từ bi. Chẳng hạn khi chúng ta ngồi lại và lắng 
tâm theo dõi hơi thở ra vào ở mũi hoặc ở vùng bụng để chiêm ngắm thực tại thì 
coi như tất cả giác quan của chúng ta lúc này tạm thời dành hết cho đối tượng 
tri nhận đó và lập tức một chánh niệm được xây dựng để ta có thể ghi nhận mọi 


vận động của nó, đồng thời một trí tuệ sâu sắc về thực tại cũng xuất hiện. 


Tất cả những điều này rất cần được thực hiện bằng một tâm thái nhẹ 
nhàng, trong sáng, thư thái và nếu được, thì tại một trú xứ lý tưởng cho không 
khí trầm tư. Nếu ta tu thiền trong một tâm trạng khiên cưỡng, thiếu tự nguyện 
thì chánh niệm lúc đó sẽ bị thay thế bằng thái độ nhẫn tâm, vô trách nhiệm. 
Chánh niệm không hề có sắc thái tiêu cực đó, và đối với thiền sinh sơ cơ thường 
bị mắc phải lầm lẫn này. Ta có thể học lại tư thái tu tập thiền định qua phong 
cách uống trà của người Nhật Bản: từ bước chân đầu tiên để đi vào trà thất rồi 
đến từng động tác ngồi xuống, bày xếp trà cụ, pha chế, mời mọc, thưởng thức... 


Tất cả đều được diễn ra trong lặng lẽ, khoan hòa, điềm đạm tự nguyện và thú vị. 

Người ta có thể dành ra một ngày hoặc một buổi cho nghi thức uống trà 
đó, sao chúng ta lại không thể có nổi một phong cách tu thiền chỉ với vài động 
tác đơn giản, trong khi việc đó lại vô cùng quan trọng, nhiều ý nghĩa và cần thiết 
cho mình? 


J.Œ. 
Hướng dẫn thực tập 


Khái niệm tập quán và kinh nghiệm thực chứng 


Một trong những bước đi yêu cầu của thiền định chính là khả năng vượt 
thoát khái niệm tập quán để thành tựu một trí tuệ thực nghiệm. Để bắt đầu một 
buổi thiền định, ta chỉ đơn giản dành ra chút thời gian ngồi yên lại, hai tai xếp 
lên nhau. Nhưng cái cảm nghiệm theo sau những thao tác đó là gì chứ? Có thể 
rằng ta sẽ lưu tâm đến sự xúc chạm nhau của các ngón tay, hoặc một ý tượng 
hời hợtvề cái gọi là đôi bàn tay đang yên vị trên bắp chân mình, hay là một sự 
tỉnh thức ghi nhận những cảm giác tế nhị như hơi ấm hoặc sự tiếp xúc. Khi ta có 
một trực cảm tỉnh thức về các cảm giác thực tại thì liệu khái niệm định danh về 
tay chân kia có còn tiếp tục hiện diện nữa hay không? Hãy cố gắng thực tập bài 
học này với đôi mắt nhắm lại chối từ tất cả ngoại cảnh bằng một ít thời gian 


thẩm nghiệm, khu biệt các hình thái cảm nghiệm. 


Hãy thử khách quan kiểm tra chính mình trong đôi phút. Bạn có tỉnh thức 
trong mỗi bước kinh hành của mình hay không? Bạn có gọi tên và bận tâm đến 
hình thức vận động của đôi chân mình như là một ảo tượng? Bạn cảm nhận được 
cái gì trong từng bước chân? Trong mỗi phút giây lắng nghe, cảm nghiệm bạn 
có tự tạo một khái niệm ảnh tượng nào không? Cái gì đã đưa đến các cảm nghiệm, 


có phải tự chúng xuất hiện hay không? 


Từ trong giờ thiền định chính thức, cho đến mỗi mỗi sinh hoạt lớn nhỏ 


trong đời sống thường nhật, bạn nên tự khu biệt khách quan cái khái niệm tập 


quán với cái cảm nghiệm như thật về thực tại. 


Chương 3 


Thiền Lý 


Trước hết chuyên tâm vào từng cảm nhận của giác quan rồi từng cảm xúc 
tốt xấu trong mỗi hơi thở. Hãy dốc hết khả năng tập trung vào những nơi mà 
hơi thở ra vào được biểu hiện, chẳng hạn ở mũi hay vùng bụng, để có thể thấy 
rõ mọi cơ cấu vận động cùng những gì có mối tương quan hữu cơ với chúng, 


một cách trong sáng và tỉnh thức. 


Hãy thư thả theo dõi hơi thở ra vào và nếu lúc nào đó chợt thấy chúng bất 
ngờ vắng mặt (không vào ra rõ rệt nữa) thì cứ bình tâm chú ý vàonhững điểm 
vừa nói trên: mũi, vùng bụng, hoặc phần đầu gối chạm đất hay ở đôi môi đang 
khép rồi tiếp tục ghi nhận những gì xảy ra từ đó. Trong trường hợp hơi thở vắng 
mặt lâu hơn thì ta cũng cứ thế mà chờ đợi cho tới khi nó có trở lại (tức lúc ghi 


nhận được). Bắt gặp nó rồi, ta bình thản nhìn ngắm như không có gì xảy ra. 


Điều cần nhất là trong lúc thiền định về hơi thở, ta phải biết vô can trong 
sự mất còn của nó. Điều này có nghĩa là cứ để mặc nó tự đến và đi theo nhịp sinh 
diễn tự nhiên, rồi khách quan nhìn ngắm mà không hề can dự vào bất cứ một 
nỗ lực nào mang tính điều hành. Hơi thở luôn bất thường, lúc mau lúc chậm, khi 
nặng nà, khi nhẹ nhàng... Những sai biệt đó không có ý nghĩa gì hết, ta chỉ việc 


nhìn ngắm mà vô phân biệt. 


Bạn đang trong giờ thiền định và một âm thanh nào đó thình lình vọng tới 
ư? Hãy đơn giản ghi nhận rằng "đang nghe”. Tỉnh thức trong cảm nghiệm về 
thực tại âm thanh đó thôi, đừng kéo theo một giây mơ rể má nào về điểm xuất 
phát của âm thanh đó. Bởi nếu không như vậy, nội tâm bạn sẽ là một mớ bòng 
bong rất khó dàn xếp. Hãy cảnh giác và ghi nhận âm thanh đó chỉ là một tiếng 
động. Ở đây ta phải đặc biệt đề phòng những khái niệm tập quán "Còi xe, tiếng 
người, tiếng gió, ..." Ở đây chúng ta chỉ cần tới một cảm nghiệm trực quan: nghe 


là nghe, tiếng động là tiếng động. 


Tự dùng trí tuệ khu biệt được hai thái độ cảm nhận thực tại này rồi, ta 
tiếp tục tỉnh thức nhìn ngắm chúng cho đến khi chúng không còn sức ảnh hưởng 


nữa, ta quay lại với hơi thở của mình. 


Thường thì các tạp âm chỉ có thể nhiễu động một trình độ tỉnh thức non 
kém. Chỉ cần một khả năng nội tỉnh nhất định nào đó, chúng sẽ không đủ chỉ 
phối cảm nghiệm của ta về thực tại hơi thở. Nhờ vậy ta bớt nhọc công và đỡ mất 
thời gian. Chánh niệm ở đây vô cùng cần thiết: nó trưởng dưỡng sự tĩnh thức và 
định tâm. Để khắc chế một phút giây quên mình vì một phóng tâm nào đó, ta chỉ 
việc nhận diện nó "phóng tán ư?”, mọi sự sẽ ổn ngay. Và hơi thở tiếp tục là một 
thực tại cảm nghiệm. Những quấy rây phiền phức cho công phu thiền định của 
ta không chỉ đi đến từ bên ngoài, mà còn là những réo gọi đáng ngại từ trong nội 
thân và biện pháp xử lý chúng cũng giống như ở trường hợp giải quyết các nhiễu 
động ngoại lai. Nghĩa là hành giả vẫn cứ tỉnh thức, khách quan nhìn ngắm chúng 
một cách đơn giản: trực cảm tất cả thực tại hiện hữu theo từng đơn tử riêng lẻ. 
Nó ra sao thì chỉ ghi nhận như vậy, không tô lục chuốt hồng hay bôi tro trét trấu 


nó bằng một thành kiến tốt xấu nào hết. 


Thật khó mà tìm được một chữ khả dĩ lý tưởng để định nghĩa danh từ 
"cảm nghiệm". Nhưng chẳng sao hết, ta cứ tạm thời định danh, gọi tên cho nó là 


cái biết của cảm giác, nhưng ở đây là một cảm giác hoàn toàn khách quan. 


Thái độ tỉnh thức hay tỉnh giác cực kỳ quan trọng. Nó giúp ta trực cảm 
chính xác thực tại, ở đây chỉ cho các đối tượng sở tri tâm vật lý, để có thể tri 
nhận trọn vẹn những xúc cảm đối với những gì xảy đến mà mình nhận diện được. 
Chẳng hạn trong cơn đau lưng hay nhức gối, ta có thể thấy như ở bộ phận thân 
thể đó như bị đốt nóng. Hãy chỉ ghi nhận các cảm giác nóng đó thôi, mà vứt hết 
đi những "lưng, gối của tôi". Bạn nhìn nhắm nó một cách tỉnh tường và đôi khi 


cảm giác đó cũng được chấm dứt. 


Khi mọi nhiễu động qua rồi, ta lập tức trở lại với đề mục hơi thở. Hãy giữ 


quân bình, thăng bằng nội tâm với một sự thư thái, nhẹ nhàng, một thái độ giao 


hòa hết mình trong từng phút giây hiện tại thực hữu, tỉnh thức và tỉnh xác. 


39 


Nãy giờ là những cảnh báo về các nhiễu động thiền định từ ngoại giới sang 
nội thân sinh lý. Đến đây chúng ta lại còn phải chú ý những nhiễu động ma 


chướng ngay trong chính nội tâm. 


Người hành giả thiền định nên luôn quan tâm đến những phản ứng nội 
tại vốn không cần thiết, thậm chí rất nguy hiểm trong lòng mình, đó là những 
ghét thương, bận bịu, sợ hãi... và như đã nói hàng trăm lần ở các chương khác, 
ta cứ nhìn ngắm chúng một cách tỉnh thức, trung thực. Kể cả đối với những niềm 
vui mà mình muốn giữ lại mãi cũng thế. 

Hãy nhớ rằng đừng bao giờ để tâm đi tìm một đối tượng sở tri nào ngoài 
ra hơi thở nếu ta đang lấy hơi thở làm thực tại để tri nhận. Chỉ khi nào chúng tự 
đến thì ta mới nhìn ngắm, dĩ nhiên vẫn bằng sự cảm nghiệm giống như đối với 
hơi thở. Đại khái, ta dành hết thời gian và công phu cho hai tiếng hiện tại. Bất cứ 
một suy nghĩ nào vừa có mặt cũng phải được ghi nhận khách quan hết. Đối mục 
với một bức tranh, hoặc tình cờ nghe được một tiếng động, hãy đơn giản cảm 


^ „ 


nghiệm bằng thực tại "thấy" hay "nghe" mà thôi. Cứ thế mà thiền định, đừng đợi 


chờ nghe ngóng bất cứ một đối tượng ngoại tại nào cả. Nhiều khi có nhiều nhiễu 


động ngoại giới gần như đến cùng một lúc, thì khi đó ta hãy cố gắng nhìn thẳng 


vào hơi thở, xem nó như một chiếc mỏ neo cho chiếc thuyền nội tâm của mình 
giữa những ba đào ngoại cảnh. Sở dĩ hơi thở thường được chọn làm đề mục tiên 
khởi cho thiền định vì nó thường trực có mặt trong mọi không gian, thời gian 
và tất cả tình huống. Nhắm vào nó cũng có nghĩa là ta luôn có dịp cảm nghiệm 
thực tại, bởi nó có lúc nào lại không gắn bó với các vận động tâm sinh lý khác, 
nếu ta chịu để ý nhìn ngắm. Chỉ cần ghi nhận được hơi thở là ta đã có đủ cơ hội 


để cảm nghiệm mọi thực tại xảy đến cho mình trong từng hơi thở. 


Có thể nói rằng bất cứ một đối tượng tâm vật lý nào xảy đến một cách nổi 
bật trong phạm vi không gian mà ta có thể cảm nghiệm được, đều khả dĩ trở 
thành điểm nhìn ngắm cho ta. Nếu ta thiếu tỉnh thức thì chúng ta rất có thể sẽ 
thành ra một màng lọc trung gian và vô thức cho những cảm nghiệm của ta về 


thực tại xuyên qua màng lọc xúc cảm đặc biệt này. Rơi vào tình huống này, coi 


40 


như noi tâm chúng ta tự bị tấn công, khuynh đảo, phân hóa qua khái niệm buồn 
vui tiêu cực, những nóng giận và sợ hãi, đầu tư và thất vọng... Trong khi chỉ với 
một sự tỉnh thức và tri nhận đúng mức thì chúng ta có thể thấu thị tất cả thực 


tại một cách an nhiên, độc lập tự tại. Bởi tất cả những chuỗi tư tưởng và cảm 


giác luôn vô thường trong từng chớp mắt. Ở chúng không hề có một cái tôi, của 


tôi. Chúng tự đến rồi tự đi. Ta thẩm thấu chúng rồi quay về với hơi thở hoặc các 


xúc cảm đương tại. 


Ngoài ra, hành giả nên luôn cảnh trọng đối với năm triền cái, tức những 
trở lực tỉnh thần có phương hại cho thiền định: tham dục, sân hận, hôn thụy (dã 
dượi, buồn ngủ), phóng dật và nghi hoặc. Chúng luôn tiềm tàng, sinh sôi và sẳn 
sàng chi phối nội tâm chúng ta. Hãy nổ lực nhận diện những trở lực này, càng 
tích cực và mau chóng thì càng tốt, để kìm hãm sức tác động và sự tồn tại của 


chúng. 


Trong công phu chú niệm để tri nhận các thực tại tâm vật lý, thái độ tỉnh 
thức và cách nhìn tỉnh tế chiếm một vị trí rất quan trọng với ý nghĩa giúp ta tự 
tại và cẩn trọng nhìn ngắm mọi sự. Thái độ tỉnh thức có vai trò của một cái cửa 
để mở vào thế giới nội quán về từng vận động của nội tâm. Tỉnh thức ở đây còn 
một tên gọi khác nữa, đó là sự chuyên tâm thực hiện mọi vận hành của thực tại 
một cách khít khao gắn bó. 


Xác thân của chúng ta thực ra không thể vận động nếu không có được 
những trợ lực nhất định nào đó. Cho nên trước khi bắt đầu có một vận động lớn 
nhỏ nào của cơ thể, người hành giả phải nhanh chóng kịp thời tri nhận những 
cơ năng nào thúc đẩy chúng. Bởi trước những vận động sinh lý đó đều luôn có 
một sự chuẩn bị của tư tưởng, mà sự chuẩn bị này rất vi tế không dễ gì nắm bắt 
được để ta có thể nhìn ngắm chúng một cách rõ ràng và trọn vẹn. Trước hết sự 
chuyên tâm ở đây có thể tạm thời ngưng đọng, trong một phút giây thôi, một 
thời gian vừa đủ để ta biết mình muốn làm gì. Sự chuyên tâm đó còn có ý nghĩa 
là một kiểu thư giản nghỉ ngơi để giúp cho công phu nhìn ngắm thực tại trở nên 


hữu hiệu hơn. 


Cái vấn đề quan trọng ở đây chính là việc khởi sự tỉnh thức đối với mỗi 
giây phút khởi sự tỉnh thức đối với mỗi giây phút chuyên tâm, tức là sự tỉnh 
thức đối với chính sự tỉnh thức. Điều này có nhiều lý do. Thứ nhất sự tỉnh thức 
luôn có nhiệm vụ phơi mở mối tương quan nhân quả giữa nội tâm với tâm thân 
sinh lý của chúng ta, mà qui luật nhân quả luôn là một qui luật căn bản để người 
hành giả theo đó mà tiến đạt lên một trình độ trí tuệ sâu sắc. Những vận động 
của tâm lý xem ra có vẻ rối rắm, hỗn độn, nhưng thật ra chúng luôn sinh diễn 
một cách rất hệ thống, mà một trong những qui luật điều hành sự vận động đó 
chính là qui luật nhân quả, tức mối liên quan bất biến giữa lực tác động và hệ 
quả phản ứng. Sở hữu được khả năng nội quán này, coi như ta đã có thể nhìn 
ngắm tận tường các hình thái hoạt động của thực tại. Bởi vì có sự trợ lực của 
một chuẩn bị tâm lý, tấm thân này mới có thể vận động, mà sự chuẩn bị đó chính 
là nhân tác động, còn những vận động kia lại là hệ quả phản ứng. Càng đối diện 
thực tại bằng thái độ cảm nghiệm đó của tự thân thì mọi sự sẽ càng hiển hiện rõ 
ràng hơn nhiều. Công phu ghi nhận khuynh hướng vận động của nội tâm còn 
giúp ta cái nhìn thấu trị bản chất vô ngã trong toàn bộ qui trình sinh diễn của 
thân tâm. Điều này rất quan trọng: bởi nhiều khi đáng chuyên tâm ngắm nhìn 
các thực tại, bất luận thuộc tâm vật lý nội tại hay ngoại giới, chúng ta vừa xem 
chúng là những bọt nước phù du mà cũng vừa âm thầm nuôi dưỡng một ảo 


tượng về cái tôi, một chủ thể điều hành cái thực tại. 


Cho nên một yêu cầu tối trọng ở đây là chúng ta phải luôn thấy được cái 


bất khả của ý niệm Tôi, Của Tôi ngay trên chính những thực tại mà chúng vẫn 


luôn luôn sanh diệt như chúng ta cũng đã nhìn thấy, để vất bỏ đi những ý hướng 
đồng hóa hợp nhất bản thân mình với chúng. Đại khái người hành giả phải có 
bổn phận từng bước nâng cao trình độ cảm nghiệm của mình đối với toàn bộ 
những qui trình vận động, hiện hữu hết sức phức tạp của các thực tại bằng một 
trí tuệ sâu sắc về tính vô nghĩa của chúng. 

Trong công phu thiền định, đặc biệt ở đây là đang nói về vấn đề hơi thở, 
người hành giả phải luôn biết vô tư trong từng phút giây: khách quan nhìn ngắm 
từng hơi thở vốn tự đến, tự đi. Đối với hơi thở nói riêng và tất cả những vận 


42 


động tâm sinh lý nói chung, ta tuyệt đối không nên can dự vào chúng bằng bất 
cứ một nổ lực lớn nhỏ nào. Cứ sống hết mình với từng phút giây hiện tại bằng 
một sự trực diện cẩn trọng và tỉnh xác đối với từng hơi thở cùng những gì thực 
sự có mối tương quan mang tính thực tại với nó. Đừng bao giờ đặt thành vấn đề 
cái hình thù thể cách, tư thức, qui mô... của tất cả thực tại một cách vô ích. Bởi 
trong thiền định hoàn toàn không cần đến một cái danh mục nào cả về các thực 
tại. Chúng ta chỉ việc phơi mở nội tâm rồi thận trọng nhìn ngắm hiện tại là thực 
tại, nó là nó. Cứ thế, xem ra những gì phải làm của một hành giả tu thiền hơi thở, 


kể cả một thiền sinh chân ướt chân ráo, cũng đâu có chỉ là nhiều quá khó khăn. 


Ở đây tôi muốn nhắc lại một điều là nếu như trong khi đang theo dõi hơi 


thở mà đột nhiên có vẻ biến mất thì người hành giả vẫn cứ tiếp tục giữ yên chánh 
niệm và vào lúc này, thì hướng tâm chú ý đến một điểm xúc giác khác trên thân 
mình rồi cũng ghi nhận nó như là một thực tại: "Đụng! Đụng!". Hoặc những khi 
có một đối tượng tâm vật lý nào đó xảy đến với một sức ảnh hưởng và réo gọi 
chánh niệm của ta mạnh hơn thực tại hơi thở lúc đó thì ta cứ tự nhiên đón nhận 
chúng, vẫn bằng một trí tuệ tỉnh thức như đối với hơi thở. Nghĩa là vẫn nhìn 
ngắm chúng một cách tỉnh tường chỉ tiết. 

Phần thưởng quí giá cho người hành giả là khi nào trình độ tỉnh thức của 
ta càng vững mạnh bao nhiêu thì thực tại nó cũng lộ diện rõ ràng bấy nhiêu. Hãy 
ghi nhận thực tại bằng thái độ đón chào nghiêm túc: nhìn ngắm chúng thật kỹ 
lưỡng, khách quan và đơn giản. Nãy giờ là những thực tại ngoại lai, giàn xếp 
chúng xong, ta nhớ đừng bỏ quên hơi thở, một nội tại căn bản mà mình đã chọn. 

Nói chung, người hành giả phải luôn biết tỉnh thức, cảnh phòng đối với tất 
cả thực tại đến từ mọi giác quan rồi thu gọn tất cả chúng lại vào một phút giây 
hiện tại: chúng ra sao thì thấy như vậy và trước sau gì ta cũng phải nhớ quay về 
với đề mục hơi thở vào bất cứ phút giây nào mình có thể quay và. 

Còn có một vấn đề mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần nữa, là 
đừng bao giờ cố tình tìm kiếm những đề tài (đối tượng) nằm ngoài đề mục chính 


của mình. Bởi mọi thứ luôn tự đến rồi tự đi, và dù chúng ta không có những nổ 


43 


lực đó, luôn có hằng hà sa số những vấn đề tâm vật lý vẫn sẵng sàng chực chờ 
nhiễu động sự tỉnh thức của ta trong thực tại hiện hữu. Do đó ta không cần thiết 
phải đi tìm kiếm chọn lựa, phân biệt đối tượng nào ngoài hơi thở, mà chỉ việc 
chuyên tâm đứng ngay lối vào của sự kiểm nghiệm rồi nhìn ngắm từng thứ ra 


vào trong mỗi phút giây hiện tại. 


Hành giả cần đặc biệt lưu tâm với những đối tượng tâm lý. Chúng là những 
hình thái ý thức cực kỳ tế vi không dễ gì nhận diện một cách rõ ràng. Cho nên, 
nếu không thể nhìn ngắm chúng một cách trọn vẹn như đối với đối tượng sinh 
vật lý thì trong trường hợp này, ta chỉ việc chuyên tâm trực diện vào một vấn 
đề chính yếu thôi, đó là sự đến và đi của chúng. 

Những tâm thái mang tính cách nhiễu động đó, rồi cũng sẽ qua đi, để ta 
có thể trở lại với đề chính là hơi thở. Bất cứ khi nào tự nhận ra là nội tâm mình 
đang bị phóng tán, loạn động thì ta cứ việc dồn hết tâm lực để chú niệm vào hơi 
thở với một sự cảnh giác thường trực đối với những ngoại cảnh vốn luôn sẵn 


sàng quấy râầy chánh niệm của chúng ta. Chúng xuất hiện thì ta ghi nhận đã đành, 


mà ngay khi cả chúng biến mất ta cũng phải biết tới. Nói chung, điều nhắn gởi 


sau cùng của tôi cho các hành giả là phải từng phút tỉnh thức, cảnh phòng đối 


với từng thực tại trong mỗi phút giây. 


LG. 


Chương 4 


Những Ma Chướng Và Trở Lực Của Thiền Định 


Trong kinh điển Phật giáo Nguyên thủy vẫn thường nhấn mạnh đến 
những trở lực có nguy cơ phương hại cho hành trình tu tập mà gần như không 
một ai chẳng gặp phải. Đức Phật dạy rằng một người có bản lĩnh điều phục được 
nội tâm của chính mình thì xét về giá trị tỉnh thần, còn vĩ đại hơn cả một viên 
dũng tướng bách chiến bách thắng ngoài chiến trường. Người tu hành, đặc biệt 
là các hành giả thiền định, việc đối đầu với các trở lực tỉnh thần (thường được 
kể có 5) là cả một vấn đề quan trọng mang tính thường trực và cấp thiết. Chẳng 
riêng gì Phật Giáo, mà đến cả giới tu hành của thiền tôn giáo, chẳng hạn Thiên 
Chúa Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Ấn Giáo, thậm chí đến các tay phù thủy da đỏ 
Mỹ Châu cũng đều luôn đặt vấn đề cảnh phòng đối với các trở lực nội tâm (theo 
cách hiểu của họ), nhưng nội dung của chúng cũng gần giống với 5 thứ trở lực 
tỉnh thần trong Phật Giáo. 


Sau đây là câu chuyện về một nữ tu Thiên Chúa Giáo người Tây Phương 
sống tại Ấn Độ, đó là Sơ Teresa, người đã từng được giải Nobel hòa bình vì 
những đóng góp xã hội to tát của bà. Lần đó, sau khi tỏ lời kính phục đối với sự 
nghiệp vị tha của Sơ, một phóng viên của đài BBC đã nói một câu ngụ ý rằng 
thực ra có lắm con đường để sơ có thể vừa sống thoải mái mà vẫn có thể phụng 
sự tha nhân dễ dàng, can chi Sơ lại chấp nhận một đời sống vật chất quá ư chật 
vật? Bởi rõ ràng là về tài sản vật chất, Sơ Teresa coi như không có gì cả, trừ một 
chiếc xe, một ngân khoản bảo hiểm... và dĩ nhiên là Sơ cũng không có chồng con. 


Nghe nhắc đến vấn đề hôn nhân, Sơ Teresa mỉm cười với người phóng viên: 
- Bảo tôi độc thân là sai, tôi vẫn đang có một cuộc hôn nhân đó chứ! 


Nói rồi, Sơ giơ tay lên cho anh phóng viên nhìn thấy chiếc nhẫn trên đó, 
thực ra đó là loại nhẫn mà các nữ tu vẫn thường đeo với ý nghĩa là đã hiến mình 


trọn vẹn cho Chúa và Sơ lại nói thêm: "Mà Ngài thì nhiều khi khó khăn lắm! "- ý 


45 


Sơ Teresa muốn nói đến những trở lực tinh thần mà mình đã phải đối diện trong 


cuộc đời làm một nữ tu. 


Càng lắng tâm nhìn ngắm vào chính lòng mình, chúng ta sẽ càng có nhiều 
cơ hội để thấy rõ tất cả những nguồn cội của ham muốn, sợ hãi, thương ghét, 
nói chung là các thành kiến tâm lý mà từ đó đã gây ra biết bao nỗi khổ cho thế 
giới. Bản thân chúng là những ma chướng, trở lực, nhưng đối với một người tu 
tập thiền định thì chúng là một vấn đề tâm điểm để bằng vào một sự trực diện 
khách quan, chúng lại thành ra một thực tại chiêm ngắm, đồng thời sự chiêm 
ngắm đó lại là một công phu tu tập. Sự đối diện để khắc trừ cũng như ý hướng 
xử lý các trở lực tỉnh thần này thực ra không phải chỉ là vấn đề của hôm nay, mà 
là tự ngàn xưa. Vào thế kỷ thứ 2 Tây lịch, tu sĩ Evagrios, người vẫn được xem là 
một đại ẫn sỉ trên sa mạc, đã nhắc nhở các môn đồ của mình về những trở lực 
tỉnh thần bằng cách dùng hình ảnh mô tả chúng như những con ác quỷ luôn rình 
rập để quấy rầy những người tu hành nơi hoang vắng. Những con ác quỷ đó 


chính là những nổi sợ hãi, lười biếng kiêu ngạo... 


Theo truyền thống Phật Giáo, các trở lực tỉnh thần này được nhân cách 
hóa bằng các tên gọi Ác Ma, Ma Vương mà bộ mặt của chúng chính là những hèn 


nhát nông nông nổi, bướng bỉnh, thái độ vô tri, xuẩn động đối với thực tại. 


Ác Ma (ở đây chỉ cho các phiền não) thường xuất hiện để quấy rầy người 
tu tập qua nhiều hình thức: Chẳng hạn một ước muốn nào đó về điều kiện sống 
vật chất hoặc những do dự, tiếc nuối trong mỗi hoạt động của mình. Có một câu 


nói rất hay mà chúng ta nhắc lại ở đây như một lời cảnh báo: "Phật nào, Ma nấy". 


Ở một nội tâm non yếu thì các phiền não trở lực sẽ xuất hiện một cách thô thiển 


để ta có thể dễ dàng nhận diện và khắc chế; còn đối với những hành giả càng có 
bản lĩnh nội tâm bao nhiêu thì chúng cũng xuất hiện vi tế, kín đáo bấy nhiêu. Đó 
là những tư tưởng nguy hiểm nhưng ta khó mà nhận ra. Chẳng hạn như một tư 
tưởng tự mãn "Ta là một đức hạnh! Ta không bị các phiền não nhiễu động!". 
Chúng kín đáo quá, thế là chúng ta mắc bẫy! Để đối trừ những hình thức phiền 


não tế vi này, chúng ta chỉ còn cách dốc sức cho một khả năng chuyên chú và 


46 


tỉnh lặng thường trực, và dĩ nhiên bằng một thái độ nhìn ngắm hết sức khách 


quan. 


Ngày xưa, chính Đức Phật cũng đã đi qua con đường này trong những 
ngày tháng còn là một ẩn sĩ ngồi tĩnh tọa dưới gốc bồ đề. Ngài đã tự hứa với lòng 
mình là sẽ không bao giờ đứng dậy ra đi nếu chưa làm tròn được lý tưởng của 
một vị Chánh Đẳng Giác. Để thấu đáo được bản chất của những buồn vui trong 
đời mình cũng như để tìm được lối thoát tự do cho bản thân, điều bắt buộc là 
chúng ta phải luôn đối diện với những phức loạn phiền não vốn thường trực có 
mặt trong nội tâm của mình. Cứ xem cuộc tu là một cuộc hành trình ngàn dặm 
mà ở đó chúng ta phải tự biết học cách giữ vững được lòng mình và điều tất yếu 
là phải có được một bản lãnh tự tại của một kẻ xem bốn biển là nhà. Sự chuyên 
tâm trong công phu thiền định không hề là một nổ lực tự tạo ra một ảnh tượng 
lý tưởng nào đó, mà là một thái độ sống hết mình trong từng phút giây hiện tại, 
phơi mở nội tâm, làm trung hòa các xung đột nội tại xuyên qua những cảm 
nghiệm chu đáo về đời sống. Với chừng đó cố gắng, xem như ta đã có đủ sức 
mạnh để đào luyện nội tâm, huy động nó một cáh hữu hiệu, đồng thời cũng giúp 
nó ngày một kiên định, trong sáng và tự do hơn. Chúng ta có thể nói rằng khả 


năng trung hòa nội tâm luôn được thành tựu từ sự trực diện với mỗi mỗi cảm 


nghiệm khách quan về thực tại. Ở một cấp độ rốt ráo nào đó, người hành giả có 


bản lãnh này còn có thể vô hiệu hóa những ảnh hưởng của phiền não bằng chính 
sự tu tập đúng mức của mình, mà nội dung của nó luôn là một tình thương vị 
tha cùng niềm khát khao hướng đến một khả năng tỉnh thức thật sự. Suy cho 
cùng, chỉ bằng một chút lòng thiện chí, ta có thể ta có thể học được lắm điều kỳ 
diệu trong đời mình, kể cả một sinh phong tự tại, an bình giữa cuộc đời nước 
mắt nhiều hơn nụ cười này. Nếu thiện chí đó vẫn nuôi dưỡng từng ngày thì 
những trở lực tỉnh thần kia đói với chúng ta sẽ không còn là vấn đề nữa. Để rồi 
sau cùng chúng ta còn thấy được một điều hết sức thú vị khác nữa rằng, tất cả 
những điều tệ hại và khó khăn nhất đều luôn thay đổi chứ không phải cứ triền 


miên đày đọa chúng ta như trước đây chúng ta vẫn nghĩ thế. Tất cả lúc này chỉ 


còn là những cảm nghiệm giản đơn trong sáng, nhẹ nhàng và cũng phù du mà 


chúng ta có thể an nhiên nhìn ngắm chúng trong mỗi giây khắc tư tưởng. 


Những căn dặn trên đây tuyệt đối không phải chỉ đơn giản mang tính học 
thuyết hay tín điều Thiêng liêng, mà lại là một phép sống hết sức thực tế để 
chúng ta có thể nương theo đó mà cảm nghiệm được một nếp đời tự tại, tự học 
được cách gắn bó với từng cảm nghiệm đó của mình. Mà vấn đề này thì vô cùng 
quan trọng: Bằng chính thái độ xử lý của ta đối với các trở lực tỉnh thần đó, một 
cuộc xung đột nội tại nghiêm trọng sẽ xảy ra hoặc một thành quả thiền định chói 
ngời được thành tựu. Do vậy, bước đầu tiên khởi mang tính cấp thiết cho công 
phu nội quán và trực diện này phải là sự nỗ lực giàn xếp, trung hòa mọi động cơ 
xung đột nội tại một cách cụ thể. Nói theo kinh điển truyền thống, các triền cái 
tức những trở lực nội tâm đã nhắc tới trên đây, thường được kể có năm thứ, 
mặc dù trong thời gian tu tập thiền định của mỗi người, con số đó đôi khi không 


có vẻ khít khao với thực tế. Bởi thế, các đạo sỉ Du Già (Yoga) vẫn thích gọi tất cả 


các ma chướng tinh thần trong thiền định bằng một cái tên chung và ngắn gọn 


là "Cuộc tấn công của các trở lực phức loạn”. Tuy thế, ở đây, tốt nhất là ta cứ lần 


lượt bàn về chứng theo lối phân tích của kinh điển truyền thống. 
Năm Triền Cái 

Pháp triền cái hay trở lực tinh thần đầu tiên của thiền định, chính là lòng 
khát khao, thèm muốn đối với các khoái lạc vật chất thông qua ít nhất là ngũ 


quan sinh lý: Thích nhìn cái đẹp, nghe âm thanh vừa ý, ăn uống ngon lành... 


thường gọi là Tham dục. 


Những cảm nghiệm ngọt ngào về một thực tại êm thắm, chỉ mang ý nghĩa 
nhu cầu sinh tồn giản đơn, không có khuynh hướng đầu tư tích lũy thì thực ra 
chẳng có gì đáng nói cả, bởi bất cứ ai cũng có quyền ngon mặc đẹp, chăn ấm nệm 
êm kia mà. Nhưng điều hết sức quan trọng là cái cảm nghiệm về những thực tại 
tạm gọi là ngọt ngào ấy có làm ta trở nên mù quáng, thiếu tự chủ hay không. Hãy 


cẩn trọng đề phòng những ảo vọng, ước muốn "Giá mà tôi được... chứ phải chỉ 


tôi có.., mong sao tôi được...". Chúng ta đã từng hiểu được rằng nếu chỉ sống 
bằng những cảm nghiệm thực tại thật đơn giản, không bám víu, tìm cầu, đầu tư, 


tiếc nuối thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ an lành, tự tại hơn nhiều. 


Tôi nhắc lại, đời sống của chúng ta (đặc biệt đối với những cá nhân có 
nhiều điều kiện vật chất) luôn có lắm nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ: từ những 
buổi chơi thể thao hào hứng đến một buổi ăn trưa hợp khẫu, một buổi thưởng 
lãm nghệ thuật tuyệt vời, những cuộc mây mưa cháy bỏng, một giấc ngủ thoải 
mái khỏe khoắn, một suất ăn sáng ngon miệng... nhiều lắm, và xã hội hiện đại 
luôn là thế, nhưng ta cứ thử đứng bên ngoài (về tỉnh thần thôi, cũng được) rồi 
nhìn ngắm và kiểm tra mình. Những cảm nghiệm đơn giản hồn nhiên khách 
quan và tỉnh thức đối với các thực tại có vẻ hấp dẫn đó thật ra có thể tạm cho là 
vô hại, nhưng vấn đề sinh tử là ta phải luôn có đủ can đảm, tự chủ để chối bỏ 
những khi cần thiết. Nhưng lối nghĩ và cách sống như vừa trình bày có khi nào 
gây phương hại cho nội tâm chúng ta, những thiền sinh hay không? Điều đó còn 
tùy thuộc vào chúng ta nữa. Bởi nếu hiểu đúng và làm đúng lối sống đó bằng 
những phút giây tỉnh thức cảm nghiệm thực tại mà ở đây cứ kể là những thực 
tại hấp dẫn, chúng ta sẽ thấy chúng lần lượt trôi đi, hạnh phúc và đau khổ luôn 
tìm chỗ thay thế nhau. Trong thái độ nhìn ngắm này, mọi thứ đều trở nên vô vị, 
nhạt nhẽo và dư vị của chúng còn có thể là những cảm giác buồn nôn, mệt nhoài, 


nhàm chán! 


Điều dĩ nhiên là chúng ta không nên có quá nhiều đòi hỏi trong cuộc sống. 


Chỉ cần một ít và đôi khi thôi, trong trường hợp nhu cầu thật cần thiết và vô hại. 


Đối với các thiền sinh sơ cơ, trong những khóa thiền tập sự thường có lắm người 


phải mất nhiều thời gian cho những vọng tưởng thị dục: Họ muốn có một thiền 
thất khang trang thật nhiều tiện nghi, hoặc cần đến một an tâm tối ưu về tài 
chánh... Nhưng qua thời gian, với sự chấp nhận có thể là khiêm cưỡng, bất đắc 
dĩ trong điều kiện sống có phần hạn chế và khắc khổ của thiền viện, họ sẽ quen 
dần mọi sự và những ham muốn trong lòng họ lúc này có thể được giới hạn lại 
thành những ước muốn nhỏ nhặt, đơn giản hơn: Chẳng hạn họ thèm được thêm 
tí đồ ngọt trong suất ăn trưa của mình, hoặc thầm mong thời gian thiền định tập 


49 


thể hay cá nhân do Thiền sư đưa ra được rút bớt lại đôi phút... Trong những 
điều kiện sống càng hạn chế như ở các thiền viện hoặc nhà lao, chúng ta sẽ nhận 
ra một điều hết sức đặc biệt là lòng tham muốn của mỗi người thật ra không 
phải được qui định, điều động bởi một đối tượng nào hết, mà ngược lại nó là 
một thứ nhu cầu tâm lý cố hữu và chính vì thế đôi lúc, trong một hoàn cảnh nhất 
định nào đó, nỗi thèm một viên kẹo cũng mãnh liệt như cái ước ao có được một 


chiếc xe Mercedes Benz hay Roll Royce hoặc Cadillac! 


Như vậy đối những ham muốn trong lòng con người, vấn đề không phải 
nằm ở đối tượng sở tri ngoại tại mà chính là từ những tiềm lực thúc đẩy của nội 
tâm. Chính các động cơ ham muốn đó điều động tất cả những sinh hoạt đầu tư, 
tầm cầu của chúng ta. Bản thân một nội tâm đa dục tự nó đã là một hiện hữu 
đau khổ. Bởi nó chỉ có thể là một lực quán tính đưa chúng ta đến những ý hướng 
khát vọng mà không hề giúp ta toại nguyện được tất cả những gì mà mình vẫn 
mong ước trong cái thế giới vốn phù du và vô ngã này. Kể cả trường hợp chúng 
ta có được toại nguyện trong một ước muốn nào đó thì tiếp theo sao cái thỏa 
mãn này lại là vô số những ham muốn khác, mà ta dĩ nhiên không thể nào đáp 
ứng trọn vẹn cả. Sức mạnh của lòng ham muốn lớn lắm: nó là cái cảm giác chối 
bỏ hiện tại, chỉ vì đặc tính "luôn thấy thiếu", đọa đày chúng ta bằng cái hình thái 
tâm lý khao khát kiếm tìm những cái vớ vẩn ngoại tại, trong khi chúng ta luôn 
có một thực tại vừa đủ để Sống. Nó là cội nguồn của tất cả những tuyệt vọng 
trầm thống, những cuộc chiến tranh bạo động tương tranh, tương diệt giữa con 
người với nhau từ ngàn xưa. Tất cả chỉ vì bản chất của cuộc đời là luôn bất toàn, 
bất toại. Câm lấy một lòng ham muốn xuẩn động để đi tìm một sự thỏa mãn 
tuyệt đối quả là một thái độ sống hoàn toàn đi ngược lại trí tuệ thiền định, con 


đường giải thoát tất cả khổ đau. 


Người Ấn độ có một câu nói rất hay, là: "Một kẻ móc túi dầu có tận mặt 


gặp một vị Thánh ngoài đường thì hắn cũng chỉ nhìn thấy được chiếc túi hành 
lý của Ngài mà thôi”. Lòng ham muốn luôn qui định nhãn quan của chúng ta về 
mọi sự. Một ví dụ đơn giản là nếu chúng ta đang đi trên đường phố với cái bụng 
đói thì chúng ta khó mà để mắt vào các cửa hiệu áo quần, mỹ phẩm mà thay vào 


50 


đó là sự chú ý tìm kiếm các tiệm ăn với nỗi ám ảnh về những món ăn mà mình 
thích. 


Nhiều lần vẫn lầm khi nghĩ rằng các thiền sinh nghiêm túc luôn nhắm mắt 


làm ngơ đối với những chuyện thuộc lĩnh vực tình cảm lãng mạn, chẳng hạn như 
những vấn đề tình cảm hôn nhân hay những cuộc hẹn hò lứa đôi... hoặc thậm 
chí còn không nhắc đến những người có liên quan đến lãnh vực đó. Thực ra, các 
thiền sinh cũng lắm khi âm thầm tư tưởng đến những vấn đề tương tự: Đôi lúc 
họ vẫn có những thương nhớ, vấn vương kín đáo trong lòng, dĩ nhiên là kín đáo 
và rất hạn chế. Ta có thể gọi đó là chút lãng mạn trong thiền định mà khó có ai 
tránh khỏi. Lòng ham muốn luôn có một sức mạnh chỉ phối nội tâm của chúng 
ta bằng đủ thứ hình thức vọng tưởng mà hậu quả tất nhiên là khiến ta đánh mất 
sự tỉnh thức. Trong Đạo Đức Kinh có một câu nói mà đại ý như sau: "Chỉ với một 
đôi mắt hồn nhiên vô cầu, vô chấp mới có thể nhìn thấy được những điều huyền 
diệu”. Để có thể thấy được bộ mặt thật, cùng sức ảnh hưởng của lòng ham muốn, 
ta có một phương cách khả dĩ hiệu quả là vận dụng một nội tâm thư thái tự do 
cũng như một trí tuệ sâu sắc về từng thực tại trong mỗi phút giây. Nói chung, 
đây chỉ là một con đường căn bản vẫn được nhắc đến nhiều lần trong pháp môn 
thiền định. 

Còn một trở lực nữa mà thiền sinh phải vất vã đối đầu, đó chính là những 
bất mãn, oán ghét, sân hận, buồn chán, ... thường gọi chung là Sân hận. Tác động 
nguy hại của những hình thái tâm lý này xem ra cũng chẳng kém gì so với sự 
tham đắm, ham muốn bởi trở lực nào cũng làm mê hoặc chúng ta. Những cơn 
nóng giận hoặc sự thù ghét dĩ nhiên là những nỗi đau tâm lý. Ta có thể nhìn 
ngắm được đôi điều thú vị về chúng ngay trong chính nội tâm mình, nhưng hãy 
nhớ là cố gắng đừng để chúng kéo dài thời gian. Ta nên nhanh chóng khép lòng 
mình lại bởi chúng là những bức xúc nặng nề và nhức nhối mà chúng ta khó có 


thể kham nổi. 


Lòng sân hận cũng có sức mạnh mãnh liệt như lòng ham muốn. Nó có thể 


nổi dậy trong ta không những từ một đối tượng trước mắt mà còn có thể từ một 


51 


đối tượng ở đâu đó thật xa xôi. Đôi khi chúng ta có thể nổi giận chỉ vì một chuyện 
cũ nào đó trong quá khứ, thậm chí lòng sân hận có thể phát khởi từ một suy diễn 
tự tạo, vô căn cứ nào đó nữa. Một sự nóng giận cao độ có thể tạo ra những tác 
động tệ hại cho nhân cách của chúng ta để gây nên những hành xử lệch lạc, lầm 
lẫn mà đôi khi chính mình cũng không ngờ được. Lòng sân hận còn có thể là cội 
nguồn cho biết bao nổi khổ tâm của chúng ta từ trong đời sống cá nhân cho đến 
những cuộc đối giao với người khác. 

Lòng sân hận có rất nhiều hình thức mà có lẽ ta ít khi hoặc thậm chí rất 
khó nhận ra, đó chính là sợ hãi, lo toan, chán nản, nói chung là những tâm thái 
tiêu cực có thuộc tính đối lập với lòng ham muốn. Bởi chỉ cần quan sát chúng 
thật kỹ lưỡng, ta sẽ thấy ngay rằng tất cả tâm thái bất mãn này đều xuất phát từ 
một thành kiến đối kháng, ác cảm đối với một nhân vật, sự việc nào đó. Mà với 
những tâm trạng phiền não như vậy, dù là lòng ham muốn thấp kém hay sự sân 


hận nông nổi, chúng ta làm sao có thể tập trung tư tưởng để thiền định, một 


công phu tinh thần mang lý tưởng khám phá thực tại? Ở đây đang nói về vấn đề 


sân hận như là một trở lực cho thiền định, nên điều tiên quyết là ta phải học 
cách đối diện và xử lý, giàn xếp nó ở mọi hình thái biến tướng, dĩ nhiên cũng chỉ 
vẫn với từng phút giây tỉnh thức, nhìn ngắm. 

Trở lực thứ ba của thiền định lại là tâm lý thụ động, luời biếng mà gọi theo 
thuật ngữ kinh điển là Hôn Thụy (hôn trầm thụy miên). Nó làm ta cảm thấy dã 
dượi, buồn ngủ, không thích hoạt động tỉnh thức. Bị Hôn Thụy chỉ phối, nội tâm 
hành giả coi như bất lực, các sức mạnh nội tại cũng bị vô hiệu hóa và như vậy 


thì công phu thiền định cũng bị ngăn trở, thậm chí đình chỉ. 


Trở lực thứ tư của thiền định là phóng dật hay Trạo hối, một phiền não 
gần như có thuộc tính đối lập với Hôn Thụy, dĩ nhiên là cách đối lập tiêu cực. 
Với một định nghĩa đại khái, căn bản thì phóng dật là tình trạng tâm lý bị khuếch 
tán, loạn động, hướng ngoại với đủ thứ đề tài tư tưởng tốt xấu, vui buồn... và tất 
cả diễn ra trong một sự thiếu tổ chức như những cái quẩy mình vật vã của một 


con cá bị đem ra đất. Với một nội tâm phóng tán như vậy thì đến cả những cử 


52 


động, tư thế sinh hoạt của ta cũng còn bị ảnh hưởng tệ hại, nói chỉ đến công phu 
thiền định. Bởi thực tại cảm nghiệm của ta lúc này là cả một mớ hổ lốn, bề bộn, 
tạp nhạp và tư tưởng ta thì bay nhảy không định hướng. Trong tình trạng tâm 
lý này, ta có một cách khác để giải quyết chứ không thể cực lòng đuổi bắt, đo 
đếm từng ảo tưởng chớp nhoáng và vô hệ thống đó được, làm vậy chỉ hoài công 
thêm thôi. 

Trở lực thứ năm mà cũng là sau cùng của thiền định là sự Nghi hoặc hay 
hoài nghi vớ vẩn. Có thể nói đây là trở lực nghiêm trọng nhất cho hành giả thiền 
định. Bởi vì cần có sự hiện diện của nó, mọi nổ lực tỉnh thần của ta coi như vô 
nghĩa và bị tê liệt. Có nhiều hình thức hoài nghi lắm: về sự hiện hữu của mình, 
về khả năng của bản thân, về người Thầy hướng dẫn, về pháp môn thiền định 
hoặc toàn bộ giáo lý Phật pháp... Thậm chí có thể chỉ dựa vào trình độ trí tuệ 
thiền định non kém của mình rồi quay sang nghi nghờ đến cả Đức Phật: "Có chắc 


là Ngài đã thật sự thấu đáo tất cả những gì mình đã thuyết giảng?” 


Chúng ta còn có thể hoài nghi con đường thiền định mà mình đang tu tập, 
bằng các hướng đi lệch lạc nào đó, hoặc tự cho mình chưa đủ túc duyên, điều 
kiện thuận lợi về thời gian hay vấn đề sức khỏe... Nói chung, dầu ở bất cứ hoàn 
cảnh nào bất luận, chỉ bằng một chút hoài nghi, công phu thiền định của chúng 


ta coi như bị ngăn trở nghiêm trọng nếu không muốn nói là thất bại! 


Xử lý các Trở lực 


Để có thể tu tập thiền định, điều dĩ nhiên là ta phải tự biết giải quyết các 
trở lực tỉnh thần một cách hữu hiệu. Theo kinh điển Phật Giáo nguyên thủy, thì 
bản chất thâm tâm mỗi người giống như một đầm nước và tâm điểm của thiền 
định là nhìn ngắm xuyên suốt đáy sâu của đầm nước. Tham dục tức những ham 
muốn dục lạc, khoái cảm xuất hiện trong nội tâm ta như một chất phẩm nhuộm 
đẹp mắt được đổ xuống đầm nước, làm mất đi cái trong suốt mà ta cần đến để 
nhìn sâu vào đầm nước. Lòng Sân hận, dù ở hình thức nào, cũng chẳng khác một 


đầm nước ngay dòng phún của một suối nước nóng: sục sôi, cuồn cuộn. Nó cũng 


làm hạn chế tâm nhìn của chúng ta. Hôn thụy thì được ví dụ như một lớp rong 
dày phủ đầy đầm nước. Phóng dật được ví dụ bằng hình ảnh những cơn gió lốc 
xoáy, làm xao động mặt nước trên đầm và Hoài nghi thì giống như chất bùn bị 
khuấy lên trong đầm nước. Với những tình trạng đó của nội tâm, đầm nước thực 


tại coi như không thể được nhìn thấy tận đáy. 


Phương thức trực diện, xử lý các trở lực tỉnh thần ở đây, trước mắt, vẫn 
trên tỉnh thần nền tảng là một sự tỉnh thức và hiểu biết kịp thời ngay khi chúng 
vừa lộ diện. Nhưng bằng cách nào để thực hiện điều này? Vấn đề thực ra không 
đơn giản, dễ dàng. Điều tất nhiên là hành giả không nên đối diện chúng bằng 
một tâm thái đè nén khiêm cưỡng hay lo toan chật vật, bởi không khéo đó lại là 
một hình thức ngụy trang khác của sân hận! Nhưng nếu vậy thì coi như chúng 
ta bó tay bất lực trước chúng hay sao? Tuyệt nhiên không phải thế! Chúng ta 
không phải vật lộn xuẩn động đối với các trở lực đó, nhưng lại tỉnh thức chuyển 
hóa chúng thành những mảnh vụn thực tại để có thể nhìn ngắm kiểm soát. 
Chúng thường mạnh lắm, nhưng điều đó chẳng sao, thậm chí chúng càng mãnh 
liệt thì khuôn mặt thực tại càng rõ nét thêm thôi, và như đã nói, càng có nhiều 
địp trực diện thực tại thì ta càng có nhiều cơ hội tuyệt vời để có nhiều bài học 
sinh động và quí giá về các qui luật nhân quả, tam tướng trong mỗi hình thái 
vận động của thực tại. Chỉ với một năng lực chánh niệm đúng mức ta sẽ thấy tất 
cả phiền não chỉ là một vấn đề đơn giản. Hãy nhớ kỹ kinh nghiệm quan trọng 


này là đừng nông nổi đối đầu các trở lực bằng thái độ xung đột. Nên hết sức bình 


đạm, tỉnh thức để lắng nghe và học hỏi ở chúng. Sức mạnh ở các phiền não trở 


lực lúc này là thành ra một lợi thế cho ta trong công phu thiền định và đồng thời 
ta cũng có luôn một lớp học nội tại vô cùng quí báu trong cả đời sống thường 
nhật. 


Phương án thứ hai để xử lý các phiền não trở lực, đặc biệt và vào lúc chúng 
đang trở nên quá mãnh liệt thì chúng ta lập tức huy động và vận dụng các thiện 
tâm vốn mang thuộc tính đối lập với chúng như là một cách xử lý tương ứng. 


Nhờ vậy ta có thể làm yếu đi sức mạnh của chúng, đồng thời tự tìm lấy cho mình 


một tâm thái tự do thông qua sự độc lập đối với chúng. Chúng càng yếu dần thì 


khả năng tỉnh thức của chúng ta cũng theo đó mà được trưởng dưỡng. 


Phương án thứ ba, thường chỉ có thể được thực hiện ở các thiền sinh già 
dặn, là đơn giản hóa tất cả, mọi sự coi như pha. Với một trình độ định tỉnh kiên 
cố, khi các phiền não trở lực xuất hiện, một chánh niệm hùng hậu sẽ xô đuổi 
chúng một cách nhẹ nhàng, tế nhị như đối với những người khách mà mình 
không muốn tiếp. Thái độ xử lý này tuyệt nhiên không hề mang một ý nghĩa ác 
cảm bồng bột nào mà chỉ là một chút công việc thu vén, sửa sang để dọn chỗ cho 
một nội tâm thiền định. Trình độ tự tại đó luôn được gắn liền với một khả năng 
thiền định cao cấp tương ứng và ở đây những thiền sinh lão luyện không cần 
thiết có một lưu tâm cảnh giác nào đối với các phiền não mà chỉ thản nhiên nhìn 
ngắm khi chúng đến. Thái độ xử lý này không thể đem áp dụng ở một thiền sinh 
sơ cơ, bởi vì với trình độ non kém của họ, tâm phong có vẻ thoải mái rất dễ dàng 
trở thành tình trạng bỏ ngõ nội tâm hoặc một hình thức tâm lý nào đó bất lợi 


cho một chánh niệm nhìn ngắm. 


Bây giờ thì chúng ta hãy quay lại với những trình độ thiền định bình 


thường và phổ cập hơn. Trước hết, bằng cách nào ta có thể thực hiện tốt những 


phương thức xử lý phiền não như vừa trình bày trên đây, chẳng hạn chúng ta 
phải làm gì khi một lòng ham muốn, Tham Dục, vừa xuất hiện? Chúng ta chỉ việc 
nhìn thẳng vào nội tâm mình và đưa lòng ham muốn đó vào trong nhãn trường 
tỉnh thức, rồi đơn giản ghi nhận nó "ham muốn, ham muốn!". Chúng ta có thể 
nhìn ngắm nó ngay trong lúc đang quan sát hơi thở hoặc một cảm năng nào đó 
trong cơ thể mình. Nếu nó bất chợt vùng dậy mãnh liệt thì hãy lập tức ra sức 
chú ý, nhìn ngắm nó kỷ lưỡng hơn: Nó đang muốn gì? Nó có tác động gì đối với 
cảm giác sinh lý ta (nội tạng, hơi thở, đôi mắt...)? Tác động cảm giác của nó đối 
với sinh lý ta có giống như đối với nội tâm hay không? Ta bây giờ đang ra sao, 
ta đang phơi mở thoải mái hay đang bị khép kín, buộc ràng?... Đại khái cứ liên 
tục ghi nhận kịp thời mà cũng thật đơn giản về từng phút giây có mặt của lòng 


ham muốn đó. 


Bằng vào cái nhìn chú mục và chuyên biệt này, ta sẽ học được rất nhiều 
về ảnh hưởng nguy hiểm của lòng ham muốn ngay trong chính đời sống của 
mình cũng như thế giới xung quanh. Chính nó đã tạo ra các cuộc chiến tranh 
đẫm máu, những thành kiến xung đột nghiêm trọng trong xã hội đồng thời đọa 
đày chúng ta hầu như trọn cả kiếp sống. Chúng ta có bao giờ biết ngồi lại để 
kiểm tra, trực nghiệm, quan sát một cách sáng suốt về lòng ham muốn hay 
không? Chỉ cần có được những giây phút đó, chúng ta sẽ thấy ngay rằng nó chính 
là cội nguồn cho tất cả những bức xúc trầm thống, đau khổ của mình. Chúng ta 
có thể nhìn ngắm nó một cách vô hại và độc lập khi nhận ra rằng thật sự nó luôn 
vô thường, rỗng tuếch. Lòng ham muốn cũng giống như các phiền não khác ở 
chỗ là có lúc thô thiển, có khi tế vi nhỏ nhiệm. Và sự nhìn ngắm của ta kỷ lưỡng 
bao nhiêu thì nó cũng càng rõ nét bấy nhiêu. Càng nhìn ngắm nó, ta sẽ càng thấy 
nó phù du, chợt đến chợt đi chứ không còn là một tường lũy trở lực như bấy lâu 
vẫn nghĩ nữa. Công phu quan sát lòng ham muốn sẽ càng dễ dàng hơn khi ta biết 
tự đặt nội tâm mình ở một vị trí khách quan, mặc dù thường thì nó có vẻ dễ nhận 
diện lắm. Một người như Oscard Wilder cũng còn phải tự thú nhận: "Cái gì tôi 


cũng không sợ, chỉ trừ ra sự cám dỗ". 


Lòng ham muốn có một năng lực rất lớn, học được cách nhìn ngắm tỉnh 
tường điều này coi như ta đã đi được một đoạn đường thiền định. Hầu hết 
trường hợp, chúng ta bị lòng ham muốn chỉ phối một cách dễ dàng như như vẫn 
tuân theo một lực quán tính hữu cơ. Những hình thái biến tướng mang tính tập 
quán của chúng ta luôn được hình thành từ nhiều con đường và sức tác động 
của chúng đối với đời sống mỗi người luôn rất lớn. Nhưng có điều cần nhớ là 
chánh niệm về lòng ham muốn không hề là một thái độ tâm lý ghét bỏ, ác cảm 
mà ngược lại chánh niệm ở đây là một thái độ tỉnh thức để nhìn ngắm từng phút 


giây đến và đi của nó một cách bình thản và trong sáng. 


Nhiều lúc, nếu bằng cái nhìn ngắm cẩn trọng chúng ta có thể cũng sẽ thấy 


thêm rằng thực ra bên dưới đáy sâu của lòng ham muốn còn có một nguồn năng 


lực tác động nữa, trung tính và vô cảm, nhưng vẫn là một sức mạnh mang ý 
nghĩa thúc đẩy. Ta có thể tạm gọi đó là sự đầu tư của ý thức mà gọi theo thuật 


56 


ngữ Phât học cũng được gọi là Dục (gọi theo chữ dịch của Hán văn là vậy, nhưng 
“Dục” trong trường hợp này, tiếng Pali là Chanda chứ không phải Kàma mà 
người Trung Hoa cũng dịch là Dục, vì hai chữ Pàli này điều có nghĩa gần giống 
nhau là "ước muốn, mong mỏi” cả). Hình thái ý thức này gọi theo từ ngữ của 
tạng Vi diệu Pháp là Sở hữu Dục, có thể song hành với rất nhiều hình thái tâm 
lý khác từ lòng ham muốn thấp kém cho đến tâm từ bi hoặc trí tuệ. Với một đời 
sống tỉnh thức đúng mức, chúng ta có thể cảm nghiệm được hương vị ngọt ngào 
của một đời sống thiểu dục, an nhiên tự tại, chẳng đấu tranh mà cũng không 
nuôi dưỡng khát vọng tiêu cực. Chỉ cần không bị chi phối nghiêm trọng bởi lòng 
ham muốn, lòng từ bi và trí tuệ tự nhiên sẽ trở thành nguồn sống căn bản cho 
chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra điều này ngay trong chính những phút giây 
thiền định của mình. Nhưng hãy nhớ rằng nếp sống tâm linh đó luôn tự đến khi 
có đủ điều kiện, chứ không hề đi ra từ một ý thức đầu tư mang tính chấp thủ của 
ý thức. Chúng ta cứ yên tâm: Cảm nghiệm đắt giá này sẽ này sẽ tự có ngay khi 
chúng ta nhận ra sự tự do, độc lập của mình đói với các ham muốn. 

Nói chung, vấn đề ở đây luôn đòi hỏi ở chúng ta một công phu chú niệm 
chính chắn. Khi lòng ham muốn xuất hiện, chúng luôn có tác động nguy hại là 
cuốn hút ta vào những ảo tưởng, thậm chí có lúc chúng mãnh liệt đến mức tự 
chủ, bị mù quáng để không thể nhận diện nổi nó. Ở đây chúng ta có nhiều biện 
pháp để giải quyết trường hợp này: Nhìn thẳng vào đối tượng của lòng ham 
muốn hoặc nhìn thấy cho bằng được cái khía cạnh vô thường của vạn vật, kể cả 
một liên tưởng về cái chết. Chúng ta nghĩ xem. Giả dụ như mọi ước muốn của 
mình đều được thỏa mãn thì điều đó có ý nghĩa gì trong phút giây hấp hối. Hãy 
luôn tâm niệm rằng dù có được bao lần toại nguyện những cái mình khát khao 
thì tất cả cũng đều vô nghĩa. Bởi vì cái gì cũng qua đi như mây trời ngang đầu 


núi hay dòng nước dưới chân cầu. Tất cả chỉ là một chuỗi dài của đổi thay bất 


tận. Ở đây ta có một câu chuyện rất thú vị về nhân vật Mullak Nasruddin mà nội 


dung tuy có vẻ hài hước nhưng cũng vô cùng ý vị: 
Một hôm, chỉ vì không thể bỏ qua một giỏ ớt được bán quá rẻ, nên 
Nasruddin đã mua hết rồi mang về ăn lần lượt từng trái một. Nước mắt, nước 


57 


mũi tuôn đầy cả mặt, vậy mà ông ta vẫn cứ tiếp tục ăn. Một học trò của 


Nasruddin thấy vậy mới hỏi ông tại sao lạ lùng như vậy, ông ta trả lời tỉnh bơ: 


- Cả giỏ, hình như trái ớt nào cũng cay cả nhưng ta hy vọng cũng phải có 


vài trái ngọt chứ! 


Dĩ nhiên, dù gì thì một phần lớn thời gian trong cuộc đời của chúng ta vẫn 
phải bị chỉ phối bởi lòng ham muốn. Nếu chúng ta tỉnh thức nhìn ngắm nó thì 
ngay trong từng sinh hoạt của mình, ta sẽ luôn học được lắm điều giá trị, thay 


vì nếu không như vậy thì lòng ham muốn sẽ chỉ phối, tạo ra các thói quen tâm 


lý bất thiện. Một Thiền sư người Ấn Độ nọ rất thích ăn uống các thức ngọt và dĩ 


nhiên Ngài đã cố gắng từ bỏ lòng ham muốn đó của mình nhưng trước sau gì, 
chính Ngài cũng gần như cảm thấy bất lực. Thế rồi, một hôm Ngài ra phố mua 
một đĩa to món ngọt mà mình thích nhất, chậm rãi ăn từng miếng một và từng 
phút từng giây nhìn ngắm từng diễn tiến nội tâm của mình trong suốt thời gian 
đó. Phải nhìn nhận rằng vị Thiền sư này đã phải trải qua những đấu tranh nội 
tâm hết sức vất vả nhưng rồi khi đĩa đồ ngọt hết sạch thì cũng là lúc Ngài tự biết 
rằng từ nay mình sẽ không còn cái ham muốn đối với món hợp khẩu đó nữa, vì 
ngay sau khi Ngài tráng miệng xong tự nhiên thấy mình bị sợ các món đồ ngọt. 
Trong mọi trường hợp sự chú tâm nhìn ngắm luôn là tuyệt đối quan trọng. Khi 
một lòng ham muốn vừa khởi lên, ta hãy tỉnh thức nhìn thẳng vào nó để mặc nó 


tự trôi qua đi như đã tìm đến. 


Nếu nó mãnh liệt đến mức ta không thể giữ được chánh niệm thì hãy lập 
tức thu về nội tâm mình bằng phương thức quân bình hóa đã nói ở chương 
trước rồi mới tiếp tục tập trung sự chú ý. Chánh niệm luôn có công năng mang 
lại cho ta một cái nhìn nội quán thấu thị cũng như một trí tuệ tỉnh tường sâu sắc 
trong thiền định. 

Bây giờ thì chúng ta quay lại với vấn đề làm thế nào để giải quyết và đối 
diện những tham sân thương ghét. Chúng ta cũng vẫn cứ cố gắng chú niệm, cảm 
nghiệm và ghi nhận chúng bằng cách ghi nhận tinh xác và chặt chẻ "Thương! 


Thương! Ghét! Ghét! ". Các phiền não như tâm Sân Hận chẳng hạn, nếu được 


58 


sớm phát hiện thì sẽ là cơ hội cho ta học hỏi và tìm thấy từng phút giây tự do 
giải thoát đắt giá. Chúng ta không cần phải sợ hãi chúng, mà cứ bình tỉnh nhìn 
ngắm thôi: cảm giác của mình lúc đó, tác động của chúng đối với tâm sinh lý của 
chúng ta, .. nhiều lắm. Lòng sân hận còn điềm chỉ một cách chính xác cho ta 
những không gian tâm lý nào mà ta đã bị vây hãm, giới hạn, ta đã bám víu và sợ 
hãi cái gì. Lòng sân hận hay ác cảm lúc này giống như một ngọn đèn hiệu giúp 
ta điều động nội tâm mình bằng sự nhận diện chính nó. Thường thì chúng ta 
khó có thể thay đổi được những điều kiện sống của mình, nhưng ta vẫn luôn có 
thể học hỏi từ chúng thật nhiều. Điển hình như ở đây, lòng sân hận khi được 
nhận diện sẽ dạy rõ cho ta về bản chất của nó và chánh niệm sẽ chỉ rõ cho ta 
thấy từng phản ứng tâm lý của mình ngay lúc ấy. Sự can dự vào thực tại còn 
mang một ý nghĩa chọn lựa, chắc lọc, khơi gạn. Mối quan hệ giữa ta với thực tại 
có thể được diễn ra tốt đẹp hơn nhiều, khi chúng ta biết bình tâm nhìn ngắm nó, 
mà ở đây lòng sân hận là một ví dụ, ta sẽ khám phá ra một vấn đề hết sức cơ 
bản: Nó luôn được sản sinh từ những tình trạng tâm sinh lý khác nhau, những 
tâm trạng hoặc não trạng hay tình trạng sức khỏe trong một thời điểm nhất định 
nào đó, như vậy lòng sân hận chỉ là một cái gì phù du vô thường, một sản phẩm 
mong manh được hình thành từ những lắp ráp giả tạo. Có thấy như vậy, nội tâm 
của ta đâu còn nó ngăn trở, chỉ phối nữa. 

Dĩ nhiên phần lớn chúng ta đâu có ai muốn mình phải có lần nổi giận hoặc 
hoặc có một cái gì đó để chán ghét, ác cảm. Mà nếu phát hiện được điều đó, cái 


khuynh hướng tâm lý của mình, thì coi như chúng ta đã có thể dễ dàng từ bỏ nó 


với một đánh giá đơn giản rằng nó là "xấu xa, đau khổ, không cần thiết...". Chúng 


ta phải luôn hết sức cẩn trọng đối với ngay chính sự phơi mở và tỉnh thức của 
chính mình. Ta bắt buộc phải tự biết cảm nghiệm trọn vẹn từng phút giây phiền 
não kể cả trong những giây phút đối diện gay cấn nhất. Bởi chúng là những thứ 
luôn sẵn sàng làm khuynh đảo đời sống của chúng ta và đồng thời cũng là những 
øì mà mỗi người phải từng ngày đón nhận, nếm trải, chịu đựng. Vấn đề trước 
mắt có thể tạm cho là không phải chúng ta trốn chạy hay tống khứ hoặc thậm 


chí giải thoát khỏi cái gì mà chính là một sự phơi mở và hiểu biết. Khi lòng sân 


59 


hận hay bất cứ một thành kiến hay ác cảm nào đó vừa xuất hiện, ta phải biết 
quan sát nó thật cẩn thận. Thậm chí đôi lúc, coi như chúng ta mạo hiểm dẫn thân 
vào chúng để sự nhận thức được chính xác hơn. Bởi rõ ràng là chúng ta đôi lúc 
phải mất nhiều thời gian "Ăn nằm với chúng trước khi thật sự tìm lại được thăng 


bằng và tỉnh thức”. Điều này xem ra cũng dễ hiểu thôi. 


Có một điều quan trọng mà ta cần phải hiểu biết để dàn xếp, xử lý những 
sân hận, chán nản đó chính là cái thực chất về những nỗi khó khăn trong chính 
cuộc tu của mình, ta còn có thể nói chúng là những vị thầy hết sức quan trọng 
cho ta nữa. Vấn đề sẽ được minh họa sau câu chuyện có thật đã xảy ra tại một 
viện Dưỡng trí do G.I Gurdjieff điều hành (tại Pháp) mà tôi sẽ kể ra sau đây. Có 
một ông cụ tính tình rất khó chịu, vừa nóng nảy, nông nổi lại rất ích kỷ, thậm chí 
lại thiếu tỉnh thần trách nhiệm đối với tập thể cho nên dĩ nhiên chẳng ai sống 
gần ông được. Cuối cùng rồi sau nhiều tháng cố gắng sửa mình để có thể chung 
sống với mọi người mà vẫn cứ thất bại, ông cụ đã rời viện để trở về Paris. 
Gurdjieff đi tìm và thuyết phục ông cụ quay lại nhưng điều đó dĩ nhiên không dễ 
tí nào và ông cụ một mực từ chối không chịu trở về với Viện nữa. Đến lúc này, 
Gurdjieff đành phải bỏ ra một số tiền lớn để cấp dưỡng ông cụ trong từng tháng 
một, hứa sẽ sẵẳn sàng đón nhận nếu một ngày nào đó ông quay về. Gurdjieff trở 
lại Viện, thuật hết mọi chuyện trong sự ngạc nhiên của mọi người, nhất là khi 


họ nghe đến việc ông đã hào phóng dành cho ông cụ khó tánh kia một sự ưu đãi 


gần như là đặc ân mang tính thiên vị. Gurdjieff mĩm cười ý nhị: "Ông cụ đối với 


chúng ta có cái giá trị của chất men đối với bột bánh mì. Vắng ông cụ, các bạn 
đâu còn có cơ hội học hỏi về những vấn đề khúc mắc của tâm lý, từ cái bực bội 
cho đến một tình thương bao dung tha thứ. Đó là lý do tại sao các bạn đã đến 
đây với tôi cũng như vì sao mà tôi đã chiếu cố đặc biệt với ông cụ”. 

Những năng lực nội tâm này, mà ở đây là những cố gắng với từng vật vả 
của các thành kiến ác cảm, là cả một phần quan trọng trong công việc thiền định 
của mỗi người. Cái hành trang mang ý nghĩa lợi khí chính yếu cho chúng ta ở 
đây là kiểm tra mỗi mỗi dao động, biến tướng của chúng bằng một trình độ 
chánh niệm đúng mức. Thực ra trong đời sống thường nhật, chúng ta đâu có 


60 


thiếu gì những cơ hội để nhìn ngắm từng cơn tức giận thô thiển hoặc một sự 
khó chịu vi tế nào đó đi qua lòng mình. Thường thì chúng ta có thể xử lý và đối 
kháng bằng những hình thái tâm lý tương ứng như một tình thương hay một 
tâm hồn độ lượng. Nhưng điều cần nhớ là thao tác tâm lý đó không chỉ đơn giản 
mang tính áp đặt máy móc: Đó phải là một sự hoán chuyển sâu sắc từ tận đáy 
lòng, một tâm thái nằm ngoài mọi thành kiến và giới tuyến phân biệt. Những khi 
cảm thấy không thể chịu đựng nổi một cá nhân nào đó, ta có thể bằng một chút 
bình tỉnh có được để hướng về họ một sự cảm thông như đối với một kẻ đồng 
hội đồng thuyền, có cùng chung cảnh ngộ: Ai cũng là một sinh linh khổ lụy, một 
hiện hữu tồn tại trong kiếp sống ngắn ngủi phù du như nhau hết. Thử hỏi với 
một cách nghĩ như vậy cái ác cảm kia còn có đủ sức thúc đẩy cho ta đi thêm bước 
nào nữa trong cơn nóng giận đó? Lúc này một điều rất có thể xảy ra là chúng ta 
sẽ hành xử dưới sự điều động của lòng bao dung, thông cảm. Tự nhiên, chúng 
ta sẽ biết thương người và lòng từ cũng sẽ đồng thời được nuôi lớn để thế chổ 
cho một lòng ác cảm hẹp hòi. Bằng vào chính con đường đó, lòng từ bi trong 
chúng ta sẽ một ngày lớn mạnh, đồng thời trở thành một thứ năng lực nội tâm 
luôn sẵn sàng có mặt mỗi khi chúng ta cần đến cũng như chúng ta có thể sử dụng 
nó như một công cụ để dàn xếp và xử lý những thành kiến, ngộ nhận... mang 
tính ác cảm. 

Vấn đề thật ra vẫn chưa hết. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng lòng sợ hãi 
và đôi khi là các toan tính âu lo, đều là những hình thái sai biệt khác nhau của 
lòng sân hận mà những thiền sinh chúng ta luôn có thể rút ra từ đó những bài 
học về chánh niệm, đó là chưa kể đến những cảm giác buồn chán, chúng ta dĩ 
nhiên e ngại sự có mặt của nó và luôn tìm mọi cách để ngăn tránh. Mà trong đời 
sống hằng ngày, cái cảm giác nguy hại đó cứ thường xuyên chờ sẵn ở đâu đấy 
để xâm nhập, chi phối, can dự vào thế giới nội tâm của chúng ta. Nó lù lù vô 


duyên như một chiếc máy lạnh và luôn sẵn sàng xuất hiện từ những giây phút 


nhấc ống điện thoại, ngồi xem chương trình truyền hình, nằm đọc một quyển 


tiểu thuyết hoặc một công việc nhà nào đó. Chúng ta có thể làm mọi thứ để trốn 


chạy nó nhưng chỉ thiếu một chút tỉnh thức cảnh giác, chúng ta coi như hoài 


công. 


Thực ra, cái cảm giác buồn chán đó không thể chỉ đơn giản được dàn xếp 
bằng những bôn ba hướng ngoại mà vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta tự đặt 
cho mình những câu hỏi: Bản chất thật sự của cơn buồn chán đó là gì? Chúng ta 
đã có bao giờ chịu ngồi yên lại để nhìn ngắm nó? Tất cả thật ra chỉ là một thứ 
sản phẩm tệ hại của tình trạng tâm lý thiếu cảnh phòng mà thôi. Song hành với 
những cơn buồn chán còn là những loạn động, hèn nhát, âu lo. Một khi đã rơi 
vào cảm giác buồn chán, phản ứng tâm lý tất nhiên của chúng ta luôn là sự e 
ngại những đối đầu bất luận lớn nhỏ đối với mọi thứ xảy đến cho mình, mà cứ 
như vậy thì thì nội tâm của chúng ta coi như bị bỏ ngõ. Trong khi đó chúng ta 
chỉ cần biết can đảm trực diện nhìn ngắm nó thì một trình độ nội tâm tích cực 


và tương ứng sẽ lập tức hiển hiện. 


Như vậy trong trí tuệ thiền định, nỗi buồn chán thừa mứa kia lại thành ra 
một đối tượng chiêm ngắm hết sức thú vị. Mọi việc đơn giản lắm: Ngay khi nhận 
diện được nó, ta cứ tỉnh thức ghi nhận, cảm nghiệm từng khía cạnh ảnh hưởng, 
kích xúc, tác động tiêu cực của nó vào thân tâm của mình, kể cả thái độ tâm lý 
đối kháng của chúng ta đối với nó nữa. Ta phải luôn lấy ảnh trường tâm sinh lý 
của mình để làm một màn hình quan sát từng hành động, chuyển biến của công 
phu này một cách trực tiếp, không thông qua một trung gian nào hết. Để rồi cuối 


cùng vượt qua hay đình chỉ nó. Tất cả những trình độ nội quán, tỉnh thức và tự 


tại không chỉ dễ dàng được thu nhặt lấy một cách trọn vẹn trong riêng một phút 


giây cảm nghiệm và tri nhận nào đó như những món đồ, mà ngược lại, chúng 
phải được tích lũy và nuôi dưỡng trong từng phút giây cảnh phòng thật sự 
nghiêm túc và đúng mức. Một khi sự tỉnh thức đã được tái hiện rõ ràng và 
chuyên nhất thì đề mục hơi thở lúc này cũng trở thành một đề tài cảm nghiệm 
hết sức kỳ thú. 

Cũng với con đường đó, bây giờ chúng ta xoay qua xử lý một hình thái 


khác của lòng sân hận đó là những âu lo, trù tính. Chỉ cần một cái nhìn trung 


62 


thực và tỉnh thức, ta sẽ thấy ngay rằng tâm thái đó thực ra chỉ là một hình thái 
ý thức hết sức giản đơn, nói khác đi, thì đó là một chuỗi dài của những từ ngữ 
trong nội tâm chúng ta. Khi chúng ta biết làm ngơ một cách hợp lý và tỉnh thức, 
chúng ta sẽ thấm thía được một bài học quan trọng về bản chất của cái gọi là âu 
lo, trù liệu. Bên cạnh đó ta còn có cơ hội để học hỏi thật nhiều về đặc tính khổ 


đau của đới sống. Ta hãy bắt đầu công phu này bằng từng ghi nhận kịp thời mỗi 


khi cảm giác tâm lý đó vừa lộ diện: Âu lo! Âu lo! Tính toán! Tính toán!". Và đó 


phải là một sự tỉnh thức tế nhị, nhẹ nhàng như cơn gió. Ta đừng để mình phải 
có thái độ đón nhận một cách thô thiển, nặng nề như mành lưới trong khung 
thành trên sân bóng. Bởi chính thái độ xử lý này lại tiếp tục thành ra một âu lo 
khác! Như vậy có thể nổ lực của chúng ta lúc này vừa là phản tác dụng mà cũng 
là một sự hoài công... Vẫn bằng phương thức đã nói ở trước, trong trường hợp 
này ta phải bằng mọi nổ lực ghi nhận tỉnh tường từng khía cạnh chỉ tiết của lòng 
âu lo, trù liệu. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta luôn có quá nhiều bận 
tâm lo lắng: Những phản ứng tâm lý với các ý niệm phân biệt về cái thành bại, 
được thua, tốt xấu, an nguy. Chúng ta chỉ có thể tự cứu chuộc chính mình bằng 
từng phút giây nhìn ngắm sáng suốt và tình thức về hình thái tâm lý xem ra cũng 
không kém phần nguy hiểm này. Nói một cách hóm hỉnh, chúng ta có thể quan 
sát, tính đếm những nỗi âu lo của mình như đối với một bầy gia súc. Chỉ trong 
một giờ ngồi lại nhìn vào nội tâm chính mình, chúng ta sẽ thấy được biết bao là 
những trù tính. Thực hiện được điều này, xem như ta đã có một bước nhảy vọt 
đáng kể trong thiền định. 

Vấn đề tiếp đến chính là những sợ hãi. Hình thái ý thức này nhiều khi cũng 
là một trở lực tinh thần nghiêm trọng đối với tất cả chúng ta. Hãy cảm nghiệm 
nó bằng tất cả sự tỉnh thức của bản thân, ghi nhận nó là nó, ghi nhận cả những 
kích xúc tâm sinh lý của nó đối với chính mình và điều dĩ nhiên là chúng ta rất 
dễ bị bại trận trước sự chi phối của nó. Con đường ngắn gọn nhất để đối đầu với 
nổi sợ hãi là đơn giản hóa chính nó như là một biện pháp đối kháng, tống khứ 
hữu hiệu nhất. Hãy xử lý nó bằng một tâm thái bình đạm, tỉnh thức, chúng ta 


cần từng bước nhẹ nhàng xây dựng ở mình một sự cảnh phòng và đối mặt với 


63 


nó bằng tất cả chính mình. Ngay từ bây giờ, bạn đã có thể bắt đầu tập sự một 
điều cần thiết là đừng có cảm giác e sợ nó nữa. Hãy chung đụng với nó bằng một 
sự tỉnh thức và đón chào nó như đối với một người khách lạ. Lạ mãi rồi cũng 
thành quen đi, chúng ta sẽ dần dần cảm nhận được lắm điều thú vị khi đối diện 


với cơn sợ hãi của chính mình. 


Khi chánh niệm tức trạng thái tỉnh thức đã được thăng hoa, nuôi lớn đến 
một mức độ nhất định nào đó, thế giới nội tâm của chúng ta sẽ tràn đầy những 
niềm tịnh lạc, an lành vô cùng hấp dẫn. Mà tất cả những điều đó chỉ được sản 
sinh ra từ một tâm thái tỉnh thức trọn vẹn cũng như khả năng tìm vui qua từng 
phút giây hiện hữu của thực tại. Nguồn hạnh phúc đó không phải là hạnh phúc 
đến cố định và chuyên biệt của riêng một phút giây nào hết. Bởi vì chúng ta nhớ 
rằng mọi thứ trên đời luôn phù du, tất cả chỉ là những bọt nước ảo tưởng nên 
không một cảnh quan, màu sắc, âm thanh, hương vị... nào khả đĩ là cội nguồn 
duy nhất cho một thứ hạnh phúc tâm sinh lý nào của chúng ta. Tất cả chỉ là 
những đắp đổi, hoán vị: Niềm vui chỉ đến với ta khi những giận dữ, sợ hãi đã 


qua đi, cho phép ta tìm thấy một tự do ngắn ngủi nào đó. 


Hôn trầm và Thụy miên cũng là những trở lực tiếp theo của thiền định. 
Nói một cách nôm na, đó chính là cảm giác dã dượi, uể oải, buồn ngủ. Đại khái, 
có ít nhất ba nguyên nhân dẫn đến tình trạng tâm lý này: Trước hết, đó là những 
mệt mỏi, rã rời sau những giây phút lao động tay chân hoặc trí óc quá căng thẳng. 
Trường hợp này thường xảy ra cho các thiền sinh trong những ngày đầu tiên 


mới bước vào thiền khóa hoặc những người vừa trải qua một thời gian dài nằm 


nhà nghỉ ngơi, sau đó khi bắt đầu lại công việc thì cảm giác tâm lý này ập đến 


chi phối họ. Trường hợp Hôn Thụy này có thể được dàn xếp sau những giây 
phút thư giãn. Nguyên nhân thứ hai của Hôn Thụy là tình trạng kiệt lực mỏi mòn 
của chúng ta sau những giây phút phải đối đầu giải quyết những vấn đề khó 
khăn nghiêm trọng trong đời sống thường nhật, chẳng hạn những chuyện buồn 
lòng hay sợ hãi. Trong trường hợp gặp phải tình trạng Hôn Thụy này chúng ta 
tạm thời không làm gì cả, dẹp hết mọi ước muốn mong cầu rồi đi ngủ! Nguyên 
do thứ ba của trạng thái Hôn Thụy chính là thái độ trì hoãn, bỏ ngõ, thiếu nổ lực 


64 


của chúng ta trong công phu thiền định, mà đặc biệt là cách sử dụng vụng về khả 


năng tập trung tư tưởng. 


Thường thì tình trạng Hôn Thụy đến với chúng ta trong từng bước một, 
nó không phải là thứ hình thái ý thức đột nhiên, đột xuất, mà cứ như một vết 
dầu loang. Nó âm thầm và ngọt ngào đưa ta vào cái cảm giác mộng mị với sức 
mạnh thong thả mà cũng hiệu quả của một lời ru thầm thì. Ý thức của chúng ta 
từ đó bị mất chân đứng để chúng ta lãng quên, không còn biết mình phải làm gì 
nữa. Trạng thái tâm lý tệ hại này vẫn luôn chực chờ chúng ta trong những giờ 
thiền định. Trạng thái Hôn Thụy tuy vậy vẫn cứ là một trong những tâm thái 
quan trọng mà người thiền sinh cần phải lưu ý đặc biệt. Để đối diện với nó, 
chúng ta bắt buộc phải tự có một nổ lực hết mình bởi vì đó là một trong những 
điều kiện tiên quyết và hữu hiệu nhất. Có thể nói trong gần suốt cả đời mình, 
chúng ta có nhiều lắm là chỉ khoảng một nữa thời gian thật sự tỉnh thức (tức 
không ngủ và hoàn toàn tỉnh thức). Chúng ta đã phải mất quá nhiều thời gian 


cho việc ngủ nghỉ, đôi khi là những giây phút nghỉ ngơi không thật sự cần thiết. 


Ý nghĩa của thiền định là đánh thức chúng ta ra khỏi những giấc ngủ vô ích triền 


miên đó. Vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta hãy bắt đầu tập sự ghi nhận và nhìn 
ngắm một cách tỉnh thức cái nhu cầu ngủ nghỉ của mình về tâm sinh lý. Hãy tỉnh 
thức trước mọi thể trạng sinh lý của mình: Từ cảm giác mệt mỏi, nặng nề hoặc 
ngay cả cảm giác êm ái thư giản cùng với những đổi thay trên đôi mắt chính 
mình. 

Dĩ nhiên, nếu đã trót rơi vào trạng thái buồn ngủ quá sâu thì chúng ta rất 
khó mà nhìn ngắm rõ bộ mặt của Hôn Thụy. Tuy vậy, hãy cố gắng bằng tất cả 
khả năng có được để chú ý quan sát nó qua từng giai đoạn một cùng với những 
cảm nghiệm tâm lý song hành, những cấu tố tâm lý tương quan, đồng thời hãy 
đò tìm cho bằng được động lực nào đã tác tạo nên nó. Đó có phải chỉ đơn giản là 
một sự mệt mỏi hay lại là một hình thức đối kháng kiệt lực của nội tâm? Nhiều 
khi từ chính những khám phá này, một sự tỉnh thức gắn liền với niềm tịnh lạc 
sẽ cùng lúc xuất hiện với chính cảm giác Hôn Thụy và mang lại cho ta một trình 
độ nội quán thấu thị sâu sắc. Nói chung đó là cuộc khám phá thú vị. Đôi lúc chúng 


65 


ta cũng sẽ có thể nhận ra rằng trạng thái Hôn Thụy hay lười biếng của tâm lý là 
một hình thức đối kháng nội tại khi ta phát hiện được một nổi âu lo, sợ hãi về 
một vấn đề khó khăn hay bất ổn nào đó vốn đang kín đáo đóng vai trò một tiềm 
lực thúc đẩy. Cứ tương tự như thế, đối với những tình trạng tâm lý cô đơn, buồn 
sầu trống trải, buông lung... mà các thiền sinh chúng ta vốn thường e ngại, chỉ 
với một quan sát tỉnh thức về chúng, công phu này sẽ mở ra cho ta một trình độ 


mới, cao cấp hơn. 


Ở đây, có một vấn đề mà có lẽ ai cũng biết, là ngoài những động cơ tiêu 


cực và nêu trên, trạng thái Hôn Thụy còn có thể được tạo ra bởi ngay chính 
những nổ lực phát triển khả năng định tỉnh đối với một thiền sinh còn thiếu bản 
lãnh. Điều đó xem ra cũng dễ hiểu thôi: Khi khả năng tập trung tư tưởng của 
chúng ta đạt đến mức cao độ, vượt quá nhu cầu, thế nhưng bên cạnh đó ta lại tự 
biết quân hóa nó bằng những giá trị nội tâm khác thì thay vì đạt được sự tĩnh 
lặng ta lại rơi vào cảm giác mông lung mộng mị mà nói thẳng ra là tình trạng 


Hôn Thụy. Một lần nữa đòi hỏi ở chúng ta một sự cảnh phòng nghiêm cẩn hơn. 


Xét ra thì còn có những phương thức khác để giúp ta đủ sức dàn xếp với 
trở lực Hôn Thụy. Chẳng hạn ngồi thẳng lưng lên, hô hấp thật thong thả với 
những hơi thở ra vào thật sâu và dài, đôi mắt luôn mở to. Hoặc ta cũng có thể 
chọn lấy tư thế đứng yên hay đi kinh hành trong vài ba phút khi vừa nhận thấy 
nó vừa xuất hiện. Phương thức kinh hành có thể sẽ hiệu quả hơn nếu được thực 
hiện một cách khẩn trương, năng động và liên tục. Thậm chí thao tác rửa mặt 


bằng nước lạnh cũng là một cách tốt để chống lại cơn buồn ngủ. 


Thật ra, chúng ta có thể tự chọn riêng cho mình một phương thức nào đó 
khả dĩ hữu hiệu để đối trừ trở lực tâm lý này. Ngày xưa trong thời gian còn theo 
học thiền với thiền sư Achaan Chaa (người Thái Lan), tôi đã phải vất vả rất nhiều 
khi cứ bị những cơn buồn ngủ quấy nhiễu. Ngài thiền sư đã giúp tôi bằng một 
phương pháp hết sức kỳ lạ mà cũng thật tuyệt vời: Ngài bảo tôi đến ngồi thiền 
ngay sát bên một miếng giếng sâu hút! Chính nổi sợ té giếng đã buộc tôi phải 


luôn tỉnh thức. Cảm giác Hôn Thụy thấy vậy mà dai dẳng và vô cùng nguy hiểm. 


66 


Một khi nội tâm của chúng ta đã bị nó chỉ phối thì càng trở nên ù lỳ bất lực hơn, 
càng lúc chúng ta sẽ có dịp thấy rằng mình chỉ còn lại hai tiếng Nỗ lực mà thôi. 
Chúng ta chỉ có thể làm được điều này bằng sự đối diện thường trực nhắm vào 
mục đích đã chọn (như hơi thở chẳng hạn) trong từng phút giây, không xao lãng, 
lơi lỏng. Một sự ghi nhận chính chắn và trực tiếp về đề mục, không thông qua 
một ý niệm phân biệt trung gian nào sẽ giúp ta làm kiên định nội tâm tốt hơn: 
Hơi thở là hơi thở, bước đi chỉ đơn giản là bước đi. Từ sự tỉnh thức trung thực 
và trực tiếp này, nội tâm của chúng ta sẽ được phơi mở, thư thái hơn và tất cả 
Hôn Thụy sẽ biến mất. Lúc này thiền sinh coi như đang bước vào một thời kỳ 


nghỉ ngơi đúng nghĩa. 


Trở lực thứ tư của thiền định chính là Phóng Dật, một trạng thái tâm lý 
khuếch tán, loạn động. Cũng như đối với các phiền não trở lực khác, chúng ta 
đừng qua bận tâm âu lo về nó như một cái gì đó phải đối đầu, đấu tranh nông 
nổi. Nó như bao hiện tượng pháp giới khác: Được nhân duyên trợ tạo và tự đến 
tự đi. Đối diện nó ta chỉ việc tỉnh thức ghi nhận. Hãy vô tư cảm nghiệm nó mà 
đừng để mình phải bị nó cuốn hút. Phóng dật có thể đến với chúng ta từ hai 
nguồn chính: Những xung đột căng thẳng của sinh lý hoặc những hướng ngoại 
của nội tâm. Hãy phơi mở rồi nhìn ngắm nó một cách khách quan, đừng bao giờ 
tự đồng hóa mình với nó: Không có một cái tôi nào phóng dật cả mà chỉ có đơn 
tử tâm lý được nhơn duyên tác động sinh ra và thay đổi liên tục. Nếu một lúc 
nào đó tình trạng phóng dật đã đi đến nguy hiểm, ta hãy tự nhủ lòng: "Được thôi, 
ta sẵn sàng chờ đón nhà mi và sẽ là một thiền sinh đầu tiên bị chết đắm trong 


phóng dật!". 


Hãy từ tốn và thong thả nhìn ngắm tất cả những gì xảy ra trong nội tâm 
mình và hãy hiểu rằng phóng dật thật ra cũng chỉ là một chuỗi dài của những tư 
tưởng và cảm giác ngắn hạn. Có điều là chỉ vì chúng ta quá quan trọng hóa nó, 
xem nó như là một sự vật cụ thể nên tự nhiên nó uy hiếp chúng ta một cách dễ 


dàng. Một khi ta biết chấm dứt thái độ đối kháng bồng bột và đơn giản hóa nó 


bằng tất cả sự lưu tâm tỉnh thức thì ta mới may ra thấy được bản chất lắp ghép 


và rỗng tuếch thật sự của nó. 


Phương án đối trừ phóng dật có hiệu quả nhất chính là Định. Phóng dật 


càng mạnh thì càng dễ quan sát và khắc chế. Ở đây ta có thể dùng sức định tâm 


để tự thư giản và đếm từng hơi thở: Từ một đến mười rồi quay lại với một cho 
đến khi nào nội tâm được bình thường hóa thì thôi. Nếu phương án này có hiệu 
quả tốt thì nó cũng đồng thời giúp cho hơi thở của thiền sinh mỗi lúc một vi tế 
hơn để từ đó toàn bộ tâm sinh lý của chúng ta ngày càng được ổn định. 

Ta có thể nói rằng hiểu biết về phóng dật cũng có nghĩa là hiểu biết về 
thiền định và ngược lại. Nối tương quan này là luồng luân lưu của một chuỗi dài 
những vòng quay vô cực bất tận. Mà đời sống của chúng ta nếu xét cho cùng 
cũng chỉ là một vòng luân lưu mà thôi. Có nhiều người chẳng thích gì những vần 


xoay nhàm chán, cũ rích đó. 


Họ luôn muốn cuộc sống của mình phải là những cái đột biến bất ngờ, 
nằm ngoài tất cả những thăng trầm xem ra có vẻ nhạt nhẽo, đơn điệu đó. Nhưng 
không may cho họ, khi trên trái đất này mọi sự chưa hề vận hành như theo họ 
muốn. Tất cả luôn thay đổi, cuộc tu thiền định của chúng ta có một mối quan hệ 
hưñũ cơ chặt chẽ với qui luật vận động đó của thế giới, cái mà Zorba (một nhân 
vật văn học Hy Lạp) vẫn gọi là "cái thảm họa chung", bao gồm tất cả những 
khuôn mặt mâu thuẩn đối đãi vẫn luôn thay nhau đày đọa con người: Vui, buồn, 


đẹp, xấu, thành, bại, được thua, ... 


Thái độ đón nhận cuộc đời bằng những trang bị đó chính là nền tảng cơ 
sở cho một trí tuệ nội quán chân chính. Thiếu nó, chúng ta coi như mù tịt về bản 
thân mình, không khám phá được bản chất thật sự của tất cả các pháp, cũng như 
khó lòng tìm thấy một sự tự do, tự tại trong mối quan hệ đối với chúng. Thay 
vào đó, chúng ta chỉ biết e sợ, đối kháng trù tính và xử lý mọi việc một cách nông 
nổi bồng bột. Mà từ thái độ thiền định này chúng ta chúng ta làm sao có được 
một trí tuệ thấu thị sâu sắc. Chỉ khi nào trình độ chánh niệm được phát triển 
đúng mức và thái độ đón nhận các pháp của chúng ta được đặt trên một cơ sở 
hẳn hoi thì thân tâm chúng ta mới may ra có được một ổn định thuận lợi. Cho 


đến lúc này, dầu có phải đối diện với bao điều bất an, bất ổn thì chúng ta cũng 


68 


có thể tự tại. Một sự thoải mái về thân tâm cũng là liệu pháp hữu hiệu để khắc 


trừ phóng dật và trạo hối. 


Trở lực phiền não thứ năm chính là Hoài Nghi hay lòng nghỉ hoặc. Ta cũng 
vẫn cẩn thận khi nhìn thẳng vào nó bằng một thái độ độc lập, tự tại. Chúng ta có 
bao giờ nghiêm túc quan sát và lắng nghe những câu hỏi hoặc những vấn đề có 
nội dung tương tự như sau: “Tôi không thể làm điều đó được, điều đó khó quá! 
Bây giờ không phải là lúc phải ngồi thiền! Tôi đang tu tập theo con đường nào 
đây? Tôi có chọn lấy cho mình một con đường khác hay không?" Ta đã thấy được 
điều gì sau cái triền miên đó? Hoài nghỉ xét ra cho đến kỳ cuộc thì chỉ là những 
câu nói của ý thức và thường kết bè với một loạt những cảm xúc tâm lý vi tế như 
lo âu và đối kháng. Khi chúng ta có được cái tỉnh thức để đủ sức thấy rằng hoài 
nghỉ chỉ là một quá trình tư tưởng và ghi nhận nó một cách như thật, chính xác 
thì chúng ta coi như đã giải trừ được nó, và lúc này là một sự hoán chuyển kỳ 
diệu sẽ xảy ra: Chính lòng nghi hoặc đó lại thành ra một động lực quan trọng 


cho sự tỉnh thức. 


Bên cạnh đó, chúng ta còn có thêm được một bài học tuyệt vời về định lý 
vô thường, bèo bọt của nội tâm xuyên qua cái nhìn thấu thị về hoài nghi, cũng 
như chúng ta còn có cơ hội thật tốt để học hỏi một cách tỉnh tường về những gì 
đã từ lâu mê hoặc, đồng hóa, chỉ phối tệ hại vào sinh phong và tâm thái của mình. 


Ngày nào còn bị vây hãm trong ngục tù nghi hoặc, chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục 


sống trong khổ lụy và chỉ cần một phút giây nào đó cảm nghiệm được rằng mình 


đã buông bỏ mọi thứ nhất là lòng hoài nghi thì có thể nói là toàn bộ tỉnh thần 
của chúng ta sẽ trở nên tự do, trong sáng và nhẹ nhàng hơn. 

Khía cạnh tiêu biểu và cũng là gay cấn nhất của hoài nghỉ là sự bất lực của 
ý thức trong ý hướng suy tưởng mọi sự: Đó là thứ hình thái ý thức mang tính 
bôn ba, bươn chải để đi tìm một lời đáp khả dĩ, để rồi cuối cùng, cái còn lại chỉ 
là những phân vân lưỡng lự. Biện pháp đối đầu tối ưu ở đây chính là sự trở về 
với từng phút từng giây hiện tại thực hữu một cách trọn vẹn với một sự gia cố 


và kiên định nội tâm. Theo thời gian công phu này sẽ xua tan đi những ngộ nhận 


69 


rối ren thôi. Mặc dù đôi khi, ở một mức độ trầm trọng nào đó, lòng hoài nghi có 


thể chiếm hữu nội tâm chúng ta. 


Trong những trường hợp đó, chúng ta chỉ có thể cứu vãn được mình bằng 
công phu phát triển niềm tin. Để trưởng dưỡng niềm tin, chúng ta có thể giải 
quyết bằng cách đi tìm những câu trả lời khả dĩ đáng tin cậy cho những thắc mắc 
quan trọng nhất của bản thân hoặc tìm đọc một cách kỷ lưỡng, cẩn thận các tài 
liệu kinh điển vẫn được xem là có giá trị. Chúng ta còn có thể học hỏi bằng cách 
nhìn ngắm đời sống tinh thần của các bậc tiền nhân đã từng có những thành tựu 
sáng chói, mà con số này thì không phải là ít. Bởi ở bất cứ nền văn hóa lớn nào 
cũng đều từng sản sinh ra những bậc tiền nhân khả kính đáng để hậu thế học 
đời, vì như chúng ta cũng đã thấy đối với bất cứ ai, dù thuộc dân tộc hay quốc 
gia nào, một khi đã tự biết xây dựng một sinh phong mà ở đây bao gồm nhân 
cách xử thế và đời sống tỉnh thần bằng con đường nuôi lớn trí tuệ và tình thương, 
hay giá trị tâm linh tiêu chuẩn ở mọi nơi và mọi lúc, thì bản thân họ đã là những 


vĩ nhân rồi. Họ xứng đáng để được chúng ta chiêm ngưỡng và học hỏi. 


Đến đây thì chúng ta đã tìm thấy hướng đi của đời mình: Một khả năng 
thấu thị những lời dạy của Cổ Đức cộng với một chí hướng cầu học thông minh 
để tự thiết lập cho mình một niềm tin ngay trên chính những tấm gương sáng 
đó để rồi tự đưa tâm hồn mình trở về với một sự thăng bằng cần thiết. Một nội 
tâm có hoài nghỉ thật ra chẳng chỉ là lạ cả nhưng điều quan trọng là ta hãy hiểu 
biết nó, biến lòng nghỉ hoặc đó thành ra một lợi khí, một phương tiện để đạt đến 
khả năng tỉnh thức sâu sắc cũng như một sự phát hiện chu đáo về chơn lý, bản 


chất như thật của các pháp. 


Có thể nói rằng tất cả các hình thái khác nhau của lòng nghỉ hoặc đều có 
chung một nét đặc trưng giống nhau, đó chính là thái độ đối kháng của ý thức: 
"Hôm nay chưa làm chuyện đó được, mình chưa chuẩn bị gì cả, công việc sao mà 
khó!" - Tất cả đều là những dạng thức sai biệt của lòng nghi hoặc. Sau một thời 


gian thiền định chúng ta mới may ra học được đôi điều về phương thức xử lý 


thích đáng đối với chúng. Ở đây tôi muốn đặc biệt nói đến một trường hợp hoài 


70 


nghỉ rất thường xảy ra ở mỗi người chúng ta mà gọi theo thuật ngữ thông dụng 
của Phật học là Đại Nghi Hoặc. Nó là một hình thái sâu kín của lòng khát khao 
muốn tìm biết ý nghĩa thực sự của cái gọi là tôi hoặc những vấn đề nhân sinh 
quan như là tình yêu tha nhân hoặc lý tưởng tự do: "Tôi và anh? Thế nào là giải 
thoát? Thế nào là một lối thoát thật sự?.." Hình thái hoài nghi này, nếu được 
khéo xử lý sẽ trở thành động lực cho trí tuệ thiền định, đồng thời cũng là một 
nhân tố dẫn đến giác ngộ, từ thuật ngữ gọi là Trạch pháp giác chỉ mà ta sẽ bàn 


đến ở chương sau. 


Tỉnh thần khám phá như thật và thái độ tra vấn chính là cốt lõi cho công 
phu phấn tấn và phát triển chiều sâu trong công phu nội quán của chúng ta và 
chúng chỉ có được từ những thu nhặt buổi đầu qua các công phu học đời, phản 
ảnh mô phỏng. Có nổ lực cho đời sống tỉnh thần tính cực, chúng ta mới có dịp 
nhận ra rằng có biết bao nhiêu giá trị tỉnh thần hết sức kỳ diệu đã bị vùi chôn 
trong mỗi giây phút lận đận của tâm lý: Những nhiêu khê, trắc trở nội tâm từ 
lòng hoài nghi sẽ đưa ta vào những cuộc khám phá kỳ tuyệt về các trờ trăn, thao 
thức quan trọng nhất của mình đối với nội tại. Những tổn thương nhức nhối của 
sân tâm (dưới bất cứ hình thái nào) sẽ cóthể giúp ta đạt tới một tâm lực hùng 
hậu cùng một tình thương vị tha bao la và sự đối diện với phóng dật lại là một 
điều kiện đắc giá để phơi mở tâm hồn và kết tựu một tâm thái an bình cần thiết 
cho đời sống thiền định. 

Sự tỉnh thức, khách quan là một một thứ châu ngọc mang tính đặc trưng 
như là một trong những giá trị tiêu chuẩn của một con người. Tuy thế, để có 
được một khả năng tỉnh thức thường trực quả là không dễ dàng tí nào. Thomas 
Merton (một linh mục Gia tô) cũng đã từng nói: “Một tình thương thiệt thà cũng 
như một lời cầu nguyện thành khẩn chỉ có thể được khai sinh và cảm nghiệm 
trong những giây phút lòng vị tha của chúng ta có vẻ bị bất lực và trái tìm cơ hồ 
bị hóa đá”. Nhới được lời dặn dò đó, chính bản thân những trở lực trong công 


phu thiền định sẽ tự biến ra một phần nhân tố trợ lực hữu hiệu cho ý hướng 


tỉnh thức, một điều kiện lý tưởng khà dĩ giúp ta học hỏi và phơi mở lắm điều về 


thế giới nội tại. Chúng ta có thể xem đó là một thứ dưỡng tố giúp mình sống còn, 


71 


một thứ dưỡng tố xanh tươi và sinh động. Việc xử lý các trở lực thiền định luôn 
mang lại cho chúng ta khả năng nội quán sâu sắc cùng những nhận thức quan 


trọng mang tính sinh tồn. 


Qua tất cả những gì đã nói trong chương, có lẽ chúng ta đã thấy rõ rằng ý 
nghĩa của công phu thiền định không hề nhắm đến sự sáng tạo mang tính đầu 
tư, đổi chác một hình thái ý thức nào cả. Bởi vì mọi thứ luôn là sự phù du ngắn 
hạn. Mà ngược lại ở đây, thiền định là một công phu đối đầu trực tiếp với tất cả 
các cấu tố cơ bản nhất vẫn làm nên, tạo ra những cảm nghiệm tâm sinh lý của 
chúng ta, cho ta thấy được những cạm bẫy phiền não vốn luôn chực chờ mình 
đồng thời giúp ta học được, một cách trực tiếp, cái khả năng tìm về cảnh giới tự 
đo, giải thoát. Được khéo điều động, các phiền não, trở lực sẽ chỉ còn lại ý nghĩa 
xây dựng đời sống của chúng ta mà thôi. Lúc này, chúng sẽ thành ra những phân 
bón hữu hiệu cho trí tuệ giác ngộ, đúng như một câu nói của Cổ Đức ngày xưa: 
"Phiền não tức cảnh bồ đề". Như vậy lý tưởng thiền định của chúng ta là luôn 
biết kịp thời tận dụng tất cả thực tại tốt, xấu xảy đến ngay trong chính bản thân 
mình để nuôi lớn trí tuệ tỉnh thức tình thương vị tha và tỉnh thần tự do. 

J.K. 
Hướng dẫn thực tập 
Cách xử lý và tận dụng các trở lực phiền não 

Hãy đặc biệt lưu tâm đến những hình thái phiền não có vẻ trầm trọng và 
xuất hiện thường xuyên nhất trong cuộc sống thường nhật cũng như vào những 
giờ thiền định, chẳng hạn như một tâm lý ích kỷ, sợ hãi, toan tính, dục cảm nghỉ 


hoặc, hay một tình trạng phóng dật nào đó bất luận. Trước hết thử bỏ ra một 


tuần với nhiều giờ thiền tọa mỗi ngày rồi chuyên tâm ghi nhận một cách tỉnh 


thức sự có mặt của chúng trong mỗi giây phút. Hãy quan sát và nhìn ngắm chúng 
môt cách nghiêm cẩn, thận trọng. Đồng thời ta cũng phải ghi nhận luôn cả những 
øì (phản ứng tâm sinh lý) vẫn xuất hiện theo sau sự có mặt của chúng. Cho dầu 
chúng có tế vi nhỏ nhiệm đến mấy, ta cũng vẫn chiêm ngắm. Còn nếu chúng quá 


kín đáo, nhẹ nhàng đến mức gần như không thể ghi nhận thì cứ cố gắng bới tìm 


72 


cho được cái khía cạnh mạnh, rõ, nói chung là tính động. Nên thường xuyên ghi 
nhận sức tác động, ảnh hưởng của chúng với nội thân chính mình dù dưới bất 
cứ hình thức nào. Trong công phu xử lý các trở lực phiền não, một người thiền 
sinh phải luôn biết đón nhận và làm thư giãn cho đến ngay cả thái độ tâm lý đối 


kháng của mình trước các phiền não trở lực. Sau cùng rồi thì ta cũng phải luôn 


biết quay lại với công phu thiền tọa và tỉnh thức nhìn ngắm từng hơi thở ra vào 


bằng tất cả sự thư thái không can dự: Đón chào và quan sát nó như đối với một 


người bạn cũ. 


Chương 5 


Các Cấp Độ Thiên Định 


Thiền định là nếp sống năng động thông qua một nhãn quan sáng tạo, một 
đường hướng hiểu biết sâu sắc về cuộc sống, về những gì vẫn thường trực xảy 
ra quanh ta. Tu tập pháp môn thiền định có nghĩa là chúng ta đi tìm một hành 
trình sống với những chặng đường hay cũng có thể gọi là những trình độ, những 


bước đi: Khám phá, phơi mở và hóa thân... 


Dấn thân 


Chặn đường thứ nhất, là chúng ta trực diện với chính mình trong những 
bước đầu sơ cơ. Học hỏi giáo lý và thọ trì một vài nguyên tắc cơ bản ban đầu, 
cũng như tập sự làm quen với những trở lực dĩ nhiên phải có đối với một người 
mới bước vào ngưỡng cửa thiền định, sau đó, chúng ta dốc sức điều hành thân 
tâm chính mình. Bước đầu bao giờ cũng lắm cái gian nan. Chúng ta đã có dịp 
biết qua ít nhiều về những trở lực của thiền định, như ham muốn, xung khắc, 
khuếch tán tư tưởng, buồn ngủ và hoài nghi. Chúng là những trở lực có thể đến 


với chúng ta trong bất cứ lúc nào. 


Giai đoạn dấn thân là dạy cho ta biết cách học hỏi để tự làm thăng hoa bản 
thân, sử dụng ngay chính các trở lực đó như những đòn bẩy cho cuộc tu của 
mình. Và ở đây, ngay trong từng phút đối diện với thực tại, chúng ta mới có cơ 
hội vượt qua những khó khăn ban đầu ấy để tiếp tục thực hiện công phu tiếp 


theo là phơi mở nội tâm. 


Giai đoạn dấn thân này có thể được minh họa bằng tỉnh thần can đảm và 
khả năng buông bỏ của chúng ta. Ta tự biết những gì là thực sự không cần thiết 
để nội tâm được trong sáng và nhẹ nhàng, những điều kiện hết sức cần thiết cho 


một sự lắng nghe vừa sâu sắc vừa mới mẻ. Chỉ riêng ước muốn xả kỷ và thiết 


tha tìm về bản chất thật của mình đã là một biểu tượng cho một tâm hồn vĩ đại 


và can đảm. 


Chúng ta rồi sẽ phải có mặt trong biết bao cuộc đối đầu nữa, chúng ta còn 
biết bao việc phải làm, có biết bao điều chúng ta cần phải hoàn tất... tất cả chỉ 
điều có thể thành tựu từ một nội tâm tha thiết hướng về chân lý. Ta có thể gọi 
tên nó là một thứ tình yêu và chỉ có thứ tình yêu này mới đem lại cho chúng ta 
tất cả nghị lực và can đảm. 

Yêu cầu thứ hai của cuộc dấn thân mà nảy giờ vẫn nói đến, đó là tinh thần 
xả kỷ. Để có mặt trên một con đường mới, chúng ta không thể tiếp tục giữ lại và 
tuân theo những thói quen không cần thiết, chẳng hạn sự quên mình trong 
những ham muốn và sợ hãi. Thay vào đó, chúng ta phải thật sự ngồi lại và đối 
mặt với mọi sự một cách khách quan nhất. Phải nhận rằng, kiểu phơi mở này 
quả là không dễ dàng tí nào. Chúng ta sẽ cảm thấy bối rối với ngay cả chính mình 
khi phải gần như lãng quên hết những øì là hiểu biết để trở nên hồn nhiên và vô 
tư hơn. Nhưng người hành giả nên hiểu rằng trong chính thái độ tư tưởng "anh 
nhỉ” đó, mọi cảm nghiệm của chúng ta về vạn sự mọi trở nên chính xác và sâu 


2 


sac. 


Một trong những vấn đề quan trọng nhất của giai đoạn dấn thân là trong 
một chừng mực nào đó, người hành giả tự biết xem nhẹ hình hài vật lý của mình. 
Ngay những giờ thiền tọa đầu tiên, ta phải chịu đựng biết bao là khổ sở. Đối diện 
với nỗi khó khăn này cũng là một công phu: Ta tự giàn xếp những vùng đau để 
cố gắng biến chúng thành thực tại tri nhận. Có làm quen được với các tư thế 
thiền định, học được cách xử lý chúng bằng Thiền định với ý nghĩ tận dụng, ta 


sẽ từng bước vượt qua chính mình để các nổ lực ngày một hữu hiệu hơn, chẳng 


hạn một khả năng tập trung nhìn ngắm. Ở chính trình độ này, chúng ta mới may 


ra cảm nghiệm được một nỗi đau đớn khác sâu sắc hơn, đó là nỗi đau đến từ 
những vật lộn sinh lý: vai, lưng, eo, bụng, ... Khi phải chịu đựng một sự gò bó 
căng thẳng đến mức độ nào đó có thể gây nên những nhức nhối tưởng có thể 


làm chết người. Nhưng rồi cùng với sự tỉnh thức liên tục, những bức xúc ghê 


75 


gớm này mỗi lúc cũng được giải phóng. Sau cùng, ở một trình độ cao hơn, những 
đau đớn sinh lý lại chuyển sang hình thức khác: có thể đó sẽ là những cảm giác 
ảo tưởng không ai giống ai, vi tế hơn nhưng cơ hồ còn mãnh liệt hơn trước. 
Nhưng chẳng sao hết, sự chuyển đổi cảm giác sinh lý này thường đi đôi với sự 
nâng cấp của trình độ Thiền định. Thời gian để vượt qua giai đoạn này luôn là 
bất định, kẻ mau người chậm. Nhưng vấn đề tựu chung vẫn là làm thế nào đó, 
chúng ta học được cách vượt khỏi những giới hạn thông thường của thể xác 


bằng cách tri nhận tất cả để thoải mái mở rộng nhãn trường nhìn vào thực tại. 


Giàn xếp được những hoạt động thô tháo của nội thân xong rồi, người 
hành giả đến lúc này coi như đã có thể đủ sức đặt vấn đề với một hoạt động vi 
tế mà cũng hết sức quan trọng của tấm thân sinh lý, đó chính là hơi thở. Đừng 
cố gắng điều hành hơi thở. Đó là một yêu cầu hết sức quan trọng. Chúng ta hãy 
đơn giản nhìn ngắm nó ra vào một cách tự nhiên. Nói một cách khác, chúng ta 
chỉ nên học hỏi chứ không chỉ đạo hơi thở. Nó nhanh hoặc chậm, nhẹ hoặc sâu 
cứ mặc chúng. Ta chỉ việc theo dõi và nhìn ngắm từng đổi thay của nó. Điều này 
đòi hỏi một sự xuyên xuốt và liên tục: theo thời gian, hơi thở của chúng ta có 
thể ngày một vi tế hơn, thậm chí gần như mất hắn. Nhưng không sao cả, sự tỉnh 


thức của chúng ta sẽ theo chiều tỷ lệ thuận, cũng ngày một vi tế và tỉnh xác hơn. 


Một khi đã làm chủ được những vận động lớn nhỏ của tấm thân sinh lý, 


yếu cầu tiếp theo là hành giả chỉ còn mỗi việc thu nhiếp nội tâm chính mình. 


Nhìn vào từng giòng trôi chảy của ý thức, chúng ta thấy được gì? Đó chính là sự 
thay đổi liên tục. Kinh điển truyền thống đã từng ví dụ một nội tâm loạn động 
bằng hình ảnh con khỉ. Có nhìn vào nội tâm của chính mình, chúng ta mới thấy 
được nó chẳng khác gì một gánh xiếc hay một vườn thú: ở đó có đủ loài két, mèo, 
cọp, gấu... Trong tâm hồn của chúng ta nào có thiếu gì đâu: những biểu tượng, 
khái niệm, những chuyện vui, chuyện buồn, toan tính, lý tưởng, hồi ức, ... tất cả 
là một sự hỗn độn và chuyển dịch bất tận. Bổn phận của người hành giả sơ cơ là 
lặng lẽ ngắm nhìn dòng chảy nội tại này. Chúng ta buổi đầu dĩ nhiên phải học 
qua đôi điều về bản chất của nội tâm mà phần này chúng tôi đã có viết ở phần 
trước. Bản chất vô thường của nội tâm cũng giống như sự đổi thay của thời tiết: 


76 


hôm qua có tuyết, hôm nay trời mưa, rồi có thể ngày mai là nắng đẹp. Và bên 
cạnh cái vô thường đó luôn là những bất trắc, bất toàn không hò hẹn: Mùa xuân 
có thể nhiều sương mù, mùa hạ có thể nhiều gió lạnh, mùa thu cây cỏ trơ trụi để 


rồi sang đông, mọi thứ có thể bị đóng băng. 


Nội tâm của chúng ta cũng giống như thế. Chúng ta cũng là một thứ tạo 
vật trong đời sống. Thiền định chỉ đề nghị ở chúng ta một thái độ không phân 
biệt để có thể giao cảm và tri nhận trọn vẹn tất cả chính mình, chúng ta cũng 


đều có thể thực hiện nếp sống nội quán tỉnh tại. 


Chúng ta, những người hành giả có thể xem nội tâm chính mình như một 
thác nước: nó ào ạt tuôn chảy mà tâm hồn của chúng ta cũng luôn luôn chảy ào 
ạt. Một khi đã đưa được nội tâm của mình vào từng phút giây hiện tại để chiêm 
ngắm thì nội tâm của chúng ta cũng sẽ theo đó mà ngày một kiên cố hơn. Đó 
chính là thiền định. 


Pháp môn Thiền định mà chúng ta đang nói đến ở đây có nội dung là sự 
chú mục vào những gì đang xảy ra. Cách đây mấy năm, một người bạn của tôi 
lại không may lại chuyển dạ ở một vùng quê xa không có bác sỹ, y tá mụ đỡ nào 
cả. Phải nói đó là một ca sanh nở khốn đốn và mất thời gian. Đứa bé mới lọt lòng 
mẹ bỗng nhiên xám ngắt và gần như không thở nổi. Hai vợ chồng người bạn tôi 
đã thay nhau làm hô hấp cho đứa bé bằng cách hà hơi vào miệng nó rồi chốc 
chốc dừng lại theo dõi. Họ làm tất cả những việc đó bằng một sự chuyên tâm, 
yêu thương và cẩn trọng cao độ. Hai người gần như nín lặng để theo dõi từng 
thay đổi của đứa bé và sau cùng, nó đã bắt đầu thở được. Có thể nói, chúng ta 
cũng phải biết học hỏi để theo dõi hơi thở của mình bằng hình ảnh của hai vợ 
chồng đó, bởi cuộc sống của chúng ta luôn gắn liền với hơi thở. Sự chuyên tâm 
này là toàn bộ công phu mà chúng ta bắt buộc phải biết đầu tư. Thiền định cũng 


có nghĩa là sự kiện định nội tâm: Nội tâm có thiền định cũng giống như một ánh 


nến được đặt chỗ khuất gió. Đó là một nội tâm thủy chung với thực tại thông 


qua mọi cảm thức tâm sinh lý với từng phút tập trung, mọi vận động lớn nhỏ 


của chúng ta lúc này đều trở nên kỳ diệu. 


77 


Một khi tâm hồn đã trở nên định tĩnh thì cũng có nghĩa là chúng ta đã học 
được cách giữ mình một cách trọn vẹn nhất. Trong bước đầu để thực hiện công 
phu đó, việc điều hành nội tâm cũng giống như huấn luyện một con chó nhỏ. Ta 
bảo nó nằm hay ngồi lại một chỗ thì nó cứ chạy nhảy loanh quanh. Nhưng bạn 
cứ kiên nhẫn đi, trong một thời gian ngắn sau đó, nó sẽ dần dần thuần tính. 
Chuyện tu tập thiền định về nội tâm cũng thế, chúng ta phải từng bước thu vén 
các hoạt động của mình, để rồi từ đó, qua từng ngày, ta mới sống hết mình với 
thực tại. Nhưng hãy nhớ rằng, việc tu tâm luôn rất cần đến yếu tố thời gian. Có 
thể nói rằng, sau nhiều giờ tọa thiền của buổi đầu, nội tâm của chúng ta gần như 
chỉ có được khoảng 10% thời gian tu tập thật sự. Điều đó có nghĩa là, nói theo 
từ Phật học thường dùng, ta đã lãng quên chính mình trong suốt thời gian còn 
lại. Phải nói rằng, điều hành nội tâm là cả một cuộc vật lộn, vật lộn với chính 
mình. Nếu chúng ta chịu để ý thì ngay trong những giờ Thiền định, chúng ta vẫn 
thường bị đánh lừa trong từng phút giây đối diện với thực tại bằng đủ thứ ảo 
giác và khái niệm. Nói chung, đó là cả một vấn đề hết sức phức tạp: 

Để kết thúc phần này, chúng ta có thể hiểu rằng Thiền định thật sự chỉ có 
thể đến từ một sự an bình nội tại. Bằng vào một trình độ Thiền định điêu luyện, 
chúng ta sẽ hiểu được rằng một nội tâm định tỉnh không hề thành tựu từ một 
sự đấu tranh hay giằng co nào cả. Nó đến từ sự giải thể tất cả những ám ảnh của 
hồi ức và ước vọng, một sự thư giản ngay trong hiện tại. Và đây chỉ là một tiến 
trình hết sức tự nhiên. Thông qua sự chú niệm của chúng ta về thực tại, với sự 
trau luyện liên tục, một trình độ Thiền lạc (tức sự kỳ thú do Thiền định, trong 
thiền định) sẽ từng bước phát triển và nội tâm hành giả lúc này coi như đã được 


đặt vào một vùng sáng ngay trong từng giây phút. 


Khám phá 


Chúng ta đã đi qua giai đoạn Dẫn thân hay cũng có thể gọi là chặng đường 
nhập cuộc với những đối đầu trong từng cơn đau sinh lý, từng vận động nhỏ 
nhặt nhất của nó, những trở lực tu tập cùng với những bước đầu làm quen với 


công phu tập trung ý thức. Nhưng chừng đó vẫn chưa là đủ. Bước đi tiếp theo 


78 


của người hành giả là khả năng khám phá: cẩn thận nhìn ngắm, trong từng 
khoảnh khắc, tất cả những gì xảy ra một cách vô tư, vô cảm, không thông qua 
một thành kiến tốt xấu nào cả. Ở đây người hành giả chỉ được nhìn ngắm bằng 


tất cả sự tỉnh thức và tự tại. 


Ta có thể hiểu hai tiếng "khám phá” ở đây là một công phu tu tâm được 
thực hiện ngay trong chính nội tâm mình. Đó là một sự tiếp nhận và cảm nghiệm 
thật trọn vẹn trong mỗi mỗi phút giây về thực tại một cách sinh động. Thực tại 
luôn vô thường, không lúc nào giống lúc nào. Hãy nhớ rằng, sự khám phá ở đây 
không hề mang tính máy móc: nó phải luôn sống động và linh hoạt như thật. 
Trong thiền học của Phật giáo Bắc truyền gọi đó là Sơ tâm, một trạng thái ý thức 
hồn nhiên để quay về nguồn cội. Ta có thể nói rằng toàn bộ nghệ thuật sống 
thiền là chỉ để gìn giữ tinh thần đó: thấu suốt cái gì đang xảy ra, đắm mình trong 
đó để không nghĩ đến tất cả những cái thuộc hôm qua hay ngày mai. Đây là một 


Đạo sống hết sức kỳ thú. 


Điều nãy giờ vẫn nói, ta có thể hiểu qua hình ảnh một nhà thực vật học 
đang nghiên cứu về một giống cây nào đó. Dưới mắt họ, từng chỉ tiết của bất cứ 
loại cây nào cũng đều quan trọng, không như bao người khác vẫn có một đánh 


giá hết sức bình thường về những thứ cây cỏ mà mình vẫn thường nhìn thấy: 


"Ồ, có gì lạ cái thứ cây đó, tôi đã từng trông thấy chúng mọc cả rừng!" - Bản chất 


thực tại cũng giống như bao loài cây cỏ: nó sẽ là thế này hay thế khác dưới nhiều 


cách nhìn khác nhau của mỗi con người, mỗi góc độ, mỗi trình độ. 


Khi chúng ta học được cách khám phá từng cảm nghiệm của mình trong 
thực tại thì cũng có nghĩa là chúng ta đồng thời tìm thấy phương cách thu xếp 
tấm thân sinh lý của mình với tất cả thực trạng vốn luôn chuyển biến của nó sao 
cho thích ứng một cách nhuần nhuyễn với từng phút giây tri nhận. Chẳng hạn, 
chấm dứt hay một cảm giác đi kèm nào đó. Chúng ta sẽ nhận ra khoảng cách của 
từng hơi thở với nhau, những giai tần kể cả những đột biến bất chừng. Bao rắc 
rối ban đầu rồi sẽ qua đi, để sau cùng trong cảnh giới tri nhận của chúng ta chỉ 


đơn giản còn lại từng hơi thở. 


Tu tập Thiền định là một quá trình phát triển liên tục, khả năng chú niệm 
mọi thứ ngay từ lúc nó mới vừa xuất hiện, một cách giản đơn, chẳng hạn từng 
hơi thở hay từng bước đi và cứ thế, đối với các thực tại khác cũng vậy. Cuộc tu 
của chúng ta, dĩ nhiên, bắt đầu từ những khám phá về thế giới vật chất thô thiển, 
những gì mình có thể thấy và nghe đuợc. Có thể nói, những khái niệm của chúng 
ta về thế giới xung quanh khi chưa có được chút ít nào trí tuệ Thiền định thì 
thường là nông nổi, nếu không muốn là thiển cận, hời hợt: cái gì đối với chúng 
ta, kể cả tấm thân sinh lý này, đều cứ như một cuốn phim. Chúng ta xem phim. 


Rồi lại gởi mình vào trong từng tình tiết của nó. 


Ở một trình độ khá hơn, theo thời gian, những khái niệm ban đầu của 


chúng ta dần dần được nâng cấp, để từ đó, ta lại học thêm cái thói hoài nghi và 
cái tật xây dựng những quan niệm này nọ. Nhưng rồi, một khi đã biết tới trí tuệ 
Thiền định, từng phút giây tỉnh thức sẽ đưa ta ra khỏi khu rừng ảo mộng đó, để 
rồi dần dần tất cả những mớ bòng bong đó được hệ thống lại để chúng ta ngày 


một điềm tỉnh hơn. 


Chúng ta tiếp tục ra sức kéo lui nội tâm mình trở lại, chúng ta sẽ bắt đầu 
khám phá được rằng Cái gì cũng là một chi tiết cho một tổng hợp nào đó mà 
đồng thời cũng là một tổng hợp do nhiều chi tiết khác tạo nên. Chúng ta sẽ bắt 
đầu thấy rằng toàn bộ chính mình, từ sinh lý đến tâm lý, đều là sự góp mặt của 
các yếu tố tâm vật lý qua từng giây phút đổi thay. Có thấy được từng khoảnh 
khắc hiện hữu và vận động của tấm thân sinh lý như vậy, chúng ta mới không bị 
mắc lừa để đánh mất chính mình trong mọi chuyện đời. Ngay cả khi đối tượng 
tri nhận được thay đổi theo trình độ Thiền định đã nâng cấp về các đối tượng 
thực tại tế vi hơn, thuộc cảnh giới của ý thức (như tư tưởng, cảm giác, hồi ức) 
thì công phu tu tập cũng vẫn thế, vẫn là sự ngắm nhìn để khám phá. Một thói 
quen nguy hiểm của chúng ta là khi nhận diện và phân tích được những thực tại 
nhỏ nhiệm đó, ta lại bị cuốn hút. Nói chung càng cố công đối diện với những 
thực tại vi tế, đặc biệt về tư tưởng, chúng ta thường mắc phải lỗi lầm này. Phải 
nói đây là một vấn đề cho hầu hết các hành giả. Bởi quanh ta, trong nội tâm của 
chúng ta thì đúng hơn, luôn có quá nhiều những ám ảnh của vọng tưởng: những 


80 


quan hệ giao lưu, những tình cảm vẫn được xem là thiết yếu, rồi là chuyện ăn, 
chuyện mặc, ... kể cả một thói quen làm việc mang tính văn nghệ. Tất cả những 
cái đó đối với chúng ta luôn có vẻ là quan trọng, trong khi thực ra chúng chỉ là 
những điệp khúc buồn tẻ, thậm chí có những điều chỉ là bộ phận của một món 
đồ đã cũ. Trôi dạt trên dòng chảy của những ảo tưởng đó, chúng ta ôm ấp những 
øì mình thích và ghét bỏ những gì mình không vừa ý. Trên những thói quen đó, 
chúng ta hãy thử thực tập Thiền định để giữ cương nội tâm vốn bôn ba của mình 
xem sao. Khi một cái gì đó nghịch ý xảy đến, mà thái độ khám phá của chúng ta 
bị ảnh hưởng thì xem như ta vẫn chưa thực hiện trọn vẹn được yếu cầu của công 


phu khám phá ở đây. 


Với sự tiếp sức của Chánh niệm, ta hãy học cách khám phá thực tại bằng 
một con đường khác, vững chải và độc lập hơn. Chúng ta có thể cảm nhận và 
quan sát những chuyễn biến của thân tâm theo cách của một nhà khí tượng học 
quan sát thời tiết bằng nhiệt kế: hôm nay nắng, hoặc mưa, hoặc có sương mù..., 


nói gọn lại, ta chỉ việc ghi nhận một cách đơn giản những gì đang xảy ra. 


Người hành giả phải hiểu rằng nội dung của sự khám phá trong Thiền 
định là thái độ đón nhận thực tại. Khi dùng trí tuệ Thiền định để nhìn ngắm, ta 
sẽ thấy rằng thật ra nội tâm của chính mình có thể giao hòa với vạn sự mà không 
hề cần đến một sự đấu tranh, đụng độ nào cả, đặc biệt ngau trong chính bản 


thân mình. Mọi cảm giác tâm sinh lý, dù tốt hay xấu, khi xảy đến, ta không cần 


phải phân biệt để phản kháng hay giữ lại. Ta chỉ việc nhìn ngắm và đối diện bằng 


tất cả cảm giác thân thuộc vô tư: Không sợ hãi, không ghét cũng không thương. 


Trong quá trình tu tập tiền định, chúng ta dĩ nhiên có lắm lúc cảm thấy 
bối rối, mù mịt, nói chung là cảm giác của một người chưa quen đi biển lại đang 
có mặt giữa một đại dương sóng gió bão bùng. Trong những giây phút như vậy, 
chính tinh thần Biết Chấp Nhận và tình thương sẽ là những động lực đem lại cho 
ta nguồn sức mạnh. Tại Calcutta, có một bà giáo già tên Dipama, một người vẫn 
dạy cho tôi học nhiều điều hay. Bà là một hành giả Du già nổi tiếng và cũng là 


một người giàu lòng nhân ái. Những ai đến học phép Yoga với bà, bà thường đặt 


81 


HH NH 


tay lên đầu họ và từ miệng bà chỉ thốt ra một âm: "xì” thật nhẹ như để ban phước. 
Phải nói bà có một nguồn tâm lực rất lớn, ở cạnh bà, người ta như luôn cảm 
nhận được một từ trường của tình thương thật mãnh liệt, dễ nắm bắt, dễ nhận 
thấy. Khi ta ở bên cạnh bà, dường như mọi khó khăn trên đời này đều dễ dàng 
cả. Như để tiếp sức cho ta, bà luôn thầm thì một câu nói có vẻ như lúc nào cũng 
ở sẵn trên môi: "Cái gì rồi cũng ổn cả thôi". Đừng cố sức đấu tranh hay ghép bỏ 
cái gì cả, bà thường nhắc thế. Có thể nói, mọi sự đối với bà đều luôn là đơn giản 
cả. 

Bà Dipama dặn dò chúng ta đừng bao giờ vật lộn nhọc nhẵằn với bất cứ 
một cảm nghiệm nào. Cảm nghiệm hay kinh nghiệm vốn là một từ nhiều nghĩa, 
vậy thì tiếng cảm nghiệm mà bà Dipama nhắc đến ở đây chỉ cho ý nghĩa nào? 
Chẳng có gì là rắc rối cả, ở đây bà chỉ đơn giản nhấn mạnh đến từng khoảnh 
khắc mà ta có thể nghe nhìn được về thực tại, dù đó là thuộc tâm lý hay vật lý. 
Chúng ta thường có thói quen phân biệt các đối tượng tri nhận ra ít nhất thành 
hai thứ chấp nhận được và khó chấp nhận, để từ đó mới tự nảy sinh ra thái độ 
tâm lý cách ly và trốn chạy. Trong khi đó, tỉnh thần cốt lõi của Thiền định luôn 
nhắc nhở chúng ta hãy biết quan sát và đón nhận mọi thứ một cách vô tư. Chúng 
ta phải học cách tiếp cận và giao hòa để lắng nghe tất cả những gì xảy đến với 
mình mà không hề có một ý thức phân biệt. Chúng tôi, trong tập sách này, đã 
từng nhấn mạnh rằng Thiền định đúng nghĩa không hề là một quá trình thay đổi 
hình thức như kiểu sống mang tính thời thượng, miễn sao hình thức sống luôn 
mang ý nghĩa nâng cấp nội dung tâm linh. Chẳng hạn ở oai nghi Thiền định nào 
cũng đều tốt cả. Nếu ở oai nghi ngồi, ta cảm thấy là thích hợp thì chính từ tư thế 
này, ta mới dễ dàng cảm nhận được từng ba động lớn nhỏ của thân tâm, rồi từ 
đó, ta mới đủ sức đi nốt đoạn đường còn lại là tiếp nhận và quan sát. Cũng như 
đối với bất cứ một công việc nào trên đời, công phu này cũng đòi hỏi ở chúng ta 
một sự kiên nhẫn đúng mức cùng với một sự ra sức nghiêm túc. Với từng bước 


tiến bộ nhịp nhàng này, dần dần rồi chúng ta cũng sẽ tự làm chủ lấy được chính 


mình, nói khác đi, làm tìm lại được sự cân bằng tâm sinh lý mà mình vẫn đánh 


mất từ lâu. Đây mới chính là vốn sống, là nguồn sinh lực thật sự của chúng ta. 


82 


Có một dạo, ở một vài nơi trên xứ Ấn Độ, người ta vẫn thường bắt gặp 


những tấm bích chương có hình vẽ đại sư Satchidananda Swàmi khoác một 
manh áo cánh đang đứng trong một tư thế Yoga "Cổ thụ” với một chân xếp tréo 
lên và hai tay đặt lên đầu. Hình ảnh trên tấm bích chương cho thấy Ngài rất vững 
vàng trong tư thế đó, dù chỉ đang đứng bằng một chân. Điều này chẳng có gì là 
lạ lùng cả nếu ta hiểu được rằng để thực hiện được tư thế này, vị đại sư chỉ phải 
bận tâm mỗi một việc là xua khỏi lòng mình mọi xung động không cần thiết. Bởi 
có lẽ bất cứ Thiền sinh nào cũng đều nhớ được quy luật "Tâm tịnh, Thân cố". 
Bên dưới tấm bích chương có một dòng chữ lớn "Bạn không thể ngăn sóng vỗ 


nhưng có thể ngăn nó tràn bờ”. Đó chính là Thiền định. 


Đúng vậy, chúng ta chẳng tài nào làm đình chỉ hay tránh được những đợt 
sóng vô thường, bởi chúng chính là từng viên gạch xây nên sự hiện hữu của 
chúng ta: chúng ta tồn tại bằng từng chuỗi vận động của tâm sinh lý và chúng là 
gì nếu không phải là những chuyển biến vô thường. Như vậy thì chúng ta có lắm 
điều phải học: học cách đối diện với những đổi thay ác nghiệt của đời sống, học 
phép tỉnh thức rồi cả phép quân bình nội tâm. Một khi đời sống không còn bị 
ám ảnh bởi những sợ hãi vô cớ và được thiết lập trên một căn bản cố định, nó 


sẽ đẹp và thoải mái nhiều lắm. 
Phơi mở 


Sau những chặng đường dẫn thân, chuẩn hóa cái nhìn của mình về cuộc 
đời rồi là sự quân bình nội tâm, chúng ta dĩ nhiên vẫn chưa đi hết được con 
đường Thiền định. Chúng ta không thể đơn giản dừng lại nơi đây bằng một sự 
tự hài lòng nào cả, mà phải biết sử dụng những năng lực hiện có của mình để 
tiến thêm bước nữa. Trình độ tiếp theo của Thiền định chính là khả năng phơi 
mở. Trước hết ta phải thấu đáo trọn vẹn tấm thân sinh lý của mình, rồi là một 
hiểu biết sâu sắc về từng vận động của nội tâm, đặc biệt những hình thái ý thức 
mà mình đã một lần kinh qua để rồi phơi mở toàn bộ bản chất vận hành của 


chính đời sống mình một cách sinh động. 


Khả năng phơi mở này đòi hỏi một trình độ chú niệm và ghi nhận thật 
nghiêm cẩn. Trong những giây phút Thiền định đạt đúng yêu cầu như vậy, chính 
hơi thở sẽ là một vị thầy tận tình cho ta, bởi tự nó luôn làm mê hoặc, nêu bật cái 
quy luật vô thường của vạn pháp bằng các ảnh tượng sinh diệt, diệt sinh. Thái 
độ quan sát cẩn thận sẽ chỉ rõ cho ta những cấu tố vật lý làm nên tất cả những 
cảm giác, bức xúc và chấn động. Chúng ta sẽ trở nên tỉnh thức hơn nhiều nếu 
trả lời được câu hỏi mà Ngài Thiền Sư Mahasi Sayadaw vẫn thường đặt ra cho 
các Thiền sinh, rằng có bao giờ họ nhớ được là mình đã đi vào giấc ngủ hoặc 
thức giấc trong hơi thở vào hoặc thở ra hay không. Có cảm thấy hứng thú trong 
việc quan sát và khám phá từng vận động của nội thân, chúng ta mới may ra tự 
tìm thấy cho mình một thái độ nội tâm vô cầu vô chấp. 

Cùng lúc với sự phát triển khả năng chú niệm, chúng ta có thể phơi mở và 
nhìn thấy được rằng, dầu ở bất cứ nơi đâu, cũng không hề có một sự tồn tại nào 


mang tính bản ngã nặng nề cả, mọi thứ đều là những hình thức của cảm giác và 


khái niệm của chúng ta mà thôi. Ở một bình diện sâu sắc hơn của sự tỉnh lặng 


và tỉnh thức, chúng ta còn có thể cảm nhận được từng khía cạnh và mức độ của 
cái gọi là sự vận động. Thường thì chúng ta luôn bị mắc bẩy từ cái nhọc nhẳn và 
mơ hồ của các biến động sinh lý: từ thực trạng này đến thực trạng khác có vẻ 
như không có đường ranh rõ ràng, nên từ đó, chúng ta bị lầm lẫn và thái độ chấp 
thủ cũng từ đây mà được khai sinh. Nhưng chúng ta đã làm thế nào để có thể 
xác định một cách rạch ròi cái cơ cấu làm nên sự hiện hữu của chính mình, môt 
cơ cấu có vẻ như không hề có một dấu hiệu phân định? Nếu chỉ sống trong trình 
độ của những khái niệm thông thường thì coi như chúng ta suốt đời chỉ phải vật 
lộn với từng từng phút giây tôn tại của chính mình, một sự hiện hữu buồn nhiều 
hơn vui, đau đớn nhiều hơn hạnh phúc. Thực ra trí tuệ Thiền định cũng không 
thể sửa đổi được cho ta cái tính bất toàn của đời sống, nhưng chính trí tuệ này 
sẽ giúp ta một cái nhìn khách quan và bình tỉnh về từng niềm vui, nỗi buồn vẫn 
thường trực sanh diệt. Chính trí tuệ đó giúp ta thấu đáo được một vấn đề hết 
sức quan trọng mà Đức Phật vẫn thường đặc biệt nhấn mạnh, đó chính là bản 


chất bất toại và vô ngã của xác thân. 


Một khi khả năng khám phá giúp ta có được một cái nhìn phơi mở về tấm 


thân sinh lý thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đã có thể dễ dàng phơi mở và 


bước vào cảnh giới của ý thức. Công phu phơi mở của ý thức cũng giống như 
công phu theo dõi hơi thở, dĩ nhiên có phần tế nhị hơn nhiều: trực diện với từng 
chuỗi vận động của ý thức, ta cũng sẽ cảm nhận được những giai điệu và hình 
ảnh vô cùng sinh động, buồn vui, thương ghét, bay bỗng hay tù đọng đều có cả. 
Nhưng hãy nhớ rằng ý thức luôn giống như một nụ hoa: ta không thể nào dùng 
một áp lực buộc nó phải mở. Những giọt mưa của tấm lòng hào sảng, những tia 
nắng của sự chú niệm sẽ là những nguồn dưỡng tố giúp nó phơi mở. Đã nói là 
phơi mở thì chúng ta phải có được cái can đảm khám phá tất cả những gì thuộc 
về thực tại, từ cái dễ thương nhất đến cái đáng ghét nhất, ta phải luôn biết đón 
nhận với một tư tưởng công bằng và hứng thú. Bởi đối tượng của công phu phơi 
mở này phải là cái gì đó rất người, và như vậy công cuộc khám phá của chúng ta 
mới có thể được thực hiện bằng tất cả bao dung. Tất cả những gì vừa được nhắc 
đến trên đây chỉ là một góc nhỏ trong cảnh giới ý thức mà ta cần phơi mở. 

Phải nói rằng phơi mở là một công phu hết sức khó khăn. Chẳng hạn như, 
có những nỗi đau tâm sinh lý mà trước giờ ta vẫn cật lực để trốn chạy, hoặc giải 
trừ chúng thì hôm nay ta lại bới tung chúng lên, dựng chúng dậy để cảm nghiệm. 
Việc đó chẳng khác gì hình ảnh một người phải cố tình lặn sâu xuống một hồ 
nước đã bị đóng băng trong khi mình rất sợ cái giá lạnh của nó, để nghiên cứu 


và nhìn nó trong từng cơn nhức buốt thấu xương. 


Để phơi mở nội tâm, ta rất cần đến một thái độ quan sát đầy hứng thú và 
can đảm. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta quay lui để bới tìm 
trong đống tro tàn của hồi ức những mảnh vụn của đau đớn buồn khổ mà nhấp 
nháp, truy niệm, cải táng. Phơi mở ở đây là sự đối đầu với từng phút giây thực 
tại để lắng nghe chúng. Trong một trình độ khám phá và phơi mở ý thức cao 
rộng hơn nữa, chúng ta có thể phải theo dõi từng chuỗi tư tưởng từ đầu đến 


cuối, xem chúng đến và đi ra sao. 


Khi nhìn ngắm vào từng trạng thái ý thức, điều trước tiên ta chỉ đơn giản 
theo dõi chúng đến và đi ra sao. Thỉnh thoảng, ta có thể bắt gặp một vài hình 
thái tư tưởng cá biệt hoặc những hình thức trùng lập được tái diễn tới lui như 
một điệp khúc. Chúng có thể là những dự tính hay hồi ức tốt xấu nhưng sự tồn 
tại của chúng lại chính là sự tồn tại của ý thức chúng ta. Chúng có mặt một cách 
hết sức là bình thường, thậm chí gần như không có gì đáng để lưu ý nhưng thỉnh 
thoảng chúng lại hiện hữu một cách nổi bật dưới hình thức những cảm xúc có 
vẻ bất thường như âu lo, thương ghét, buồn chán. Bước đầu ta chỉ việc nhìn xem 
chúng xuất hiện và biến mất để rồi dần dần ta sẽ nhận ra ảnh hưởng của chúng 
đối với chúng ta: từng biến chuyển của tư tưởng gần như đóng vai trò quyết 
định thái độ sống của ta và cứ thế, chúng ta sẽ có những câu hỏi quan trọng để 
chính mình tự trả lời: Cái gì đã duy trì sự tồn tại của ý thức? Cái gì đã nằm đằng 
sau hoặc bên dưới các hình thái ý thức sai biệt của chúng ta như là những nhân 


tố quyết định? 


Ở đây chúng ta có thể phải vận dụng đến một trình độ tỉnh thức cao hơn 


để thực hiện một công phu chú niệm chặt chẽ hơn sự tái hiện của dòng tư tưởng 
khi chúng ta không tri nhận trọn vẹn các cảm giác ý thức mà lại điều khiển chúng. 
Vấn đề chỉ được giải quyết khi ta biết rõ từng chương trình vận động của tư 
tưởng. Càng phát huy khả năng chú niệm, ta càng có cơ hội tỉnh thức trước cảm 
giác tế nhị nhất đang diễn ra và khi thấy rõ được từng cấu tố của ý thức, chẳng 
hạn như biết rõ nó xảy đến từ sự kết hợp với lòng sợ hãi hay ham muốn thì 
thường những sự tái hiện đó được đình chỉ ngay. Còn đối với lòng sợ hãi hay 
ham muốn kia thì ta cứ tự nhiên đón nhận và tìm cách hiểu biết nó. Có thể nói 
đây là một phương cách hữu hiệu nhất để xử lý từng khoảnh khắc thực tại: tư 
tưởng dĩ nhiên phải tuôn chảy nhưng điều quan trọng là ta nhận diện được nó 
qua từng biến tướng và phát hiện chính xác cũng như kịp thời căn cội đã tác 
động nên dòng vận động này bằng tất cả sự cảm nhận sâu sắc. Sự tỉnh thức này 
là cả một hành trang quan trọng trên suốt con đường Thiền định để chúng ta 


luôn có thể tỉnh thức trước mọi thực tại vốn luôn chuyển hóa của thân tâm. 


Nhìn ngắm, đón nhận từng thực trạng của ý thức sẽ đem lại cho chúng ta 


khả năng xử lý, hiểu biết và an bình cho nội tâm trong từng giây phút. Ở trình 


độ Thiền định này, dĩ nhiên cũng đòi hỏi ở chúng ta cái nhìn ngày một sâu sắc 
hơn, một trạng thái tỉnh thức mỗi lúc càng thâm hậu hơn về các chuyễn biến của 
tư tưởng, nhưng đã đến lúc chúng ta phải đối diện với những câu hỏi hóc búa 
nhất của Trí tuệ Thiền định: Cái gì đã tác động cho tư tưởng chúng ta liên tục 
biến động? Chúng ta thực ra vẫn cố tình trốn chạy cái gì, một cuộc trốn chạy 
bằng tất cả hy vọng với dự tính cùng ảo giác cũng như hồi ức? Chúng ta thực ra 
e sợ cái gì? Nỗi đau đớn, niềm cô đơn hay sự tầm thường? Trong từng phút giây 
vận động, chúng ta cố nhắm đến cái gì? Thế nào là bản chất của cái gọi là ước 
muốn? Trên cả sự khám phá, chúng ta ngay bây giờ phải biết phơi mở và cảm 
nhận, thậm chí bứt phá tất cả những ràng rịt, mắc míu của thực tại cho đến khi 


nào thẩm thấu tâm điểm của các hình thái ý thức, cái đã làm động cơ cho mình... 


Để minh họa vấn đề đang nói, ta có thể hiểu qua trường hợp một dòng tư 
tưởng hướng tới mối tương giao nào đó trong thế giới tình cảm. Ta có thể dễ 
dàng nhận ra nó ngay khi nó vừa phát khởi, bởi trên thực tế, chúng ta đang có 
cảm giác ước muốn: muốn yêu, muốn thương. Ta cảm nhận nó bằng tất cả ý thức 
và ngay trong khoảnh khắc đón nhận, những ba động khác coi như đều lắng 
xuống. Chúng ta phát hiện nó qua từng chuyễn biến tâm sinh lý. Rõ ràng, chúng 
ta đang muốn yêu thương, nhưng công phu khám phá thực tại không chỉ dừng 
lại ở đây. 

Chúng ta còn những bước đi khác nữa: Cái gì đã tạo nên ước muốn đó? Ở 
mỗi người, có một câu trả lời khác nhau. Đối với một số người trong chúng ta 
thì ước muốn đó có thể đến từ cảm giác rằng mình đang thiếu thốn một cái gì 
đó, hoặc cảm giác e ngại sự lẻ loi hay có những khía cạnh nào đó thuộc thế giới 
sống bản thân mà ta không thể tự kham nổi nên phải cần đến sự tiếp sức nào đó 
để tìm chút an lòng... Chính những cảm giác này thôi thúc chúng ta trốn chạy và 
dẫn thân, đồng thời cũng rời ra dần cái thực tại mà lẽ ra mình phải cẩn trọng 
nhìn ngắm. Và đằng sau những cảm giác đó không gì khác hơn là một thứ mặc 
cảm rằng mình đang bị giới hạn, đang là một cá nhân đơn độc. Bằng mọi giá, 


87 


chúng ta phải phá vỡ cho bằng được cái nhà tù này, cái nhà tù được xây dựng 
bằng thứ vật liệu mặc cảm. Nếu chúng ta tự ghìm cương mình lại được và lặng 
lẽ đối diện với tất cả những sợ hãi, trống vắng, lẻ loi - cái khoảng không gian 


lạnh lùng và thừa thải của nội tâm - thì xem như một trình độ tỉnh thức cao cấp 


hơn trước sẽ được hình thành. Áo giác trong sự mặc cảm đó chỉ có thể được 


thay thế chỗ bằng một cái gì cốt lõi hơn thôi. Chỉ với một ý hướng phơi mở toàn 
triệt, chúng ta mới có thể hiểu được tận cùng mọi vận động của ý thức, đưa mình 


trở về với thực tại bằng một con đường trọn vẹn nhất. 


Cách nhìn ngắm thực tại này không hề là một cuộc nghiên cứu lý tính mà 
phải nói đây là một kinh nghiệm tâm linh vô cùng quan trọng về sự hiện hữu 
của chúng ta. Đó là một thứ kinh nghiệm tự chứng trong những điều kiện tất 
yếu là tỉnh lặng, trong sáng và trọn vẹn -tùy theo mức độ nông sâu của khả năng 
Thiền định. Cái cốt lõi của giai đoạn công phu này là giúp ta thấu suốt được căn 
cội của tất cả những gì đang thật sự xảy ra và đưa chúng ta đến một cảnh giới 
tự do. Dĩ nhiên, hành trình này phải vượt qua tất cả cảm giác trống vắng và sợ 


hãi vô cớ để đạt tới cái nhìn thật trọn vẹn về chính chúng ta và toàn bộ cuộc đời. 


Khi trong cuộc tu, chúng ta thực hiện đúng được cái công đoạn khám phá, 
phơi mở, giải trừ (khai phóng) và ăn nằm với thực tại một cách hết mình thì cái 
giá trị chánh niệm, định tỉnh nhất tâm cũng tự nhiên theo đó mà lớn mạnh. Thế 
rồi, vẫn bằng thái độ khám phá, ta phát hiện ra cái dòng luân lưu của các hình 
thái tư tưởng, khai phóng một cách cẩn thận từng cảm giác tâm sinh lý, chúng 
ta sẽ bắt đầu nhìn thấy rõ cái bản chất chuyễn hóa liên tục trong từng đợt cảm 
nghiệm về thực tại của mình. Chẳng hạn, ngay khi tấm thân sinh lý này được 
chia chẻ, phân tích dưới thấu kính chú niệm thì tư tưởng của chúng ta cũng tự 
lột trần bản chất phù du của mình. Rồi đến khi chúng ta đem từng cảm xúc của 
mình ra làm đối tượng kiểm nghiệm thì vẫn đề cũng vẫn thế: chúng luôn biến 
tướng liên tục từ tình trạng này sang tình trạng khác, có thể là mâu thuần và đối 
lập lẫn nhau. Nếu chúng ta chịu khó để ý thì bất cứ một cảm xúc nào khi nhận 
điện một cách đúng mức thì chúng chỉ sẽ tồn tại trong một ít lâu, dưới sự kiểm 
soát của chúng ta, rồi lại nhường chỗ cho cảm xúc khác. 


88 


Sự tồn tại của các dòng tư tưởng cứ mong manh như những bọt nước. 
Buổi đầu, sự tỉnh thức của chúng ta chỉ là từng giai đoạn ngắn ngủi nhưng dần 
dần, nó sẽ là một thứ sức mạnh căn bản và thường trực, thậm chí gần như thói 
quen trong mỗi mỗi cảm nhận trước thực tại. Song hành với sự tiến bộ đó, chúng 
ta sẽ đạt tới trình độ không những chỉ nhìn ngắm mà còn dường như có thể dự 
đoán được sự có mặt của các dòng tư tưởng. Trình độ này lại dẫn ta đến một 
khả năng khác cao hơn là chúng ta, đến một lúc nào đó, có thể tự có được một 
khả năng tỉnh thức tế nhị để có thể nhìn rõ từng dấu hiệu xuất phát cũng như 


chỗ ẩn náu, dung chứa của ý thức, mà ở đây là các luồng tư tưởng. 


Ở đây chúng ta có thể làm một bài thực tập để nhìn ngắm thế giới tư tưởng 


của mình bằng cách liệt kê từng loạt tư tưởng như là một phương thức củng cố 
Chánh niệm. Chẳng hạn như chúng ta thử bỏ ra một khoảng thời gian chừng 
năm phút để liệt kê từng ý nghĩ của mình. Như một con mèo rình chuột, chúng 
ta có thể tự đếm thầm từng tên gọi và hình ảnh của mọi suy nghĩ: "giận! thích! 
nhớ! thèm! ...". Thời gian của công phu này dĩ nhiên là bất định nhưng dần dần 
rồi cũng sẽ tới đích. Ta cũng sẽ có được thời gian tu tập như ý muốn và không 
bị câu thúc bởi bất cứ một tư tưởng nào, mà ngược lại, còn học được cách nhìn 


ngắm hành trình biến tướng, vận động của tư tưởng. 


Một trong những tâm điểm quan trọng của trí tuệ Thiền định lúc này là 
nhận ra được điểm đầu và điểm cuối của một dòng tư tưởng. Đó là nói về ý thức. 
Còn nói về các biến động sinh lý, buổi đầu ta chỉ đơn giản ghi nhận "đầu gối đau" 
hay "tiếng còi xe hơi”... một kiểu ghi nhận hết sức thông thường bằng lối định 
danh, đánh giá thực tại không thông qua trí tuệ Thiền định. Nhưng sau đó, ta lại 
bắt đầu đi vào một bước ngoặc mới là ghi nhận tất cả một cách trực tiếp, không 
nhờ tới một tên gọi hay một khái niệm cứng nhắc nào cả. Đối với thế giới của ý 
thức cũng vậy, các cảm xúc cùng các dòng tư tưởng tự chứng cũng chỉ là những 
ba động mà ta chỉ cần ghi nhận một cách kịp thời mà không cần tới bất cứ một 


lăng kính trung gian nào cả; bởi từ đó rất dễ đưa đến cảm giác bám víu. 


Một khi sự tồn tại và vận động của tấm thân sinh lý đã được phân định 
rạch ròi thì như đã nói, bản chất của nội tâm cũng sẽ lập tức lộ diện với đầy đủ 
những khía cạnh bất toàn, vô thường. Càng nhìn vào chúng, ta sẽ thấy chúng đổi 
thay nhanh hơn bất cứ cái gì trên đời. Thận chí đến lúc này, chúng ta có thể 
không còn ghi nhận kịp từng cảm nghiệm nữa và Thiền định ở đây cứ giống như 
từng giọt mưa và các khoảnh khắc tư tưởng thì chẳng khác gì những bọt nước. 


Tất cả ảo tượng về một cái tôi thực hữu lần lượt theo nhau vỡ vụn. 


Thời gian công phu sẽ là không phụ lòng chúng ta. Thành quả sẽ được 
nhân lên theo mức độ nổ lực. Buổi đầu, các thực tại ý thức sẽ như một gánh nặng 
đọa đày trên đôi vai hành giả. Sự ghi nhận chúng là cả một khổ công: Lúc này nó 
đang toan tính, lúc khác nó những buồn giận... Nhưng rồi cùng với sự lớn mạnh 
của Chánh niệm (tỉnh thức) và định tĩnh, chúng ta sẽ tự học được cách tháo cởi 
và xử lý mớ bòng bong đó như một sự giải thoát và điều tuyệt vời là kẻ tù nhân 
và người cướp ngục ở đây cũng chính là nội tâm của chúng ta mà thôi. Nhưng ta 


cũng phải cẩn trọng đấy, ý thức luôn lắm trò ma mị. Nó có thể náu mình trong 


những thành lũy tỉnh vi, tế nhị mà căn bản vẫn là những cấp thủ rất khó phát 


hiện, để từ đó một cái tôi khác được tái tạo tỉnh xảo hơn. 


Do đó con đường của chúng ta vẫn phải liên tục là một hành trình của sự 
tĩnh lặng và phơi mở. Nhờ đó chúng ta mới may ra thấu triệt được tất cả chiều 
sâu của thực tại mà ở đây là bản chất hiện hữu của chính mình để rồi sau cùng 


là môt nụ cười thức ngộ: Chẳng có gì để ôm ấp, bám víu... 
Hóa thân 

Chúng ta đã bàn tới vấn đề thứ tư của bài viết này. Đó là giai đoạn hóa 
thân hay nhập cuộc. 


Chỉ cần nhìn thẳng vào các quy luật điều hành sự vận động của tâm sinh 
lý, chúng ta có thể ghi nhận được từng giai đoạn tĩnh động của chúng, tốt hay 
xấu, thô thiển hoặc nhỏ nhiệm, những mầm mống thoái địa hay dấu hiệu thăng 


hoa của tâm hồn. Với nhãn quan tỉnh tường này về thân tâm, ta sẽ nhận ra được 


90 


mối tương quan giữa mình với chúng và thấy được cái gì khả dĩ đem lại cho 
mình nguồn hạnh phúc thực sự. Chúng ta hãy thử một lần chiêm ngắm chuyện 
đời và lòng mình xem sao: ôm ấp một thứ gì đó không là miên viễn và luôn sẵn 
sàng đổi thay, khi nó đột nhiên không tiếp tục tồn tại như ý muốn ta nữa thì 
niềm ôm ấp kia có phải đã đem lại cho ta những giọt nước mắt? Hoặc thể nào 
chúng ta có thể nào ổn định một cách tuyệt đối những hình thái, tình trạng nhất 
định nào đó cho thân tâm mình hay không? Đã có ai trên đời này lại có thể đặt 


được cái tâm sinh lý của mình vào hai tiếng vĩnh cửu? 


Chúng ta phải dốc sức sống cho mỗi một thái độ sống duy nhất là nhìn 
ngắm để đến một ngày nào đó thấy được mọi khát vọng của mình đều lắng yên, 
thấy được nhu cầu tối hậu của bản thân chính là sự tự do, thấy được bề trái phản 
trắc của lòng ham muốn cũng như những âu lo, bận lòng trong đời sống thường 
nhật vẫn từng ngày vây hãm và cấm cố chúng ta vào những mâu thuẩn, xung đột 
triền miên. Nhưng vấn đề tối trọng, tối hậu ở đây không chỉ đơn giản là sự thành 
tựu, sỡ hữu được một trình độ cao thấp nào đó mà cái cốt lõi ở đây phải là sự 
quay về với tâm điểm của sự hiện hữu, sự tồn tại của bản thân với ý chí là Tại 
đây và Bây giờ. 

Chúng ta phải biết nhìn vào từng giây khắc lộ diện của lòng ham muốn 
của mình bằng tất cả sinh lực nội tại trọn vẹn nhất. Ta phải thấy được tính chất 
vô hộ vô chủ của mọi vật, hành trình lai vãng của từng giòng ý thức với các hành 
trạng sai biệt, những cảm giác sinh lý đến và đi theo những điều kiện hữu cơ. 
Chúng ta không hề là người điều hành dòng thực tại luôn sinh diễn đó. Chúng ta 
không thể điều động được những gì luôn thay đổi. Đã đến lúc chúng ta phải tự 
biết chấm dứt cái ý hướng đi ngược lại những quy luật này như một điều tất 
nhiên. Hãy điềm tỉnh ngồi xem nước chảy dưới chân cầu mà không hề ưu tư hay 
toan tính. Chúng ta sống như thế không thể chỉ là một sự mô phỏng hay tự mãn 


cố chấp, mà phải là một bước tiến bộ tự thành, tự chứng có được từ trí tuệ hiểu 


biết như thật về bản thân và vạn sự. Thiền sư Suzuki đã từng nói: "Ngoài sắc 


tướng biểu hiện, có chỉ là thực hữu? Cái này xô dạt vào cái kia, nên chẳng thứ gì 
đáng chấp thủ. Trong cơn mưa ta còn nghe được tiếng chim kêu, cũng như dưới 


91 


một bầu trời tuyết giá, ta vẫn có thể nhìn thấy những bông tuyết rơi cùng bao 


loài sinh vật khác vừa mới sanh sôi”. 


Bản chất sinh tồn của chúng ta chỉ đơn giản là một dòng chảy luôn luân 
lưu bất tuyệt. Mọi hiện hữu đều là vô thường. Cuộc đời không có gì đáng để ôm 
giữ vì chẳng có chỉ là miên viễn hằng tại. Tất cả đều rỗng tuếch, vô ngã như mây 
trời trên không gian huyễn hoặc. Chỉ cần hiểu được mọi sự luôn bất toàn, trần 
gian chỉ là bến đợi tao phùng của bèo nước phù du thì ta có thể bình tâm dấn 
bước giữa đường đời muôn lối, an nhiên sống thiệt thà không mưu toan, chọn 


lựa và tìm thấy cho chính mình một ngõ về bình yên. 


Chúng ta hãy tự biết khám phá cho đến kỳ cùng ý nghĩa sâu thẳm khôn 
cùng của tỉnh thần chối bỏ trong thiền lý. Chúng ta đã nắm giữ nhiều thứ quá: 
tấm thân sinh lý cùng những cảm giác ảo tưởng về nó, những hồi ức, những lý 
tưởng, quan niệm, kiến giải... để từ đó, gom hết mọi thứ, chúng ta chế tác nên 
một cái tôi cho riêng mình và cứ vậy, đời sống mỗi người chỉ toàn là những cơn 
thống lụy tự nguyện, ai cũng biết xót đau nhưng gần như cố tình bất lực! 

Lần đó, tại Tích Lan, chúng tôi đến viếng thăm một vị Thiền sư bản xứ thật 


lừng danh, đó là Ngài Hina Tyana Dhammaloka. Ngài quả là một vị Thiền sư khả 


kính. Ở cạnh Ngài, ai cũng như cảm nhận được một nguồn sinh lực đồi dào và 


mát mẻ. Chúng tôi thi lễ chào Ngài và sau ít phút trao đổi, Ngài đột nhiên hỏi 
chúng tôi: 

- Có phải ông đã từng dạy thiền cho nhiều người rồi phải không? 

- Thưa, chỉ là cố gắng thôi, ạ! 

Vẫn nhìn chúng tôi, Ngài tiếp tục câu hỏi khác: 

- Hãy nói cho tôi nghe thế nào là tâm điểm của thiền định Phật Giáo? 

- Thưa, tất cả đều là vô ngã. Vạn vật chỉ là những cuộc chơi huyễn hóa, 
hiện tượng, và sự hiện hữu của chúng chỉ là một quá trình vận động rỗng không, 
ạ. 

Ngài Thiền sư lại nhìn chúng tôi và hốt nhiên cười lớn: 


92 


- Đã là vô ngã thì chẳng còn gì là quan trọng nữa! 

Rồi Ngài lại cười, tiếp tục cười thật hồn nhiên. 

Có chấm dứt được các khát vọng và đạm nhiên dung hòa với tất cả những 
øì xảy đến, ta mới có được cái Hư tâm vô cầu vô chấp trong mọi cảm nghiệm 
thực tại một cách trung thực. Và bên cạnh đó, chúng ta còn phải đạt tới một khả 
năng tịch nhiên căn bản, lặng lẽ kiện toàn một tâm phong chính chán. Bởi chính 
nhờ sự đình chỉ mọi xung đột nội tại với một tâm thái hồn nhiên thì cùng lúc 
những giá trị tu tập như trí tuệ, thiền duyệt và trên hết, là sự tự do sẽ tự đến với 
chúng ta một cách tự nhiên và hiệu quả. Mỗi mỗi vận động lớn nhỏ của chúng ta 
lúc này có thể đươc điều hành từ một lòng bao dung và đời sống của mỗi người 


bây giờ cũng được trí tuệ chỉ đạo như một nguồn sinh lực tích cực nhất. 


Tới được bước chân này, thiền sinh đương nhiên tự có một sinh phong 
riêng, thậm chí một sinh quan cho cá nhân mình, độc đáo mà vẫn không lập dị, 
cao khiết nhưng cứ dễ gần nếu như không muốn nói là độ lượng như hải. Như 
T.S. Eliot đã có lần thốt lên một câu nói hết sức ý nhị: "Hãy dạy chúng tôi phép 


tự vệ và và khả năng tự tại tức biết quên đi phép tự vệ”. 


Trong Thiền định, chúng ta học cách tự vệ lấy mình bằng một khả năng 
cảnh giác toàn tâm trong từng giây phút nhưng sau cùng rồi chúng ta lại cũng 
phải biết học cách vong thân, buông xả và thả trôi tất cả. Bằng vào tâm hồn của 
một hành giả, chúng ta không những vô can đối với các kinh nghiệm Thiền định 
ngọt ngào, mà còn phải tự có thêm một tâm thái dung hòa, phơi mở và độ lượng 


trước tất cả sự thật trong chính mình và ở thế giới chung quanh với tất cả những 


øì hiện hữu. Phải nói rằng đây mới chính là ý nghĩa tích cực và hợp lý nhất của 


con đường Thiền định. Như Lạt Ma Karmapa của Tây Tạng đã từng nói: "Sống 


Thiền tốt hơn thao tác Thiền!". 
LK. 
Hướng dẫn thực tập 


Đưa ý muốn sang hành động 


95 


Trước hết, ta hãy chọn lấy một thế ngồi thoải mái, nhắm mắt lại và thử bỏ 
ra khoảng năm phút để theo dõi từng dòng tư tưởng đến đi. Trong suốt thời 
gian này, ta cứ bình thản nhận diện từng ý nghĩ một trong đầu mình khi chúng 
vừa xuất hiện. Từ đó ta sẽ thấy rằng các luồng tư tưởng chẳng khác gì những 
bức tranh những dòng chữ hoặc cả hai, và song hành với các dòng tư tưởng luôn 
là cảm giác tâm lý, có thể là nhẹ nhàng nhưng đôi khi lại là những bức xúc nặng 
nề. Nhìn ngắm tư tưởng trôi đi, dĩ nhiên ta cũng phải ghi nhận tất cả những chỉ 
tiết đó của chúng. 

Để việc quán tâm được như ý hay ít nhất cũng là dễ dàng hơn, ta phải học 
cách phơi trải nội tâm mình ra như một phông tranh sáng sủa, hay lồng lộng 
xuyên suốt như bầu trời trong xanh rồi lặng lẽ chờ đợi và nhận diện thật cẩn 
trọng từng tư tưởng lộ diện như con mèo ngồi rình chuột trong một hốc tối thích 
hợp. Cứ thế, từng tư tưởng đi qua, ta không bỏ sót tư tưởng nào. Cái này trôi đi, 
ta chờ cái khác trôi đến. 

Điều tối trọng là vị hành giả đừng bao giờ để mình bị cuốn hút và mê hoặc 
bởi bất cứ luồng tư tưởng nào hết. Chúng ra sao cũng mặc, ta chỉ tri nhận môt 
cách hồn nhiên thôi. Các dòng tư tưởng có thể như tự tản mạn manh mún ngay 
khi mới vừa xuất hiện trong sự quan sát của ta, nhưng rồi sau đó đâu sẽ vào đấy, 
chúng sẽ lộ dạng nguyên hình. Đối với nhiều người, chỉ trong năm phút ngắn 
ngủi đó có thể từ năm đến mười luồng tư tưởng khác nhau. Dùng đến con số 
toán học ở đây có vẻ không hay, nhưng nói vậy có nghĩa là trong từng phút giây 
thời gian, nội tâm chúng ta luôn biến động và trôi chảy không ngừng để có khi 
chỉ trong đôi ba phút, người ta có thể bị cuốn xô bởi hàng chục suy nghĩ mà 


không kềm hãm được. Chỉ với Thiền định, người hành giả mới có thể thấy được 


từng hình thái tư tưởng, thấy rõ những gì vẫn thống trị nội tâm chính mình, như 


một bức tranh xuất thần hay những dòng chữ trêu ngươi nào đó mà chúng tôi 


vừa ví dụ ở trên. 


Và điều sau cùng quan trọng hơn cả là chúng ta sẽ cảm nhận được cái kinh 


nghiệm rằng mình đã bằng cách nào, với cách điệu nào chiêm ngắm dòng luân 


94 


lưu của tư tưởng thông qua một chánh niệm để chỉ ghi nhận chúng mà không bị 


chúng cuốn trôi, đồng hóa, huyễn hoặc bằng một ý niệm tự ngã, ngã sở nào hết. 


Điểm kỳ diệu của Thiền định nội quán nằm ngay ở chỗ này. 


Chương 6 


Thất Giác Chi 


Lần đó có người đến hỏi Ngài Lạt Ma Govinda rằng phải có thái độ thế nào 
trước quá nhiều truyền thống sai biệt nhau của Phật Giáo, Ngài Govinda đã trả 
lời rằng Giáo Pháp của Đức Phật chẳng khác gì một hạt giống được gieo trên đất 
và từ đó đâm chồi nẩy lộc thành một cội cây có đủ gốc cành, thân, lá. Đứng trước 
cội cây đó mỗi người một cách chọn lựa: Kẻ thích gốc, người thích cành... và dĩ 
nhiên nếu cứ vậy thì mỗi chọn lựa không khéo sẽ là những cái nhìn khiếm 
khuyết, ngộ nhận, bởi vì mỗi phần của cội cây đó đều có một giá trị riêng, ta 
không thể phủ nhận bất cứ cái nào cả. 

Đức Phật có dạy một giáo lý, thường được gọi là Thất giác chi hay bảy yếu 
tố giác ngộ. Bảy pháp môn nầy giống như những dòng nhựa nuôi sống cội cây 
giải thoát vậy. Chúng là những giá trị tỉnh thần được tựu thành từ công phu đào 
luyện nội tâm mà chính Đức Phật cũng đã kinh nghiệm qua bằng chính sự tu tập 
của Ngài. Khi được thấu đáo, bảy pháp nầy sẽ đem lại cho chúng ta những kinh 
nghiệm nội tại trong sự tu tập. Chúng thực ra không phải là cái gì xa xôi trừu 
tượng cả, mà ngược lại là những mực thước để đo lường trình độ tu tập của 
chúng ta. Tu tập Thất giác chi, mối giao hòa giữa chúng ta với thế giới chung 


quanh sẽ trở nên sâu sắc hơn nhiều. 


Thất giác chi bao gồm 3 pháp động, 3 pháp tĩnh, và một pháp trung hòa 
để cân bằng tất cả - đó là Chánh niệm giác chỉ. Hiểu biết về Thất giác chi là hiểu 
biết về phép gia giảm của một toa thuốc. Đời sống tu hành cũng giống như một 
cuộc trị liệu. Có hiểu biết về Thất giác chi ta mới có thể điều hành nội tâm mình 
bằng những giá trị thiện pháp một cách tương ứng và hữu hiệu nhất để từ đó 


đạt tới giải thoát. 


Niệm giác chỉ 


Yếu tố đầu tiên cũng là tâm điểm quan trọng cho thiền định Phật giáo 
chính là niệm, sự ghi nhận kịp thời tất cả những hiện khởi của thân tâm trong 
từng phút giây. Tất cả được bắt đầu từ Niệm bởi từ đây hành giả mới có được 
đời sống tỉnh thức. Với Niệm giác chi, hành giả nhìn thấy một cách rõ ràng về 
bất cứ cái gì hiển hiện chung quanh. Chúng ra sao thì thấy đúng như vậy. Chính 


với thái độ dó, tự hành giả luôn có một sự cảnh giác thật trọn vẹn và hữu hiệu. 


Có chịu nhìn vào từng sinh hoạt của mình trong đời sống ta sẽ kinh ngạc 
khi thấy rằng thực ra bấy lâu nay ta đã sống như một cái máy tự động, ngủ thức 
khó phân và ký ức coi như bị chìm mất trong cái mớ hỗn độn của quá nhiều sự 
việc, sự vật chung quanh. Chúng ta hãy thử nhớ lại xem, có biết bao lần đi, đứng, 
làm việc, sinh hoạt mà không hề biết mình đang làm gì để rồi sau đó chẳng còn 
nhớ được gì hết. Chính trong lối sống xô bồ tạp loạn đó, những sợ hãi - đau khổ 
- tật đố... đã tiếp nối nhau đày đọa chúng ta. Chỉ có lúc quay lại với Niệm giác chị, 
ta mới được sống trọn vẹn với mình mà thôi. Ngay cả với cái chết cũng thế, có 
bình tỉnh và can đảm nhìn thẳng vào nó thì người ta cũng sẽ cảm thấy an toàn 


hơn là cứ để mặc cho những nổi sợ hãi tha hồ ào ạt tìm tới. 


Có Niệm giác chỉ, mọi sinh hoạt của chúng ta tự nhiên sẽ có thêm những 
sức mạnh mới, chẳng hạn một sự tỉnh cần và một niềm vui kỳ lạ. Có thể ta lúc 
đó chẳng cần ngóng đợi thành quả mà công việc vẫn trôi chảy vì trong từng phút 
ta đã sống hết mình và như vậy thì trong từng phút ta gặt hái biết bao thành quả. 
Đại khái sống với Niệm giác chỉ là sống với một sự thận trọng và biết mình trọn 
vẹn. 

Niệm giác chi có ba chức năng: 

- Niệm giác chỉ giúp ta ghi nhận rõ ràng và như thật tất cả những gì xãy 
đến. Nên nhớ, cái biết của Niệm giác chi là một sự ghi nhận trực tiếp và đơn sơ, 
không thông qua một sự chấp thủ bám víu nào cả. Cái biết của Niệm giác chỉ 


phải luôn là cái biết trung thực, mọi sự ra sao thì thấy như vậy mà không cần tới 


hình ảnh liên quan nào đó làm trạm trung chuyển. Ở đây hoàn toàn không có sự 


can dự của bất cứ một sự đối chiếu, lý luận, cân đong nào cả. Nhờ sự vô tư nầy 


97 


ta mới thấy được thân tâm nầy thực ra được điều hành bởi cái gì, ra sao và chỉ 
với nội tâm thoải mái đó, ta sẽ cảm nhận được sự tự do của chính tâm hồn mình. 

- Chức năng thứ hai của Niệm giác chi là làm nhân tố phát triển các giác 
chỉ còn lại. Có Niệm giác chỉ thì các giác chỉ kia mới có thể khởi lên. Bởi vì từ cơ 
sở an bình ổn định của nội tâm, các giá trị tỉnh thần khác như trí tuệ, định tâm, 
sự điềm đạm bình thản... thậm chí kể cả sự chuyên chú trong âm nhạc, thể thao, 
khoa học và cả chuyện ái tình mới có thể có mặt một cách kịp thời và cần thiết. 
Niệm giác chi sẽ cứu vớt chúng ta trong mọi tình huống sống và trên hết, thiếu 
niệm thì không thể có trí tuệ với từ bi. 

- Chức năng thứ ba của Niệm giác chi là cân bằng tâm não trạng. Khi niệm 
được vận dụng đúng mức, mọi thứ xảy ra không gây ảnh hưởng gì tới nội tâm 
được và như vậy nội tâm trở nên quân bình. Trong những giây phúc tệ hại nhất 
của nội tâm, chẳng hạn một sự sợ hãi hay đau đớn nào đó, nếu niệm kịp thời can 
thiệp thì ta sẽ tự giữ được cái tâm thái thăng bằng ngay trong chính sự đối xúc 
với chúng. 

Hành giả phải học được ở chính mình cái kinh nghiệm ứng dụng Niệm 
giác chỉ ở những tình huống khó khăn nhất để tự tạo lấy sự cân bằng trong tâm 
hồn vào mọi lúc mọi nơi; và điều được ghi nhận là dù thử thách có ra sao đi nữa, 
chỉ cần một phút giây có mặt của Niệm thì lập tức sự bình tâm sẽ được vãn hồi. 
Lại nữa, một khi nhận thấy nội tâm yên tĩnh quá mức cần thiết, có vẻ dễ đưa tới 
thụ động thì hành giả chỉ việc chú niệm ngay vào nó, lập tức sự tỉnh thức và 
trạch pháp (trí tuệ) sẽ có mặt để kéo lại mức quân bình. Hoặc khi nhận thấy nội 


tâm đang ở tình trạng quá năng động thì hành giả vận dụng Niệm giác chỉ ghi 


nhận rằng mình đang quá năng động. Nhờ sự chú niệm nầy Định giác chi sẽ xuất 


hiện để can thiệp cho tâm trở lại bình hòa. 

Niệm giác chi có đến bốn cơ sở để y cứ theo đó mà tồn tại. Ở đấy ta lại 
nhắc tới Tứ Niệm Xứ. Trước hết là Thân quán niệm xứ. 

- Thân quán niệm xứ là cơ sở cho Niệm giác chi khởi lên bằng sự tỉnh thức 
ghi nhận tất cả mỗi mỗi sinh hoạt của các giác quan đến những cử động lớn nhỏ, 


98 


kể cả việc uống ăn và hít thở. Một xác chết hay chút hài cốt cũng có thể là đề mục 
an trú chánh niệm về thân. 

- Thọ quán niệm xứ là trường hợp Niệm được vận dụng để nhận biết từng 
cảm giác bất kể tốt xấu trong mỗi giây phút của thân tâm. Kinh nghiệm nầy rất 
quan trọng vì trong đời sống thường nhật chúng ta thường tự mắc bẩy trong 
chính tình cảm ghét, thương, chán, thích... của mình. Một nội tâm thiếu Niệm sẽ 
dễ dàng bị cuốn hút vào luồn sóng cảm giác: Gặp điều như ý ta bị hấp dẫn, gập 
điều bất toại ta phản ứng bất mãn... và nếu phải đối đầu với cảm giác nhạt nhẻo 
vô vị thì nội tâm lại chuyển hướng tiêu cực, thụ động. Cứ thế tự thâm tâm chúng 
ta cứ luôn là những chìm nổi của một dòng trầm luân. Chính trong đời sống cảm 
giác đó, nếu Niệm kịp thời có mặt thì ta sẽ tự chủ được mình bằng cái nhìn trung 
thực vào cảm thọ cũng như những phản ứng tâm lý của mình. Theo Phật giáo, 
đó là một đời sống trí tuệ và tỉnh thức. 

- Cơ sở thứ ba cho Niệm là Tâm quán niệm xứ. Chánh Niệm ở đây lấy 
những biến đổi của nội tâm làm đối tượng. Vị hành giả chuyên tâm chú ý tất cả 


những đổi thay trong lòng mình: Đâu là nghi hoặc, sợ hãi, đâu là từ bị, trí tuệ.... 


Nội tâm ra sao thì như thật tri nhận theo vậy. Ý nghĩa của Niệm xứ nầy là để 


hành giả thấy được các bản chất tự đến tự đi của các tâm trạng. Ta chỉ nhìn ngắm 


nó mà không cần can dự bằng bất cứ thành kiến nào. 


- Cuối cùng là Pháp quán niệm xứ, trường hợp Niệm giác chỉ ghi nhận chặt 
chẻ tất cả những động lực nào điều hành thân tâm của mình. Có nhìn thấy được 
những nhân tố hiện hữu của thân tâm, hành giả mới hiểu được vạn pháp chỉ là 
một dòng nước vô chủ, trôi chảy theo luật vận hành của nhân duyên và ở đây 
hoàn toàn không có sự hiện hữu, tồn tại của bất cứ một cái Tôi nào hết. Mọi sự 
đến và đi theo luật tắc của riêng mình và không hề có một điều gì nằm trong ý 


muốn của chúng ta. Chúng chỉ trôi qua và chúng ta chỉ có bổn phận nhìn theo. 


Như vậy, Niệm rõ ràng là nền tảng cho lý tưởng tu chứng giải thoát của 
tất cả mọi người. Dĩ nhiên trên hành trình đó, khả năng tỉnh thức phải trải qua 


nhiều trình độ khác nhau tùy theo sức chú niệm của chúng ta, nhưng điểm quan 


99 


trọng là ta chẳng nên quan tâm đến chuyện mình đã đạt đến đâu, có một cái gì. 
Cứ nuôi dưỡng Niệm giác chi thì mọi cái sẽ thành tựu. Trí tuệ sẽ trở nên bén 
nhạy sâu sắc khi Niệm giác chi được vận dụng đúng mức. 

Chẳng hạn khi nghe một tiếng động bên tai mình, nếu ta để Niệm giác chỉ 
lơi lỏng, ta sẽ chấp thủ đó là âm thanh gì, Có thể là tiếng chim hót. Từ đó, ta nghĩ 
đến con chim và tự nhiên muốn nghe nó hót thêm nữa. Vậy là chúng ta đã đi quá 
xa trong một tiếng động thay vì chỉ cần nghe qua một lần bằng tất cả sự vô tư 
đơn giản nhất. trong khi đó, nếu với một Niệm giác chi thường trực thì ta sẽ chỉ 
ghi nhận âm thanh kia như một cái gì không quen biết. Nó như một cơn gió bất 
chợt đi qua và cái tâm ghi nhận được nó cũng xuất hiện tình cờ như một người 
khách lạ. Ta cùng lúc nhận diện được khuôn mặt sinh diệt của thân tâm nầy một 
cách bình yên và nhẹ nhàng như kẻ đứng trên cầu nhìn dòng nước trôi đi bên 
dưới hoặc một sơn nhân lạnh lùng nhìn mây trắng bay ngang đỉnh núi vậy thôi... 
Ta khi đó được xem như đang sống bằng cái tâm "ngoại vật", cái gì không phải 
của mình cứ để nó tự nhiên đến và đi. Nội tâm hành giả lúc nầy coi như không 
còn bị giới hạn bởi ngoại cảnh nữa. 

Với công phu thường xuyên, Niệm giác chi sẽ ngày một vững mạnh. Bằng 
vào khả năng nhìn ngắm chính mình và trên những phản ứng và biến tướng của 
thân tâm trong mọi hoàn cảnh, trình độ tỉnh thức của hành giả sẽ càng lúc sâu 
sắc thêm nhiều. 

Điều kỳ diệu và thú vị là ở bất cứ nơi đâu, lúc nào ta cũng đều có thể tu 
tập Niệm giác chi cả. Trong lúc lái xe, sinh hoạt gia đình, hay ngay cả khi sống 
một mình, ta điều có thể tự mình chứng kiến, mục kích tất cả những gì đang xãy 
ra ở thân tâm. Chúng kéo đến, ta nhìn ngắm, một cách thơ ngây và trong sạch. 
Có kinh nghiệm qua công phu nầy, ta sẽ thấy Niệm giác chi đem lại cho mình cái 


øì. Đó chính là trí tuệ, sự tự do và bình an thanh thản của tâm hồn! 


Cần giác chi (Tinh tấn giác chỉ) 


Sau Niệm, giác chi có nhiệm vụ cân bằng nội tâm, kế đến là ba giác chỉ có 
tính năng động hóa nội tâm. Trước tiên là Cần giác chi. Làm thế nào để vận dụng 
đúng mức sự chuyên cần của mình, đó là một vấn đề lớn cho tất cả hành giả và 


làm sao để có thể thực hiện được điều đó? 


Một cách cơ bản, Cần giác chi là sự nỗ lực trong đời sống tỉnh thức và ức 
niệm. Như vậy sự nỗ lực ở đây không hề có nghĩa là một cố gắng can dự hay 
phản ứng nào đó trước ngoại cảnh, mà lại là sự chuyên tâm nhắm tới một động 
tác ngắm nhìn mọi sự với tất cả trong sáng và khách quan. Ta có thể tự kiểm tra 
Cần giác chỉ của nội tâm bằng cách nội quán "Mình đã thật sự hết lòng trong sự 
chú niệm?” 

Thứ đến, phải hiểu rằng Cần giác chi chỉ phát triển khi ta dốc sức trong 
công phu đào luyện. Mà chúng ta thì thường có thói quen dè xẻn trong năng lực 
vì cứ ngầm sợ mình phải làm dư đến quá mức cần thiết. Ta thích sống hoạt động 
theo một thời gian qui định nào đó mà cứ quên rằng đời sống tỉnh thức thật ra 


luôn là cần thiết trong mọi lúc. Bởi đối với một hành giả, không có giây phút tỉnh 


thức nào là thừa, và để có được một điều đó thì sao lại có thể thiếu sự nỗ lực? Ở 


đây, ta nên tâm niệm rằng sự nỗ lực luôn giúp ta đối phó với tất cả những gì là 
bất an, và năng lực của con người chúng ta không giống như của một viên pin. 
Chúng ta càng gia tăng nỗ lực thì sức mạnh nội tâm cũng càng lúc lớn mạnh theo. 


Một vị thiền sư đã nói rất đúng: “Tu hành đừng có mặc cả!" 


Nói vậy không có nghĩa là chúng ta cắm đầu vật lộn với thời gian một cách 
xuẩn động, mà ở đây hành giả nên hiểu rằng sự tỉnh tấn trong trường hợp nầy 
chính là một tâm lực thúc đẩy ta không dừng bước. Có thể một cách kín đáo nhẹ 
nhàng thôi nhưng bần bỉ, đều đặn đủ giúp hành giả không tiêu phí thời gian. 

Cần giác chi đem tới cho hành giả những giá trị sống và năng lực hoạt 
động ngay trong chính cuộc tu và giúp ích cả thể xác sinh lý nầy nữa. Hình thức 
nỗ lực nào cũng là tất cả. Chẳng hạn trong tư thế tĩnh tọa, tự nó có thể đem lại 


cho ta một sự nhẹ nhàng thư giản. Mặc dù vẫn có không ít những hành giả lại 


cho rằng các tư thế vận động sẽ tốt hơn bởi nhờ đó năng lực của cơ thể mới 


được hiển hiện và vận dụng hữu hiệu. 


Cần giác chi có nhiều cấp độ khác nhau khi chúng ta biết điều hành công 
phu của mình. Nói theo kinh điển, về cơ bản, có đến bốn trường hợp Cần giác 
chi, mà xét trên ý nghĩa chung thì đó là những nỗ lực trong chính sự thể nghiệm 
và thanh lọc nội tâm mà mục đích cao nhất là giúp hành giả đọc hiểu được chính 
bản chất của mình: 

- Trong trường hợp thứ nhất, Cần giác chi là nỗ lực duy trì bền bỉ những 
giá trị thiện pháp đã thành tựu nơi bản thân để tiếp phát triển nhiều hơn, giống 
như người ta cố gắng nuôi dưỡng một thân cây đã được trồng xuống cho lớn 
mạnh thêm. Nhận thấy những nhận thức nào là cao đẹp, trong lành thì hành giả 
cần cố giữ lại để ngày một nâng cao thêm. 

- Trường hợp Cần giác chi thứ hai là sự nổ lực từ bỏ những gì ác xấu hình 


thành trong tâm hồn bằng sự thấu đáo trực diện với chúng. Có thấy tham muốn 


là một phiền phức ta sẽ dễ dàng tẩy xóa nó hơn. Ý nghĩa của Cần giác chi nầy 


không phải là một sự "Thành kiến, ác cảm” đối với bất cứ cái gì, mà ở đây chỉ 
đơn giản là một cái nhìn thấu suốt hướng tới trạng thái tịnh lạc, bình an. Chỉ cần 


vậy là ta đã có thể xoay lưng với tất cả bất thiện rồi. 


- Trường hợp tiếp theo là sự cố gắng gây tạo những thiện tâm nào mà 
mình chưa có đúng mức, chẳng hạn như một tình thương đối với tha nhân. Ta 
lưu ý tới nó để biết mình thiếu nó, cần trưỡng dưỡng nó nhưng vẫn tiếp tục sống 
bình đạm và tỉnh thức, không sục sạo kiếm tìm như một kiểu đầu cơ trẻ con. 

- Trường hợp cuối cùng là Cần giác chỉ trong ý nghĩa nỗ lực đề phòng ác 
pháp bằng cách cẩn trọng và đặc biệt lưu tâm đến những hoàn cảnh và tình 
huống mà chúng có thể xuất hiện để kịp thời ngăn đón và tự vệ nội tâm. 

Nâng cao năng lực nội tại bằng sự phát triển Cần giác chỉ là một điều thiết 


yếu cho công phu tu tập. Với một nỗ lực đúng hướng, đúng mức, hành giả sẽ có 


khả năng đào sâu chính mình hơn, để vươn mình lên những sự thật kỳ diệu hơn 


và trên hết là làm tăng hoa cuộc tu của mình bằng chính những thành quả đó. 


Trạch pháp giác chỉ 


Giác chi thứ ba là trạch pháp hay trí tuệ suy lượng các pháp theo tính bản 


nhiên của chúng. 


Nhiều lúc chúng ta có khuynh hướng mặc nhiên chấp nhận điều mình thủ 
đắc một cách tự mãn dễ dàng buông xuôi niềm tin trước những rao giảng của 
một ông thầy hay một cuốn sách nào đó mà không hề nghĩ tới việc gậm nhấm 
lại tất cả một cách khách quan, cẩn thận. Chính giác chi thứ ba nầy sẽ giúp ta 
thực hiện điều đó. Trạch Pháp giác chi không cho phép ta chấp nhận một kiến 
thức sang tay hay một hiểu biết mô phỏng nào cả, mà lại đề nghị với ta một con 
đường tự vấn. Đó là cả một sự mạo hiểm khi chúng ta một mình làm cuộc kiểm 
tra xác định lại tất cả những gì vẫn được xem là kinh điển. Đúng là Trạch pháp 
giác chỉ luôn đề nghị chúng ta một cuộc mạo hiểm. Đó là sự đối diện với những 
øì ta chưa thật sự thấu đáo và cũng là một ước muốn nhắm tới những câu hỏi 
sâu sắc nhất trong đời sống. Don Juan bảo rằng chỉ với tư cách của một chiến sĩ, 
người ta mới có thể dẫn bước trên con đường tri thức. Phải biết mạo hiểm trong 
trí tuệ vì trong khi đối với hầu hết mọi người, kinh nghiệm cuộc sống chỉ là cái 
øì ân sũng tự nhiên của trời cho, nhưng đối với các bậc hiền giả thì đời sống là 
cả một hành trình khám phá. Trạch Pháp giác chỉ cho phép ta nhìn thẳng vào tất 
cả kinh nghiệm, và để đi qua đoạn đường nầy ta có thể sẽ phải trãi qua những 
giai đoạn cai đắng của hoài nghỉ, nãn chí, bức xúc và thậm chí của cả những bối 
rối, hoãng loạn - đại khái là tất cả thảm kịch ghê gớm của nội tâm. Nhưng đó 
cũng chính là lúc ta có dịp bắt gặp rất nhiều thứ và có cơ hội kiểm nghiệm trọn 
vẹn bản thân mình để khả dĩ có được một cái hiểu biết và tự do. 

Chúng ta có thể đối diện với lắm điều thử thách, chẳng hạn một viễn ảnh 
về cái chết hoặc một nổi bất an nào đó đối với thế giới chung quanh nhưng chẳng 


sao hết, cứ can đảm nhìn thẳng vào chúng để soi rọi và xác định qua đó những 


qui luật. Có chịu ra sức chiêm ngắm tất cả kinh nghiệm của mình thì dù ở bất cứ 
nơi đâu, lúc nào ta cũng sẽ thấy chúng đều là những pháp môn cả, bởi đời sống 
luôn tự trình bày bản chất của nó và ta chỉ việc trông thấy mà thôi. Kinh nghiệm 
khách quan dạy ta nhiều thứ lắm, vì nó là Pháp. Kinh nghiệm đời sống dạy ta về 
vô thường, đau khổ, nghiệp lý và cả sự giải thoát nữa. Thi sĩ Kabir cũng từng nói 
như thế: "Khi biết lắng tai và mở to đôi mắt thì đến cả những chiếc lá trên cây 
cũng có thể truyền dạy cho ta lắm điều kỳ diệu chẳng khác gì những trang thánh 
thư cao siêu nhất." 

Trí tuệ về bộ mặt bản nhiên của thân tâm nầy thật ra không là thứ kiến 
thức theo ý nghĩa thông thường mà ta vẫn hiểu. Cho đến khi nào chưa nội quán 
một cách chính chắn rằng mình là cái gì thì tỉnh thần chúng ta vẫn còn bị khép 
kín trong bóng tối ảo tưởng, như một người bị nhốt trong phòng tối sẽ bị mất 
hết mọi ý thức hoạt động. Ngày nào chưa nhận diện được chính mình, còn bị 
nhầm lẫn về bản chất của các thứ kinh nghiệm thì chúng ta sẽ tiếp tục chất đầy 
lòng mình những nghi hoặc bại liệt. Khi trí tuệ Trạch Pháp có mặt, bóng tối sẽ bị 
đẩy lùi và căn phòng tăm tối kai sẽ bị rọi sáng. 


Sức mạnh của trí tuệ Trạch Pháp tăng giảm theo chiều sâu của sự đào 


luyện. Chúng ta có thể gia công quán sát, nhìn ngắm tất cả những nhân tố tựa 


thành nên thân tâm nầy. Bằng vào sự chú niệm và chiêm nghiệm đó, ta sẽ dễ 
dàng thấy rõ hoạt động của tứ đại, lục căn, bản chất của thiện ác trong chính nội 
tâm mình và cả con đường giải thoát. Chúng ta có thể thể nghiệm tuyến trình 
sinh diệt chớp nhoáng của tâm pháp, tận mắt nhìn thấy cội nguồn của những âu 
lo, những chấp thủ, những hình thức hiện hữu trong đời sống bản thân... Để thực 
hiện được điều đó, chúng ta phải biết mở rộng nội tâm mình một cách hoàn toàn, 
bởi vì đôi khi nhờ thế từ trong bóng tối mịt mùng của nội tâm, tất cả những đau 
khổ, bất an sâu kín nhất được hiển hiện, và điều đó cũng có nghĩa là những sự 


thật quan trọng nhất sẽ được chứng nghiệm. 


Đời sống vốn nhiều phức tạp và có thể nói rằng tình huống nào cũng có 


những câu hỏi cho chúng ta cả, và nhờ vậy ta sẽ có cơ hội tự giải đáp. Nhưng câu 


104 


trả lời sẽ sâu cạn tùy theo trình độ và mối giao cảm của chúng ta đối với thế giới 
chung quanh xuyên qua công phu tu chứng mà ở đây, có thể nói rõ là sự tu tập 
về Tứ Niệm Xứ. 

Hay tổng quát hơn, trình độ trí tuệ của hành giả được biểu hiện qua khả 
năng tiếp cận nhìn ngắm đánh giá ngoại giới, những hiểu biết và bản lãnh giải 
thoát trong mọi lĩnh vực của đời sống thường nhật, từ đối giao xã hội, sinh hoạt 
gia đình và hoạt động của bản thân... Trình độ đó được hướng dẫn bởi một sự 
phản tỉnh sáng suốt cộng thêm tinh thần cầu học bất thối và những thắc mắc 
nghiêm túc đặt trên lý tưởng khám phá chơn lý. Những nghi vấn đó không phải 
là các câu hỏi quanh quẩn vớ vẫn hay lo ra (hướng ngoại) mà là một hành trình 


tìm vào chính bên trong của chúng ta. 


Điều nên nhớ là sự suy lượng, tìm tòi và trí tuệ ở đây phải được giữ thăng 
bằng bởi một niềm tin. Vì một sự tra vấn thái quá lại thiếu niềm tin thì sẽ dễ 
dàng dẫn đến sở tri chướng, thiếu tư duy, nặng lý thuyết và chất đầy nghi hoặc. 
Ngược lại, không có trí tuệ, ta sẽ mắc vào thứ đức tin mù quáng. Cho nên cái 
chúng ta thật sự cần đến ở đây phải là một niềm tin được thiết lập trên sự tỉnh 


thức và khám phá, để từ đó, chánh tri kiến được kết tỉnh. 


Hỷ giác chi 


Giác chỉ tiếp theo là hỷ duyệt, phép sống và tu trong sự thoải mái, vui vẻ. 
Thành tựu được yếu tố nầy coi như ta càng có điều kiện trưởng dưỡng thiền 
định hơn, bởi vì một kiếp sống bằng một tâm hồn khoáng đạt, không quá câu 
thúc, thì các đức tin thiện pháp trong ta cũng rộng đường phát triển lớn mạnh 
hơn. 

Dĩ nhiên lúc nào vị hành giả cũng phải đối diện với tất cả những kinh 
nghiệm về đời sống cũng như cuộc tu, nhưng cái quan trọng là mọi thứ chỉ để ta 
nhìn qua chứ không phải lưu trữ, bởi vì rất có thể điều đó sẽ dẫn tới những hồi 
tưởng vướng vít và xáo trộn nội tâm chúng ta. Trong chúng ta có rất nhiều 


những hồi ức bị tạm thời lãng quên nhưng luôn sẵn sàng trổi dậy. Trong đống 


105 


hoang tàn đó cái gì cũng có, từ những cái sôi động đến buồn tẻ, niềm vui hay nổi 
đau khổ... mà giá trị của hỷ giác chi là mở rộng tâm hồn đón nhận mọi thứ bằng 
tất cả thú vị như đứng trước những bài học kỳ diệu, một niềm vui lớn. Với Hỷ 
giác chỉ, hành giả có thể an nhiên sống giữa đời một cách hào hứng như đứa bé 
trên sân trường chỉ luôn có trong đầu những ý tưởng: "Ta có thể học được cái 
øì ở đây, trò chơi nầy vui lắm không?”, và tuyệt vời nhất là cảm giác tự tin "có ra 
sao ta cũng có thể vào cuộc!”. 

Cơ sở cho Hỷ giác chỉ là một thái độ sống khoáng đạt. Giá trị của bản thân 
chúng ta nhiều khi nằm ở điều ta ưa và ghét, mà đời sống thì trước sau cũng chỉ 


là một vở kịch. Hỷ giác chi giúp ta biết cách đánh giá vở kịch đó. Nói theo Don 


Juan, đó là cách ngắm nhìn cuộc sống trên trái đất nầy từ một khoảng cách 


không gian thật lớn với một thời gian thật dài. Cái gì rồi cũng sẽ ra đi, chúng ta 
đã làm gì và còn giữ lại một kỷ niệm nào, cái đó không thành vấn đề. Điều quan 
trọng là ta đã có thái độ ra sao trong cuộc chơi ngắn ngủi nầy. Những điệu khiêu 
vũ chóng vánh rồi cũng đến giây phút chấm dứt nhưng ta đã học được bài học 


yêu thương nào từ đó hay chưa? 


Hãy sống vui vẻ một cách thông minh giữa cuộc đời phù du nầy. Trong cái 


chớp bể mưa nguồn, tang thương dâu biển, niềm vui dù sao cũng là cần thiết. 


Càng sống nhiều trong thiền định ta mới thấy rõ ràng Hỷ giác chi là một 
tác động mãnh liệt như thế nào đối với năng lực nội tâm và ngựơc lại, ở một 
trình độ thiền định càng kiên cố, một nội tâm càng yên tĩnh thì Hỷ giác chỉ cũng 
sẽ sung mãn hơn. Chính Hỷ giác chỉ ở trình độ đó sẽ có năng lực tác động rất lớn 
đối với tâm sinh lý của hành giả, và niềm hạnh phúc đó kỳ diệu ngoài sức tưởng 
tượng của mãnh liệt dâng trào như sống biển mà lại trong sáng, cao khiết như 
sương trời - khác hẳn với tất cả cảm giác khoái lạc trần tục thông thường. Với 
sự gia trì đó của Hỷ giác chi, tự thâm tâm hành giả sẽ được đối diện với những 
kinh nghiệm trực quan sâu sắc, sức mạnh của định tâm cũng hùng hậu hơn và 
tất cả điều diễn ra trong một thú vị tuyệt vời. Đó chính là những gì cần biết về 


Hỷ giác chỉ. 


Định giác chỉ 


Ba giác chỉ mang tính Động vừa kể trên đây là Cần giác chi, Trạch Pháp 
giác chi, Hỷ giác chi luôn được điều hoà bằng ba giác chỉ khác mang tính Tĩnh. 
Đầu tiên là Định giác chi. Một cách nôm na, Định là sự tập trung tư tưởng, có 
mặt khi ý thức nhắm ngay vào đối tượng nào đó một cách chuyên chú. Định luôn 
đem lại một năng lực lớn cho tỉnh thần. Cũng như ánh sáng trong tia Laser có 
thể cắt đứt cả thép, một nội tâm có trang bị Định giác chi sẽ có thể chỉ phối một 
cách đáng kể vào vận động của thân tâm, và trí tuệ của hành giả lúc nầy có khả 


năng vươn tới những chiều kích tư duy sâu rộng hơn. 


Một điều thoạt nhìn đã thấy là nội tâm của chúng ta luôn thiếu sự điều 
hành, phức loạn và chất đầy những vọng chấp, phân biệt - nói theo nghĩa chuyên 
môn của Phật học. Tất cả sinh diễn theo phản xạ của bản năng phiền não và tồn 
tại, vận động như một dòng nước lũ. Nhưng với sự can thiệp của Định giác chị, 
tâm hồn sẽ trở nên yên tĩnh, và lúc nầy ta có thể bắt đầu theo dõi được dòng 
chãy của các tư tưởng trong từng giây phút để xem chúng xuất hiện, tồn tại và 
biến mất ra sao. Chẳng những nhìn thấy được nội tâm của mình, hành giả thậm 
chí còn thấy cả tiến trình thay đổi thường trực của thế giới khách quan mà ở 
đây, có thể là một âm thanh hay hình ảnh nào đó. Đối tượng tri nhận của các 
giác quan vật chất lúc nầy sẽ không còn là những thực thể thuần túy và bất động 
nữa, mà thành ra những cái bóng chớp nhoáng với nhiều giai đoạn kế thừa nhau 


trên một dòng sanh diệt vô thường. 


Theo giáo lý truyền thống thì có đến hai hình thái Thiền định. Trước hết 
là thứ thiền định nhắm đến sự tập trung tư tưởng trên một đối tượng duy nhất 
đã được chọn lựa, để nâng cao khả năng chuyên chú. Đối tượng đó có thể là hơi 
thở ra vào hay một hình ảnh màu sắc nào đó hoặc một khái niệm căn bản như 
lòng từ bi và thậm chí, một câu thần chú đã được trao truyền cẩn thận. Hình thái 
thiền định thứ hai tạm gọi là thứ thiền định trực quan, có đối tượng tạm thời và 
không chuyên nhất, vì loại thiền định nầy chỉ nắm bắt các đối tượng trong từng 


lúc, cái nào xảy đến thì ghi nhận, vậy thôi. Nói thế có nghĩa là khi tu tập thiền 


107 


định nầy, hành giả có thể liên tục thay đổi đối tượng trong mỗi mỗi giây phút, 
từ những vận động chuyển đổi của cơ thể đến bất cứ một đối tượng ngoại giới 
nào vừa đưa đến như một mùi thơm, một tiếng động nào đó. Nói rõ hơn, đây 
chính là thứ thiền định nhắm tới lý tưởng nội quán, nên vấn đề đối tượng tri 
nhận không là quan trọng, tất cả chỉ đặt trọng tâm ở trình độ tỉnh thức. 

Về công năng của hai hình thái thiền định nầy dĩ nhiên cũng có điểm khác 
nhau. Đành rằng thiền định nào cũng có một lý tưởng căn bản là làm an tĩnh nội 
tâm nhưng loại thiền định thứ nhất (tập trung vào một đối tượng duy nhất đã 
chọn sẵn) chỉ có tính năng an tâm tạm thời, khá chật hẹp vì đối tượng quá giới 
hạn. Còn với loại thiền định trực quán, nhờ tính năng linh động nên hành giả có 


thể kịp thời xoay trở trước mọi tình huống một cách hiệu quả hơn. 


Thiền định trực quán nhắm tới tất cả những gì đang xảy ra, một thực tại 
Đang là, Đang có. Sự tập trung ở đây quả là một nghệ thuật bởi vì bản chất của 
nội tâm là khó điều động, mà yêu cầu của thiền định nầy là sự phản tỉnh để nhìn 
ngắm các đối tượng sở tri trong tường giây phút. Đó là chưa kể đến chiều dài 
thời gian mà chúng ta đã hoang phí trong sự loạn động và chính điều đó đã hình 
thành trong ta một thói quen khó bỏ, để mỗi khi bắt đầu công phu nội quán thì 
lập tức ta bị cuốn hút và chi phối mãnh liệt từ phía những tham dục, sợ hãi, nói 
chung là tất cả những đối lập lại sự điều động của ta, nằm trá hình kín đáo trong 
từng cơn đau đớn, bức xúc sinh lý, những cơn giận hờn, cảm giác cô đơn, lòng 
ái luyến tham chấp hoặc bất cứ một bận rộn lớn nhỏ nào trong sinh hoạt thường 
nhật. Để dàn xếp tất cả thứ đó, ta phải tự học được cách thư giản, buông bỏ và 
vượt khỏi chúng. 

Kinh nghiệm nầy cũng giống như quá trình trao dồi một ngoại ngữ mà bí 
quyết cơ bản vẫn là sự ôn tập, lập đi lập lại. Mọi chuyện sẽ trôi chãy sau một thời 


gian không sao lãng. Vấn đề dĩ nhiên là đòi hỏi chúng ta một nghị lực bền bỉ và 


đừng bao giờ tự cho rằng mình bất lực. Trước chúng ta đã có biết bao người 


từng đi qua con đường nầy rồi. Bằng từng bước thực tập với các công phu khám 


phá và bình tĩnh, dần dần rồi hành giả sẽ thâu gặt được lần lượt các thành quả 


108 


từ ít đến nhiều. Bởi càng lên cao, càng tự tại trước các chướng pháp, thì ta càng 
có cơ hội thưởng thức được tất cả tịnh lạc và bình yên mà thiền định mang lại. 
Hơn thế nữa, thành quả cao nhất của tiến trình nầy còn là sự phấn khích kích 
thích cho chặng đường còn lại để ta tiếp tục vững bước trong đời sống an hoà, 
tỉnh thức. 


Khi đã đạt được khả năng thuần thục, thiền định của ta càng dễ dàng vượt 
qua các trở lực để ngày một tiến bộ hơn. Chúng ta không được dậm chân tại chổ 
mà phải luôn tìm cách nâng cao thiền định. Chúng ta phải làm nhiều thứ lắm: tự 
dàn xếp chính mình, chọn lấy những thao tác, tư thế thích hợp khi thiền định và 
trên hết là biết xử lý khéo léo trước tất cả chướng ngại ngăn trở nội tâm khi 


chúng vừa xuất hiện. 


Trong một số trường hợp, khi thiền định vừa được bắt đầu nhen nhúm 
thì trí tuệ xuất hiện và nếu đối tượng tri nhận ở đây được linh động thì trí tuệ 
đó sẽ thành ra khả năng nội quán sâu sắc vừa đủ cho hành giả ghi nhận kịp thời 
tất cả sinh diễn chuyển biến của thân tâm. Nhưng cũng có khi thiền định không 
phát triển theo chiều hướng đó, tức là từ trình độ thiền định thấp hành giả lại 


tiến đạt lên cấp độ thiền định khác cao hơn. Từ chuyên môn gọi đó là trình độ 


cận định hay thiền định dẫn nhập. Ở trình độ nầy nội tâm hành giả coi như đã 


tự hạn chế tối đa các tạp niệm và gần như gắn chặt vào đối tượng tri nhận. Lúc 
đó tất cả tâm lực dường chỉ dồn hết vào đối tượng, các chướng ngại tỉnh thần 
tạm thời vắng mặt và sự hiện hữu của dòng tâm thức cũng trở nên yên lắng, êm 
đềm hơn rất nhiều. Chính cận định nầy mới chính là ngõ vào trình độ chứng 


nhập cao nhất mà thiền định nhắm tới. 


Trình độ cận định là một điểm hội tụ lý tưởng của cùng lúc nhiều giác chỉ 
khác để giúp nó vững mạnh và hữu hiệu hơn. Và một lúc nào đó, với khả năng 
nầy, ta sẽ cảm nhận một kinh nghiệm kỳ diệu, đó là sự chuyên nhất của ý thức. 
Ở đây tất cả tạp niệm đều lắng xuống, các cảm thức chủ quan trở nên vô tư và 
tất cả kinh nghiệm thiền định lúc nầy trở thành nguồn động lực đưa ta vào tiếp 


diện với thực tại một cách trọn vẹn. 


Cận định là một phương tiện tuyệt vời cho pháp môn thiền quán, con 
đường chứng nghiệm bản chất của thân tâm. Bởi với trình độ tập trung đó, hành 
giả dễ dàng bắt gặp tất cả những giai đoạn biến tướng chỉ li của danh và sắc. Mọi 
ảo tượng về cái thuần nhất sai biệt trong các pháp coi như tan biến trước cái 
nhìn soi rộng nầy. Đó chính là giá trị độc đáo của thiền định nội quán. Vì dù có 
đặt cơ sở trên bất cứ mức độ thiền định nào, pháp môn nầy cũng đều đem lại 
cho ta một hiểu biết chính chắn về thực tại và một đời sống nội tâm thật sự tự 
đo. Mà nói vậy có nghĩa là ta một lần nữa nhấn mạnh tính cấp thiết của Định giác 
chỉ, bởi rõ ràng là lấy nền tảng từ đây, mọi hành trình tu chứng với tất cả hình 


thái phát triển mới được bắt đầu và nâng cao. 


Nói tóm lại, với bất cứ trình độ thiền định nào, từ các thiền khóa hay trong 
đời sống thường nhật, Định giác chỉ luôn giúp ta biết sống dung hợp và cũng cố 
tâm hồn với trí tuệ của mình. Càng tu tập, trưởng dưỡng giác chi nầy, ta sẽ có 
được tất cả an lạc và hiểu biết một cách tự tại, cộng thêm một đời sống nằm 
ngoài mọi hệ lụy, buộc ràng của các phức cảm phiền não. Đó cũng chính là một 


phần trong cuộc tu của chúng ta. 


Tĩnh giác chỉ (Khinh an giác chỉ) 


Trong thế giới lắm phiền lụy nầy, để có được một sinh phong tự tại, chúng 
ta nên có lúc biết nhìn lại mình để tự tìm thấy một sự thư giản trong cái yên lặng 
sâu thẳm và bình yên. Cái yên tĩnh tâm hồn đó là cả một nguồn động lực cho 
thiền định và nhờ có nó, ta mới có thể lắng nghe trọn vẹn thế giới quanh mình 
đồng thời thành tụ cái giá trị trí tuệ trong chính nội tâm. Nhưng để nuôi dưỡng 
sự tĩnh lặng đó của tâm hồn, trước hết ta phải biết an định thể xác vật lý nầy đã, 
bằng công phu điều tức hay một thao tác thư giản nào đó. Mà sự yên tĩnh có 
được từ những giàn xếp trong sinh hoạt thường nhật thì đã đành, ngoài ra, 
người hành giả còn phải biết dành ra những thời gian sống cô đơn chỉ mình với 
mình trong trời đất thiên nhiên nữa. Từ đó ta sẽ hiểu rằng không phải do tình 
cờ mà chính Đức Phật cũng đã thường sống trong núi rừng nhiều hơn ở những 


nơi đô thị phố xá. Do đó ta có thể nói rằng một nếp sống viễn ly dù ở nơi đâu, 


110 


lúc nào - các khoá thiền hay bất cứ hình thức sống cách ly nào tương tự - đều là 
những môi trường trưỡng dưỡng cái yên tĩnh nội tại trong tâm hồn chúng ta, 
những người hành giả. 

Một cách rốt ráo, có thể nói rằng con đường dẫn tới sự yên tĩnh thật sự 
cho nội tâm chính là làm thế nào giải trừ được những vọng chấp phân biệt về 
cái thương và ghét, ưa thích và bất mãng bằng cách đình chỉ toàn triệt thái độ 
sống chất nặng tham chấp với quá nhiều dự tính và thất vọng. Bởi với nếp sống 
vướng vít đó, ta sẽ quên mất những kinh nghiệm chính chắn về thực tại của các 
pháp. Trong khi mãi mê rong chơi đây đó trong những chốn đào nguyên ảo 
tưởng nhiều hoa cỏ, ta sẽ tiêu phí gần hết thời gian mình có được trong lúc thật 
ra có thể cảm nhận tất cả những øì rất thật đang xãy ra chung quanh và trước 


mắt mình. 


Chúng ta với nếp sống đó, chỉ có thể là những Lưu Thần, Nguyễn Triệu mà 


không hề biết rằng ai là người đã, đang và sẽ có mặt trên con đường trầm luân 


sinh tử. Đại khái chúng ta đang dạy khờ chơi một ván bài may rủi. Đời sống tĩnh 
lặng chỉ có được khi ta biết tự chủ và từng giây phút sống tự tại, tỉnh thức. Tĩnh 
giác chi là một bóng cây cho những khách đi đường bị nắng đốt. Nó là một sự 


chở che mang trọn ý nghĩa vô tư, buông bỏ... 


Pablo Neruda, Một nhà thơ Chi-Lê đã nói lên được phần nào những điều 


vừa đề cập, qua bài thơ "Keeping quiet" của mình: 


Nào, chúng mình sẽ đếm từ một đến mười hai 
Rồi cùng giữ im lặng 

Chỉ một lần thôi 

Trên mặt đất nầy 

Đừng nói chi cả nha người 

Dù bằng một thứ ngữ ngôn nào đó 

Hãy ngưng lại mọi sự 

Trong một phút giây thôi 

Và cũng đừng động đậy đôi tay nhiều nữa 


111 


Đó sẽ là một khoảnh khác diệu kỳ 

Không có gì là vội vã hay nỗ lực 

Chúng ta sẽ cùng nhau có mặt 

Trong một thoáng chốc huyền hoặc 

Người ngư phủ trên vùng biển lạnh 

Bổng nhiên chùn tay không đánh bắt gì 

Và người lỗ phu trên ruộng muối 

Cũng quên đi, không nhìn tới vết thương trên tay 
Rồi những người lính, Những người đã gây nên chiến tranh 
Chiến tranh bằng khí độc và lữa đỏ 

Chỉ vì những chiến thắng bạo tàn đẩm máu 
Sẽ mặc lên mình những manh áo sạch 

Rồi nhàn du với anh em của mình 

Dưới những tàn cây 

Không còn gì bận bịu... 

Tôi không muốn người đời hiểu sai 

sự buông bỏ đó 

Vì người có hiểu không 

Đời sống thật ra 

đúng như nó vẫn là! 

Khi chúng ta không biết chuyên tâm 

Để điều động nhiệp sống của chính mình 
Và không có nổi một lần 

Chẳng Làm Gì Cả 

Thì có lẽ 

Một sự câm lặng nặng nề 


Sẽ phủ trùm lên 


Nỗi buồn không hiểu được bản thân 


Sự buông mình về cõi chết mù tăm 


Trái đất có thể dạy ta học được nhiều điều 


112 


Khi giữa những mùa đông của cuộc đời 

Nỗi sống chết của mọi loài được hiển hiện 

Nào, bây giờ tôi sẽ đếm đến con số mười hai 

Xin người hãy lặng thinh 

Và tôi xin được lên đường! 

Sự tĩnh lặng nội tại là cả một hành trình có ý nghĩa chuyển hoá đời sống 
của chúng ta qua nỗ lực chuyên tâm bất nhị, qua thái độ chấp nhận tất cả những 


bất toàn của đời sống và một sự bằng lòng vô tư với thực tại. 


Ở những bước đầu tiên của đời sống thiền định, công phu của chúng ta dù 


ít hay nhiều cũng còn bị chỉ phối, pha lẫn bởi những nỗ lực nặng nề và toan tính 
chủ quan. Đạt tới một trình độ cao hơn, ta sẽ tự học được cái nghệ thuật tĩnh 
lặng bằng cách đặt mình ra ngoài mọi xao động của các phức cảm. Lúc đó một 
cảnh giới nội tâm yên tĩnh, bình hoà sẽ mở ra trước mắt ta. Ta sẽ đột nhiên cảm 
nhận rằng mọi tạp loạn của đời sống vừa được đình chỉ quanh mình và nhờ vậy, 
cả thể xác sinh lý nầy cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Các giác 
quan lúc nầy cũng thông hoạt, bén nhạy hơn để nắm bắt dễ dàng tất cả đối tượng 
ngoại giới vừa xãy đến. Như vậy xem như ta đã có được cái kinh nghiệm tìm 
thấy an lành, tịnh lạc từ nay sự ngơi nghỉ, buông xả của nội tâm mà không hề 
cần tới những bôn ba phóng ngoại nữa. 
Xả giác chỉ 

Giác chỉ sau cùng của 7 giác chi chính là Xả giác chi. Một trong những hình 
ảnh sống động nhất thường được dùng để nói về Xả giác chi là một ngọn núi cao 
giữa trời đất. Ngọn núi vẫn cứ đứng đó khi nắng lên, mưa xuống. Bao tuyết 
sương có đổ đầy lên. Ngọn núi cũng cứ thế: Vô tâm và im lặng không phản ứng! 
Xả giác chi là một sức mạnh nội tâm giúp ta có thể cảm nghiệm một cách bình 
tĩnh tất cả những biến động của thân tâm và nó sẽ trở nên vững mạnh hơn khi 
ta biết sống phơi mở không nắm chặt cũng không bị nhốt kín trong những âu lo 


và ước muốn, dù trong đời sống thường ngày hay trong cả lúc thiền định. Đó là 


113 


một thái độ sống bao dung theo nghĩa rộng nhất. Ta cẩn trọng đón chào từng 
cảm giác của tâm sinh lý bằng một sự tự chủ trong từng chớp mắt và liên tục 
nhìn ngắm chúng một cách khách quan. Có thấy khó thực hiện điều nầy, ta vẫn 
cứ tiếp tục. Một lúc nào đó mọi việc sẽ ổn cả thôi. 

Một Xả giác chi khi được thành tựu sẽ cho ta một cảm giác nội tâm bất 
động và vô can trước bất cứ kinh nghiệm nào của bản thân. Có một từ ngữ đặc 
biệt để gọi trạng thái đó, là "Sự an nhiên của người hiền sĩ”. Sự an nhiên nầy cho 
phép bậc hành giả dẫn bước vào chốn tuyệt cùng của tất cả nổi đau đớn kể cả 
sự chết, mà không hề biết tới sợ hãi. Trình độ an nhiên sâu sắc nầy sẽ có được 
khi ta biết tách mình ra khỏi những gì mình đang cảm nhận. Có gia công khám 
phá tính phù du và nhạt nhẻo của từng khía cạnh đời sống, ta mới thật sự bắt 
đầu thấm thía bản chất của mỗi thái độ xử lý mà chúng ta vẫn dùng để phản ứng 
trước các đối tượng ngoại giới. Tất cả những tâm tư tình cảm tốt xấu, từ cái đam 
mê đến nổi sợ hãi, kể cả tấm thân sinh lý nầy của ta, đều là những gì tạm bợ và 
thật buồn cười nếu cứ nhắm mắt nhũ lòng bằng những ảo tưởng "tôi, cho tôi, 
của tôi...". Chính kinh nghiệm giản đơn nầy sẽ mang lại cho hành giả một sự an 
nhiên và tự do sâu sắc. 

Người ta thường hiểu lầm rằng đời sống thiền định sẽ làm nội tâm hành 
giả trở nên trơ lì, chai sạn và vô cảm. Thực ra, bất cứ giá trị nào của tỉnh thần có 
được từ thiền định, chẳng hạn Xả giác chỉ ở đây, đều là những năng lực hết sức 


tích cực đủ để xây dựng nên những tâm hồn vĩ đại như thánh Gandhi hay bà 


phước Teresa của Ấn Độ, vô ngại trước mọi thử thách ghê gớm nhất của đời 


sống lợi tha và tỉnh thức. 


Người ta kể lại rằng tại Triều Tiên (Đại Hàn) vào thời chiến tranh có một 
viên tướng rất tàn bạo, luôn sẵn sàng phá hủy hết tất cả những gì bắt gặp trên 
đường hành quân. Nghe tới tên ông, dân chúng mọi miền chỉ còn cách bỏ trốn 
vào núi rừng để mong được an thân. Lần đó, đến một thành phố gần như đã 
hoang vắng, ông cho lính lùng sục khắp nơi để tìm của, tìm người. Một toán lính 


đã quay lại báo cáo cho ông biết rằng toàn thành phố bây giờ đã không còn ai 


114 


nữa trừ một thiền sư vẫn tiếp tục ở lại trong một tu viện. Viên tướng nghe xong, 


tức tốc đến tận nơi, rút kiếm, thét vào mặt nhà sư đó: 


- Ông có biết ta là ai không hả? Ta có thể xén ngang thân mình ông trong 


nháy mắt đấy biết chứ? 


Nãy giờ vẫn ngồi yên lặng nhìn lên bệ Phật, vị thiền sư nhẹ nhàng quay 


mình nhìn lại, và ngài nói bằng một giọng từ tốn: 

- Còn ta, ta biết mình có thể bị xén ngang thân mình bất cứ lúc nào! 

Chẳng biết viên tướng suy nghĩ thế nào, ông lại cuối đầu kính cẩn trước vị 
thiền sư rồi ra đi. 

Xả giác chỉ là một giá trị tỉnh thần khi được phát triển có thể giúp hành 
giả đạt tới khả năng đối cảnh mà vẫn vô hại (nói một cách khôi hài mà cũng dễ 
hiểu là "bắt cảnh mà không bị cảnh bắt!"). 

Phát hiện được năng lực nội tại nầy là cả một nguồn an lạc to tác cho công 


phu thiền định vậy. 


Đức Phật nói tới Thất giác chỉ như những thành quả và giai đoạn tỉnh thần 
dẫn tới cứu cánh giác ngộ. Qua những thời gian công phu thích ứng, ở một môi 
trường nào đó, ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của chúng ngay trong chính 
mình bằng cách tiếp thụ những sức mạnh nội tâm của bản thân mà chúng mang 
lại. Khi những âu lo, toan tính tiềm tàng trong các phản ứng tâm lý cùng những 
hổn loạn nội tại được lắng dịu, ta sẽ bắt đầu thấy được bản chất thật sự của mình 
thông qua những ước muốn và ngộ nhận. Bởi vì sự thể nhập trọn vẹn bảy giác 
chỉ luôn được thể hiện qua một tỉnh thức cao độ về thế giới thực tại. Và quá trình 
trưởng dưỡng bảy giác chỉ cũng giống như công phu gieo trồng, chăm sóc một 
cội cây hay khóm hoa vậy. Chuyện không thể tức thời hoàn tất trong đầu hôm 
sớm mai, mà ta phải luôn kiểm tra để kịp thời xử sự một cách hiệu quả. Hãy nhớ 


rằng đời sống tỉnh thức thực ra không dễ thực hiện lắm đâu! 


Quả là rất kỳ tuyệt nếu Thất giác chi được thành tựu và hiển hiện qua 


nhân cách sinh hoạt của mỗi người. Lúc đó chúng ta sẽ là những vị Phật, những 


115 


bậc thánh Nguyễn văn... Trần thị, những ông thánh Robert, John, Smith! - Dù là 
ai đi nữa ở bất cứ nơi đâu và lúc nào, khi biết sống tỉnh thức với sự gia trì của 
Thất giác chỉ thì cũng đều cảm nhận được sự tự do và an lạc như nhau. Có nhiều 
con đường dẫn tới cứu cánh giải thoát cho chúng ta. Ta đừng để mình bị đánh 
lừa bởi bất cứ hình thức ngoại diện nào, bởi điều nầy thực sự không quan trọng, 
cho dù đó là một truyền thống tín ngưỡng vẫn thường được ái mộ hay bị thành 


kiến. Hình thức nào cũng là tốt cả: từ màu áo của thiền tông đến những nghi lễ 


của Ấn Giáo, những thần chú của Mật Tông hay những vũ điệu tế thần của Hồi 


Giáo... miễn sao trong những hình thức đó chứa đựng được nội dung Thất Giác 
Chi! 

Giá trị của công phu Thất giác chỉ là giúp hành giả khai phá tất cả ảo tưởng 
vọng chấp và đáo đạt cái sự thật sâu thẳm nhất trong chính mình. Những gì vẫn 
bị che lấp sẽ được phơi bày và chúng ta sẽ có được một nếp sống hài hoà, rộng 


mở, trong sáng, tự do. 
LR. 
Bài thực tập 
Đời sống tỉnh thức qua Thất Giác Chi 


Theo lối trình bày của giáo lý truyền thống, pháp môn Thất giác chi có vẻ 
như được trau dồi theo tính cách thời đoạn thứ lớp. Nhưng ở đây, trong công 
phu thực tế, tự hành giả có thể sống tỉnh thức với sự có mặt của cùng lúc bảy 
giác chỉ trong phút giây thiền tọa. Chúng ta có thể dành ra một thời gian nhất 
định nào đó để kiểm tra chúng trong chính thâm tâm của mình. Điều quan trọng 
là hành giả phải biết khách quan và bình tĩnh để nhìn ngắm chúng thật sự đang 
mạnh hay yếu, ngay khi chúng vừa sanh khởi, để biết được cái nào cần bổ sung, 
gia giảm. Đặc biệt là đối với ba giác chi mang tính tĩnh: Định giác chi, Tỉnh giác 
chỉ và Xả giác chỉ. 

Hãy chú ý lưu tâm đến những giác chỉ đang quá sung mãn bởi vì động lực 


thúc đẩy của chúng rất phức tạp. Chỉ cần vài tuần trực diện, ta sẽ hiểu được tại 


sao có khi chúng bất chợt trở nên thế nầy thế khác thôi. Nhất là phát hiện ra 


những gì ngăn trở chúng, và bên cạnh đó là sự dụng công tìm lấy một biện pháp 


hữu hiệu để trưởng dưỡng từng giác chỉ trong cuộc tu thường nhật của mình. 


Chương 7 


Một Bài Học Qua Cuộc Đời Đức Phật 


Có một vấn đề để chúng ta phải suy nghĩ là có bao giờ bỏ ra chút ít thời 
gian để tự tìm thấy những mối quan hệ giữa những khía cạnh tế nhị của cuộc 
đời Đức Phật với cuộc tu và đời sống của chúng ta hay không. Đó là một việc làm 
hết sức ý nghĩa đối với chúng ta hôm nay, dù xét về thời gian chúng ta đã là 
những hậu nhân sanh sau Ngài đến hàng mấy mươi thế kỷ. Chúng ta đã học hỏi 
được điều gì, từ kiến thức sách vở cho đến những ứng dụng thực tế ngay trong 


chính đời sống mình? 


Có lắm cách nhìn về Đức Phật. Trước hết, Ngài được xem là một nhân vật 
lịch sử có thật, đã ra đời tại miền Bắc Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 5 hoặc thứ 6 
trước Tây Lịch và đã trở thành một Đức Phật ở tuổi 35. Bằng vào cách nhìn mang 
tính sử học và dung dị như vậy, ta có thể hiểu Ngài một cách chỉ tiết và điển hình 


bằng thái độ, tâm tư, trí tuệ trong tỉnh thần đồng loại. 


Còn một cách nhìn khác nữa về Đức Phật là chúng ta có thể xem Ngài như 
một biểu tượng căn bản của tất cả giá trị nhân tính. Như vậy Đức Phật từ cách 
hiểu này là một hình thái phô diễn trọn vẹn của một tâm hồn giác ngộ và tỉnh 


thức, một trình độ tâm linh nằm ngoài tất cả phiền não và hư ngụy, tà vạy. 


Sự thông thuộc về cuộc đời Đức Phật chẳng khác gì sự dấn bướcvào một 
cuộc hành trình mà qua đó, ta sẽ tìm thấy những mô hình nhân cách căn bản 
nhất được phô diễn trọn vẹn. Trong cả hai cách nhìn trên về Đức Phật, một con 
người lịch sử hay một biểu tượng sống, đầu có thể giúp ta thấu suốt được những 
quy luật chung nhất cho một lý tưởng thăng hoa tuyệt vời ngay trong chính 
những kinh nghiệm sống của Ngài. Để từ đó, hình ảnh về Đức Phật không còn là 
một huyền thoại trừu tượng xa xôi đối với chúng ta qua bất cứ một khái niệm 
cách ngăn nào về không gian và thời gian cả, mà lúc này chính Đức Phật và 


những mẫu chuyện đời về Ngài tự nhiên hiển hiện và sống dậy một cách sinh 


118 


động ngay trong tâm hồn cũa mỗi chúng ta như một phép sống tất yếu và phổ 
cập. Có thể nói đây chính là con đường giúp ta nhận diện tất cả những cảm 
nghiệm của mình ở một quy mô lớn rộng hơn, đồng thời đó cũng là một mối 
giao hòa và gần gũi với Đức Phật có nhiều ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể thực 
hiện bằng cách nhìn lại con đường Ngài đã đi qua. Chúng ta có thể nối bước theo 


Ngài bằng cách tự biết nêu ra và giải đáp những trăn trở: Thế nào là bản chất 


của đời sốngvà đâu là cội nguồn của tất cả khổ đau mà chúng ta vẫn đang gánh 


chịu? 


Trong tác phẩm Người Anh Hùng Muôn Mặt (xuất bản tại New York năm 
1971), Joseph Campbell, một học giả trứ danh người Mỹ, đã qua đó, mô tả lại 
toàn bộ con người Đức Phật xuyên qua bốn giai đoạn, mà ông gọi là những chặng 
đường thể hiện đức tính đại hùng đại lực của Đức Phật trong suốt hành trình 


hướng đến quả vị tối thượng của bậc Chánh Đẳng Giác. 


Bốn giai đoạn đó được trình bày bằng cách kết hợp sinh động những khía 
cạnh mang tính đời thường trong cuộc đời Đức Phật với kinh nghiệm tâm linh 
của chính mình, chúng ta sẽ tìm được một nguồn động lực khích lệ hết sức lớn 
lao cho mỗi chặng đường tu của mình. Càng nhìn vào đời sống của Đức Phật, 
chúng ta càng nhận được nhiều niềm vui cho nội tâm. Bởi vì có lưu ý đến đời 
sống tỉnh thần vốn vĩ đại và mãnh liệt của Ngài, chúng ta sẽ được những tác 


động sâu sắc cho đời sống nội tâm bản thân. 


Khi mới thoạt nhìn hoặc thoáng nghe về những cuộc phiêu lưu của các 
nhà thám hiểm lừng danh thế giới, chúng ta thường có thói quen liên tưởng đến 
những cuộc khám phá ly kỳ, hấp dẫn mang tính huyền thoại hay điện ảnh. Ta có 
thể tha hồ tưởng tượng đến những thiên đường bát ngát có cỏ xanh. Trời đẹp, 
những hồ nước trong vắt, những miền xa, xứ lạ đẹp như mơ, mà ít khi chịu nghĩ 
tới những muỗi mòng, rắn rít, những gió mưa lạnh lẽo nơi núi rừng, những cơn 
đói khát cùng vô vàn những hiểm nguy bất trắc mà các nhà thám hiểm đó đã 
phải trải qua bằng cả tính mạng. Trong khi đó, chính những cái nghiệt ngã này 


mới thật sự là toàn bộ cuộc hành trình của các nhà thám hiểm. Con đường khám 


119 


phá ra bản chất của đời sống, hay nói khác đi, hành trình giác ngộ của chúng ta 
cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là mỗi người tu hành đều phải đi qua biết bao 
khổ lụy và thử thách ngay trong chính từng bước đi của mình. Chúng ta luôn dễ 
dàng rơi vào những cạm bẫy của cuộc tu và sẵn sàng tự đánh mất chính mình 
qua cái nhìn vọng ngoại vốn chẳng bến bờ ngay trong chính pháp môn mà mình 


vẫn xem là đạo lộ giải thoát. 


Campbell đã chọn lấy thời điểm Bồ tát được thọ ký lần đầu tiên là giai 
đoạn bắt đầu cho hành trình đi tìm Phật quả của Ngài. Theo kinh điển nguyên 
thủy thì cách đây vô số kiếp sống (kể chính xác là thời gian bốn A Tăng Kỳ và 
một ức đại kiếp), Đức Phật Thích Ca trong một kiếp nọ, dĩ nhiên lúc này Ngài 
vẫn còn là một vị Bồ tát, đã là một vị ẩn sĩ tên Sumedha và khi đó nhằm vào thời 
kỳ ra đời của một Đức Phật Toàn giác có Hồng danh là Dìpankara (Nhiên Đăng). 
Một hôm nghe tin Đức Phật sắp sửa ngự đi du hóa ngang qua một địa phương 
và dân chúng sở tại đang ra sức sửa chữa đường sá để đón tiếp Ngài cùng Chư 
Thánh Tăng, Sumedha đã tình nguyện tiếp sức với họ bằng cách nhận làm một 
đoạn đường được xem là khó khăn nhất. Công việc đang dở dang nửa chừng thì 
Đức Phật và Chư Tăng đã tới nơi. Xúc động mãnh liệt trước hình ảnh của Đức 
Phật Dìpankara, ẩn sĩ Sumedha lập tức hướng tâm tới một quả vị như vậy mà 
mình có thể hy vọng đạt được trong tương lai nên đã nhanh chóng nằm dài 
xuống đất, ngay trên khoảng đường sình lầy để lấy thân mình làm chiếc cầu cho 
Đức Phật cùng chư Thánh Tăng bước qua, với một tấm lòng tín thành tuyệt đối 
để cầu mong Phật quả, đồng thời nói lên lời phát nguyện của mình trước mặt 


Đức Phật Dìpankara. 


Thấy rõ được công đức và tâm lực của vị ẩn sĩ chắc chắn sẽ dẫn đến sự 


thành tựu tâm nguyện ấy một cách như ý, Đức Phật Dìpankara liền tuyên bố 


trước đại chúng rằng vị ẩn sĩ này chắc chắn sẽ được toại nguyện sau một thời 


gian dài tu dưỡng thêm nữa các giá trị đạo hạnh của một bật Toàn Giác. Kể từ 
sau lời thọ ký này của Đức Phật Dìpankara, ẩn sĩ Sumedha đương nhiên được 


toàn thể nhân thiên xem là một Đức Phật tương lai. 


Trong kinh Bổn Sanh đã kể lại rất nhiều những nỗ lực tu tập Ba La Mật 
của Bồ Tát trong suốt vô số kiếp sống luân hồi trước khi trở thành một Đức Phật. 
Ba La Mật ở đây là những giá trị đạo hạnh mang ý nghĩa trang bị cho quả vị Toàn 
Giác: Hào sảng, độ lượng, trí tuệ, bình tâm, can đảm, chân thật, nghị lực... trong 
đời sống thường nhật của mình. Những nỗ lực để trưởng dưỡng các giá trị đạo 
đức đó chắc chắn không phải là vô nghĩa, mà ngược lại, đó là những nguồn nhân 
tố trợ lực hùng hậu cho tất cả nhữngthành quả tu tập tuyệt vời nhất. 

Sau bao kiếp sanh tử và tu tập với một đạo lực và thời gian nhất định, 
trong kiếp sống cuối cùng, Đức Bồ Tát đã sanh làm một vị hoàng tử của tiểu 


vương quốc thuộc Hoàng tộc Thích Ca, tính theo địa danh của hôm nay chính là 


miền đất biên giới giữa xứ Nepal và Ấn Độ. Lúc bấy giờ là khoảng thế kỷ thứ sáu 


trước công nguyên. Trong ngày Bồ Tát chào đời, các nhà thông thái của vương 
quốc đã đồng loạt tiên tri rằng sau này Hoàng Tử hoặc sẽ trở thành một bậc Đại 
đế uy chấn tứ hải hoặc nếu ra đi xuất gia thì sẽ trở thành một bậc Đại Giác. Phụ 
vương của Bồ tát dĩ nhiên chỉ muốn con mình kế thừa và phát huy Vương nghiệp 
nên đã bằng đủ mọi cách bố trí tất cả những điều kiện hạnh phúc khoái lạc để 
mong Hoàng tử không có cơ hội chán đời mà phải luôn triền miên đắm chìm đời 
sống nhung lụa thế tục. Bồ Tát có đến ba tòa lâu đài được thiết kế thích hợp và 
tiện nghi để có thể sống thoải mái trong từng thời tiết vốn vô cùng khắc nghiệt 
của vùng Bắc Ấn. Quanh Ngài luôn có vô số nhạc sĩ, vũ công và các mỹ nữ kiều 


diễm nhất được tuyển chọn thật cẩn thận tử khắp nơi về. 


Nói chung, Đức vua đương triều đã dùng hết khả năng của mình để cách 
ly Bồ Tát với cuộc đời bên ngoài, trong một cõi thiên đường vàng son chỉ với 
mục đích duy nhất là để giữ chân đứa con trai có thiên tư khác phàm của mình. 

Năm Bồ Tát lên 29 tuổi, một hôm thưa với vua cha xin được xuất cung để 
du ngoạn ngoại thành. Vua cha dĩ nhiên không có lý do để từ chối ước muốn đó 
của con mình nhưng trước hết Ngài đã kín đáo ra lịnh cho mọi người sơn sửa, 
trang hoàng từ đường sá cho đến nhà cửa dân chúng ở những nơi mà hoàng tử 


sẽ đi qua. Theo lệnh vua, tất cả những gì xấu xí, héo úa, buồn thảm... khả dĩ khơi 


121 


gợi ở Bồ Tát một chút động tâm, đặc biệt là ý hướng chán đời, đều phải được 
thu dọn, che khuất khỏi tầm mắt của Ngài. 

Tương truyền rằng ngay khi BồTát đang dạo qua một khoảng đường 
trong thành phố, có bốn vị thiên nhân đã từ cõi trời hiện xuống hoá ra bốn hình 
ảnh nhằm khích động và đánh thức ở Bồ Tát lý tưởng giải thoát mà bấy lâu nay 
Ngài đã tạm thời lãng quên. Mỗi vị thiên nhân tạo ra một hình ảnh khác nhau: 
Một cụ già lụm cụm di chuyển nặng nề như đã mất hết sức sống, một bệnh nhân 
đang quẳn quại bên lề đường, một tử thi sắp sửa mang đi an táng. Cả ba hình 
ảnh này đều là những khuôn mặt thật của đời sống mà Bồ Tát lần đầu tiên trông 
thấy từ suốt 29 năm qua trong đời mình. Cứ trước mỗi hình ảnh như vậy, Bồ Tát 
lại hỏi người đánh xe cho mình sao trên đời lại có những cảnh tượng ghê gớm 
như vậy. Vẫn theo kinh điển truyền thống, người xa phu của Bồ Tát đã do thần 
lực khiển tâm từ các thiên nhân nên đột nhiên thao thao bất tuyệt giải thích cho 
Ngài rằng đó là những bi kịch tất yếu của một kiếp người, một thảm trạng chung 
mà tất cả những ai đã trót sinh ra trong đời này cũng phải đều gánh chịu. Hình 
ảnh thứ tư, vẫn do một thiên nhân hóa hiện, là một vị Sa môn du phương. Bồ tát 


lại hỏi người xa phu rằng sao giữa phố thị phồn hoa với biết bao nam thanh nữ 


tú vẫn tô lục chuốt hồng này lại có một người từ phong thái cho đến trang phục 


đều khác đời như vậy. Chàng xa phu lại thưa rằng đó là một vị xuất gia sống đời 
không nhà cửa với mục đích tầm cầu cứu cánh giác ngộ và giải thoát. 

Những hình ảnh do các thiên nhân hóa hiện trên đây đã làm sống dậy ở 
Bồ Tát một nguồn đạo lực vốn đã được huân tập và tiềm tàng từ vô số kiếp tiền 
thân. Những hình ảnh đó đã khơi gợi ở Ngài những vấn đề sâu sắc nhất: Thế nào 
là bản chất thật sự của cuộc tử sanh? Gái gì là động lực thúc đẩy chúng tồn tại? 
Làm sao mọi người chấm dứt đau khổ? Và vấn đề tối hậu chính là khả năng tìm 


ra một con đường giải thoát thật sự. 


Còn chúng ta thì sao, mỗi người đã tìm thấy cho mình một nguồn động lực 
nào cho chính cuộc tu của bản thân? Đã có một vị thiên sứ nào hiện đến nhắc 


nhở cho chúng ta hay chưa? Cũng như Đức Phật, mỗi người trong chúng ta đều 


122 


có một cuộc đời. Chúng ta phải tự biết lắng nghe và chắt lọc những tiếng gọi từ 
đời sống để tỉnh thức như Ngài. Trong từng bước đi đầu tiên của cuộc hành trình 
tự hóa bản thân, sự phản tỉnh, tức từng phút giây trực cảm tất cả thực tại, sẽ là 
con đường giúp ta những tra vấn sâu sắc, gây tạo cho chúng ta những động lực 


hùng hậu và cũng đồng thời vạch lối, mở ngỏ cho những thao thức căn bản nhất. 


Giai đoạn thứ hai của cuộc hành trình mà Đức Bồ Tát đã phải đi qua như 
một sứ mệnh của bậc đại hùng, đó chính là cuộc ra đi vĩ đại của Ngài, cuộc xuất 
gia của một ông hoàng. Có làm khơi dậy những tiềm lực nội tâm mà bấy lâu nay 
vẫn bị khuất kín, chúng ta mới bắt đầu bỏ được những quan kiến và sinh phong 
mang tính lề thói, tập quán về cuộc đời và bắt đầu biết vươn mình hướng về tất 
cả những øì là sự thật. Sau cuộc gặp gỡ với bốn vị thiên sứ, Bồ tát đã từ bỏ hoàng 
cung với tất cả nhung lụa vàng son của nó để dẫn thân vào con đường giải thoát. 
Trong hình thức một du sĩ tha phương, Ngài đã đến cầu học thiền định với tất 
cả các bậc đại sư thời danh và lần lượt chứng đạt tất cả các tâng thiền định mà 
đến cả các vị thầy của Ngài cũng không thể vượt qua. Với trí tuệ tuyệt vời của 
mình, Bồ Tát tự nhận thấy rằng tất cả những khả năng thiền định đó thật ra vẫn 
chưa giải quyết được cho Ngài vấn đề phiền não cũng như cứu cánh vượt thoát 
sinh tử. 

Thế rồi sau khi từ giả các vị đã hướng dẫn mình, Bồ Tát đã bỏ ra sáu năm 
trời liên tục để khổ luyện tất cả các hình thức ép xác khắc kỷ, một pháp môn tu 
hành vẫn được xem là rất phổ biến trong thời kỳ đó. Nội dung của pháp môn 


khổ hạnh chỉ đơn giản là những hình thức tự đày đọa thân xác nhằm mục đích 


chối bỏ sự ngộ nhận về một cái Tôi (theo định nghĩa của tư tưởng Ấn Độ đương 


thời) và đè nén phiền não. Kinh điển ghi lại rằng có một thời gian dài, Bồ Tát chỉ 
ăn mỗi ngày một hạt cơm và thân hình Ngài lúc bấy giờ gầy ốm đến mức chẳng 
khác gì một bộ xương khô. Có thể nói trong suốt sáu năm dài đó, Bồ Tát đã thực 
hiện pháp môn khổ hạnh với tất cả khả năng sinh lý của một con người. Sau sáu 
năm khổ luyện như vậy, một lần nữa, Ngài lại nhận ra rằng con đường đó vẫn 


chưa phải là đạo lộ giải thoát đích thực để chấm dứt tất cả khổ đau. 


Hai chặng đường đầu của cuộc tu coi như Bồ Tát đã trải qua và lần này 
Ngài quyết định đi theo con đường thứ ba mà cũng là con đường cuối cùng. Ngài 
ăn uống trở lại bình thường, để tự bồi dưỡng sức khỏe và hy vọng, qua đó, với 
một tình trạng tâm sinh lý khả quan, sự minh mẫn của tâm hồn mới may ra được 
thành tựu đúng mức. Với một nghị lực như vậy, Bồ tát tìm đến tĩnh tọa dưới gốc 
cây Bồ Đề với lời nguyền sắt đá rằng sẽ không bao giờ đứng dậy cho tới khi nào 
thành đạt được quả vị giác ngộ hoàn toàn. Hôm đó là ngày cuối cùng trước khi 
Bồ Tát đắc thành Phật quả. Ngay khi ấy Ma vương, là một ác thần nhiều quyền 
lực trên thiên giới cùng tất cả phiền não trong nội tâm Bồ Tát gần như cùng lúc 
xuất hiện để quấy nhiễu Ngài bằng tất cả sức mạnh ghê gớm nhất. Trong kinh 
điển truyền thống cũng như tác phẩm Người Anh Hùng Muôn Mặt (trang 32 
trong nguyên tác Anh Văn) đều mô tả lại cuộc đối đầu này của Bồ Tát như là một 
cuộc chiến kinh thiên động địa: "Bồ Tát một mình ngồi dưới những cơn mưa 
gồm toàn đá tảng, sấm sét, gươm đao, bùn sôi, cát nóng... nhưng Ngài vẫn điềm 
nhiên như không có gì xảy ra nhờ một nghị lực và niềm tin mãnh liệt vào đức 
hạnh của mình. Để rồi sau cùng tất cả các hung khí đó đều trở thành những 


chùm thiên hoa rơi xuống chân Ngài như để cúng dường...". 


Trên đây là trận chiến giữa Bồ Tát và Ma Vương. Còn trong đời sống tu 


tập của mỗi chúng ta hôm nay, liệu có ai dám bảo mình có đủ sức mạnh nội tâm 


ngồi im lặng với một sự tỉnh thức cùng một lời nguyền sắt thép như vậy? Chúng 
ta hãy tự nhân cách hóa Ma Vương ở đây là những tham muốn và sân hận, phóng 
dật và sợ hãi. Như vậy thì trong cuộc tu của mình, chúng ta vẫn được xem như 
đã từng có những cuộc đối đầu với ác ma, một hành trình gian khổ để tìm đến 
giải thoát. Mỗi nỗ lực của chúng ta đều là cái dũng khí của bậc đại hùng. Bởi vì 
đó là một nguồn nội lực cho từng cảm nghiệm của chúng ta về thực tại mà nếu 
so ra thì chính mỗi thực tại có khác gì một đấu trường hay một chiến trận để 
thông qua đó, chúng ta mới có dịp thể hiện trọn vẹn tất cả đạo lực của mình. 
Giai đoạn khởi sự cho hành trình tầm cầu Phật quả của Bồ Tát là thời điểm 
Ngài được thọ ký để từ đó tự xác định hướng đi, lý tưởng sống cho suốt dòng 
sanh tử. Giai đoạn thứ hai là cuộc xuất gia trong kiếp sống cuối cùng, một thái 


124 


độ chối bỏ dứt khoát tất cả nhân sinh quan đời thường bằng một nếp sống thoát 
tục. Giai đoạn thứ ba là cuộc đối đầu gay cấn, khốc liệt với tất cả những gì là ma 
chướng, nói theo mọi định nghĩa. Và giai đoạn cuối cùng chính là cuộc chứng đạt 


Phật đạo tối thượng. 


Sau cuộc đọ sức với Ma Vương, Bồ Tát đã suốt đêm thức trắng để lần lượt 
nhìn ngắm vạn pháp. Đầu hôm, bằng khả năng trí tuệ thiền định của mình, Ngài 
đã nhìn thấy dòng sinh tử vô thủy, vô chung của tất cả chúng sanh qua vô số hóa 
thân để từ đó Ngài thấu đáo tỉnh tường được quy luật vô thường của vạn hữu: 
Mọi thứ luôn có mặt rồi biến mất như những bọt nước phù du trên một dòng 
luân lưu bất tận. Giữa khuya, cũng với trình độ trí tuệ của mình, Bồ Tát cảm 
nghiệm được quy luật nghiệp lý vốn có sức mạnh quyết định mọi tình trạng sinh 
hóa, tồn tại của tất cả chúng sanh và Ngài đã có được khả năng đại bi của một 
Đức Phật khi thấy rằng muôn loài luôn bị cuốn hút vào màn lưới nghiệp lý đó từ 


sự tác động của vô minh. Thế rồi vào lúc cuối đêm, Bồ Tát đã tự thể nghiệm 


nguyên lý Tứ Diệu Đế mà nội dung là con đường dẫn tới khổ đau cùng đạo lộ 


giải thoát, hai tác động đưa đến hai phản ứng khác nhau. 


Bồ Tát đã trở thành một Đức Phật ngay khi sao mai vẫn chưa lặn tắt trên 
bầu trời sương giá và tương truyền rằng trong chính giây phút đó, Ngài đã tự 
nói lên nỗi xúc cảm tuyệt vời của mình qua những dòng hứng ngữ lạ lùng mà 
cùng vô cùng sâu sắc: 

Trải từ vô thủy tử sanh 

Vô minh mất dấu tác nhân luân hồi 

Đêm nay tương ngộ nhau rồi 

Ngôi nhà hiện hữu giờ thôi... hoang tàn! 

Vẫy chào người thợ ái tham 

Cột kèo... nát cả, còn làm được chi 

Bến đời từ biệt ra đi 

Ái tham gửi lại, ta về vô sanh! 


(Bài kệ được dịch giả phỏng dịch và thi hóa từ nguyên tác Pàii) 


125 


Nội dung đại lược của những dòng thi kệ trên đây là với Phật trí của mình, 
Đức Thế Tôn nhìn thấy tất cả những biến tướng tử sanh của dòng luân hồi là cả 
một khổ lụy. Phút giây giác ngộ của Ngài chính là một cuộc khám phá ra tác nhân 
của tất cả đau khổ. Ngài dùng hình ảnh ngôi nhà để ẩn dụ cho tất cả mọi hiện 
hữu của chúng sinh, mà vật liệu xây dựng nên ngôi nhà đó chính là các phiền 
não song hành với tham ái. Đức Phật, thông qua những dòng kệ ngẫu hứng đó, 


đã có ngụ ý xác định cứu cánh Níp Bàn mà mình đã đáo đạt. 


Phương tiện cho hành trình giác ngộ đó của Đức Phật chính là Bát Thánh 
Đạo, một cỗ xe tuyệt vời đã đưa Ngài đến một đất trời mà mình vẫn mong muốn. 
Những dòng thơ ngẫu hứng trên đây chỉ mang ý nghĩa một bài hát nói lên niềm 


vui toại nguyện của người lữ khách sau một chuyến đi dài đầy gian khổ. 


Trong hai tập Trưởng Lão Tăng kệ và Trưởng Lão Ni kệ, gồm những dòng 
thơ xác nhận thánh trí mà các bậc Thánh Tăng, Thánh Ni thời Đức Phật đã tự 
ngẫu hứng, ta thường thấy hầu như ở bài nào cũng được kết thúc bằng câu "Ta 
đã được thực hiện xong những gì cần phải thực hiện”. Trở thành một bậc Toàn 
Giác, Đức Phật đã thấu suốt trọn vẹn con đường của riêng mình và căn tánh sai 


biệt của tất cả chúng sanh. 


Ngay sau khi thành Phật, Ngài đã bỏ ra trọn bảy tuần lễ để sống một mình 
và trầm tư tất cả những vấn đề thuộc trình độ trí tuệ của một bậc Chánh Đẳng 
Giác. Bây giờ thì Đức Phật đã đến cứu cánh giải thoát nhưng vẫn do dự khi nghĩ 


đến việc san sẻ trí tuệ và sự an lành tuyệt đối đó cho chúng sanh khi tự nhận 


thấy rằng hầu hết mọi loài đều mù lòa trong bóng tối tham ái, rất khó tìm được 


một ai đó có đủ khả năng hiểu được những chân lý thâm sâu mà Ngài đã chứng 


ngộ. 


Theo kinh điển kể lại, ngay khi Đức Phật đang suy tư về việc độ sinh bằng 
những suy nghĩ như vậy thì ngay lập tức, một vị Phạm Thiên đã hiện xuống khẩn 
khoản thỉnh cầu Ngài hãy lên đường tế độ chúng sanh. Vị Phạm thiên này đã gợi 
ý Đức Phật rằng thực ra trong tam giới này vẫn luôn có rất nhiều chúng sinh khả 


dĩ đủ khả năng tiếp nhận giáo lý của Ngài. Bằng Phật trí của mình, Đức Phật đã 


126 


quán xét để thấy rằng vị Phạm thiên kia đã nói đúng. Thế rồi Ngài đã nhận lời 
thuyết pháp độ sinh và bốn mươi lăm năm hoằng dương trong đời Ngài đã bắt 
đầu từ hôm đó. 

Địa điểm đầu tiên mà Đức Phật đã chọn làm nơi thuyết giáo chính là một 
vườn nai ở Bàrànasì (gọi theo hôm nay là Benares hay Sarnath). Đối tượng của 
thời pháp đầu tiên này chính là năm vị ẩn sĩ đã từng chung sống với Ngài trong 
những năm tháng trước đó. Và nội dung của thời Pháp này được gọi là kinh 
Chuyển Pháp Luân, vấn đề cốt lõi là Tứ Diệu Đế, mà qua đó, đặc biệt là Đạo Đế 
(một trong Tứ Đế), Ngài đã nêu ra pháp môn Trung Đạo, tức con đường tu hành 
nằm ngoài hai quan điểm cực đoan: Khổ hạnh (lấy khổ để thoát khổ) và Lợi 
dưỡng (lấy khoái lạc để thoát khổ). Có thể nói thời pháp này là nần tảng cho tất 
cả giáo lý mà Đức Phật đã tuyên thuyết trong suốt đời mình. 

Rời vườn nai ra đi, Đức Phật tiếp tục con đường du hóa của mình qua từng 
cuộc gặp gỡ và thuyết giáo cho các đối tượng hữu duyên. Khi đã có được sáu 


mươi người đệ tử Thánh Tăng, Đức Phật đã khuyên các vị noi gương mình du 


phương khắp mọi đất trời để hoằng dương chánh pháp. Lời kêu gọi của đức 


Phật vô cùng thống thiết: 


"Hãy lên đường du hóa, này các Tỳ kheo, các ngươi hãy sống vì sự an lành, 
hạnh phúc, vì lòng từ bi cho tất cả nhân thiên. Hãy ra đi mỗi người một nẻo để 
thuyết giảng chánh pháp mà Như Lai đã từng thuyết giảng cho các ngươi, một 
chánh pháp toàn hảo, trọn vẹn từ đầu đến cuối, mang nội dung tuyên dương đời 
sống phạm hạnh, hoàn thiện và thanh tịnh. Hãy sống vì lợi ích cho người khác, 


hãy giúp họ đạt được những gì mà các ngươi đạt được”. 


Qua những hình ảnh trên về Đức Phật, có lẽ chúng ta đã thấy được phần 
nào cái gọi là nội dung của tỉnh thần Phật giáo: Ngoài lý tưởng thực chứng và trí 
tuệ để tự giải thoát bản thân, người đệ tử Phật còn phải có thêm ở chính mình 
một tình thương cho cuộc đời và những nỗ lực phụng sự tha nhân. Một niềm tự 
tin về đạo lực của mình cộng thêm một tỉnh thần lợi tha vô tư sẽ tác động và 


mang lại cho cuộc tu của chúng ta một nguồn năng lượng quan trọng. Một công 


127 


phu tu tập đích thực không hề mang tính vị kỷ bởi khả năng thấu suốt chân lý 
luôn tùy thuộc vào mức độ giao hoà và cảm thông để qua đó nó trở nên lớn nhỏ, 


sâu cạn và rộng hẹp hơn. 


Đức Phật có hai người đệ tử chưởng môn là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. 
Khả năng sở trường của Ngài Mục Kiền Liên là thiền định và Ngài đã chứng quả 
A La Hán sau khi xuất gia được một tuần lễ. Trong các bậc cao đồ của Đức Phật, 
Ngài Mục Kiền Liên được xem là đệ nhất về các khả năng thần lực. Trong khi đó, 
Ngài Xá Lợi Phất, vị đệ nhất cao đồ của Đức Phật thì lại là một người vô song về 
trí tuệ. Chính vì khả năng trí tuệ cộng thêm nguyên tắc cá nhân là luôn chỉ li cẩn 
thận nên tuy cùng xuất gia với Ngài Mục Kiền Liên trong một buổi nhưng mãi 
đến nữa tháng sau Ngài mới chứng quả A La Hán. Theo trong kinh điển, về mặt 
trí tuệ, Ngài Xá Lợi Phất chỉ đứng sau Đức Phật. Và vẫn theo các sử liệu truyền 
thống thì chính Ngài Xá Lợi Phất đã triển khai và hệ thống hóa toàn bộ giáo lý A 
Tỳ Đàm (Vi Diệu Pháp), một nền giáo lý vẫn được xem là sâu sắc nhất của Phật 
giáo, nội dung hầu như có thể nói là chuyên chở trọn vẹn lĩnh vực tâm lý học 


của Phật giáo mà nếu tính ra thì đây là một công trình triển khai rất quy mô, bởi 


phần chánh văn nguyên thủy do chính Đức Phật trình bày vốn rất ngắn gọn 


(không đầy 100 trang vở học sinh), trong khi đó phần triển khai của Ngài Xá Lợi 
Phất có một số lượng khổng lồ là nếu tính theo ấn bản với khổ 19x23 (mẫu chữ 
có chiều đứng chừng non 1cm) thì có tới 12 quyển, trung bình mỗi quyển 200 


trang. 


Tương truyền rằng Đức Phật đã thuyết giảng giáo lý này trên một cõi trời 
và mỗi ngày, chính Đức Phật đã quay xuống cõi người để thuyết giảng cho Ngài 
Xá Lợi Phất, để từ đó Ngài Xá Lợi Phất thực hiện phần còn lại. 


Dĩ nhiên giữa Đức Phật và các đệ tử A La Hán chắc chắn phải có những 
điểm sai biệt, dù giữa đôi bên thầy trò luôn có một điểm giống nhau đó là sự 
chấm dứt hoàn toàn tất cả phiền não. Tuy nhiên qua vô số kiếp tu tạo các đức 
tính, tất cả chư Phật đều luôn thành tực trọn vẹn mọi nguồn tâm lực, đạo lực mà 


trong đó, trí tuệ và từ bi được xem là những gì tiêu biểu nhất. Nếp sống thường 


128 


nhật của Đức Phật luôn thể hiện một cách toàn bích những giá trị tỉnh thần đó. 
Ta có thể thấy được điều này qua những trường hợp độ sinh của Đức Phật mà 
kinh điển vẫn còn ghi chép lại: Ngài luôn biết chịu thương chịu khó trong mọi 
hoàn cảnh, đồng thời luôn có sẵn những phương thức tối ưu để mở ngõ tâm hồn 
từng đối tượng một cách thích ứng tuyệt vời. Tất cả chỉ vì Ngài vốn tự có một trí 


tuệ vô ngại và một lòng đại bi thường trực, cụ thể. 


Thật ra ngay từ thuở gặp được Đức Phật Dìpankara, ẩn sĩ Sumedha vốn 
đã có đủ duyên lành để trở thành một vị A La Hán, nhưng Ngài đã chọn lựa lý 
tưởng Phật đạo chỉ vì tình thương đối với tất cả chúng sinh. Chính vì lòng từ bi 
vô hạn đó, Ngài đã chấp nhận thêm một đoạn đường sinh tử đằng đẳng để trau 
luyện tất cả pháp tánh của một đức Phật và sau cùng rồi thì Ngài đã được toại 
nguyện. Một sự toại nguyện không chỉ cho riêng mình mà còn hướng về vô số 


chúng sinh. 


Đức Phật đã đi qua và thành tựu trọn vẹn ba giai đoạn để được gọi là một 
Chánh Đẳng Giác. Trước hết, đó là giai đoạn đào dưỡng Ba La Mật trong suốt vô 
số kiếp bằng những nỗ lực siêu phàm của một vị Bồ Tát. Giai đoạn thứ hai chính 
là sự chứng đạt quả vị Chánh Đẳng Giác và thành tựu Nhất Thiết Chũng Trí của 
một vị Toàn Giác. Và giai đoạn thứ ba chính là lý tưởng Độ Sinh. Ngài không hề 
có ý giữ lại cho riêng mình khả năng giác ngộ, mà ngược lại, bao giờ Đức Phật 


cũng luôn tìm cơ hội thuyết giáo độ sinh bằng một lòng từ bi vô hạn. Thậm chí 


cho đến những giây phút cuối cùng trước khi viên tịch, Đức Phật vẫn tiếp tục 


nghĩ tới những người có khả năng tiếp nhận chánh pháp. 


Sự đại hùng, đại lực trong hành trình tu tạo Ba La Mật của các vị Bồ Tát 
tiên thân của Chư Phật Toàn Giác chỉ có được từ một tấm lòng vị tha vô bờ bến. 
Nhưng ta cũng phải hiểu thêm rằng nếu chỉ có riêng một tình thương cho đời 
thì cũng vẫn chưa đủ. Lòng vị tha của chư vị Bồ Tát phải được thực hiện cụ thể 
và một trình độ từ bi như vậy đòi hỏi phải được song hành với một khả năng trí 
tuệ biện biệt trong từng hành động phụng sự tha nhân. Lòng đại bi cũa vị Bồ tát 


phải đòi hỏi một trí tuệ tương ứng dễ cho ra những thành quả hữu hiệu, hợp lý 


129 


và cần thiết. Đồng thời cái gọi là trí tuệ của vị Bồ Tát cũng luôn cần thiết đến 
một lòng đại bi để mọi sở hành của các Ngài mới mang được ý nghĩa lợi tha một 
cách trọn vẹn. Do đó, hai pháp tánh Từ bi và Trí tuệ luôn được xem như là những 


nét đặc trưng của một Đức Phật. 


Trong kinh ghi rằng cho dầu có cộng lại tất cả tình thương của các bậc cha 
mẹ trong vô lượng vũ trụ đối với con ruột của mình thì nếu so ra bằng khái niệm 
số lượng tương dụ, tất cả vẫn không sao sánh được với lòng đại bi mà Đức Phật 
vẫn hướng về vạn loại chúng sinh. Điều đó xem ra có vẻ là một cách nói quá 
đáng nhưng xét cho cùng cũng dễ hiểu: Các bậc cha mẹ chỉ có thể thương yêu và 
tha thứ cho con cái của chính mình, còn ở Đức Phật thì tình thương đối với tất 
cả chúng sinh không hề có một giới phân biệt. Tình thương của Đức Phật là một 
thứ tình thương không chỉ đơn giản là trạng thái tâm lý ái luyến, gắn bó và và 
đặc biệt tuyệt đối không ủy mị, mù quáng. Lòng đại bi của Đức Phật luôn nhắm 
đến ý nghña giải thoát khổ đau cho chúng sanh và tuyệt đối trong suốt đời mình, 
kể từ sau giây phút giác ngộ, Ngài không hề làm một điều gì lớn nhỏ khả dĩ gây 


nên những buồn phiền, đau đớn cho chúng sinh. Trong đó có bậc cha mẹ nào 


trên đời này lại dám đoan chắc mình đã có một nếp cư xử trọn vẹn như vậy với 


con cái. Lòng đại bi của Đức Phật là một thứ tình thương tích cực: Giúp người 
khác toại nguyện lý tưởng hướng thượng mà không hề làm toại nguyện những 
mơ ước vớ vẫn vô ích của bất cứ ai. 

Một trong những khả năng ưu việt và sở trường của Đức Phật chính là trí 
tuệ vô ngại. Theo kinh sách ghi lại, cứ mỗi buổi sáng Ngài dùng Phật trí này để 
quan sát toàn thế giới, thu hết tất cả chúng sanh vào lóng đại bi vô hạn của mình. 
Rồi với khả năng thấu suốt được cơ duyên (khuynh hướng tâm lý, trình độ trí 
tuệ, túc duyên giải thoát) của từng người, khi nhận biết ai là người hữu duyên, 


Ngài lập tức đi đến tận nơi để tiếp độ họ. 


Trong kinh có kể lại câu chuyện về một Tỳ kheo sau suốt mấy tháng dài 
tu tập thiền định bằng đề mục bất tịnh, tức dùng hình ảnh những bộ phận uế 


trược trong nội thân để làm đề mục tham án, nhưng vẫn không có kết quả, thậm 


130 


chí thường xuyên bị bức xúc và phóng dật. Hiểu được cơ tánh và tiền duyên của 
vị này vốn không thích hợp với đề mục thiền định đó, nên đức Phật đã dùng 
thần lực của mình hóa hiện ra một đóa sen thật đẹp rồi khuyên vị này hãy nhìn 
ngắm nó như một đề mục thiền định. Vị Tỳ kheo làm theo lời Đức Phật và vẫn 
do thần lực của Ngài, trong một thời gian cực ngắn thì đóa sen kia đột nhiên héo 
úa và rơi rụng từng cánh. Đang chú mục nhìn ngắm đóa sen, vị tỳ kheo đã tận 
mắt nhìn thấy sự suy tàn đó về hình ảnh về đóa sen về lúc này đã thành ra một 
công án về định lý vô thường của các pháp. Ngay tại chỗ ngồi, vị Tỳ kheo lập tức 


chứng quả A La Hán. 


Sau đó, khi được Tăng chúng bạch hỏi lý do vì sao Thế Tôn lại dùng 
phương thức trên đây để hướng dẫn vị tỳ kheo kia chứng ngộ, thì Đức Phật đã 
cho biết rằng trước đây trong nhiều kiếp sống liên tục, vị Tỳ kheo này đã từng 
là thợ kim hoàn, vốn thường quen mắt và tiếp xúc với những món vàng ngọc 
sạch đẹp nên trong kiếp sống cuối cùng này dù đã đủ túc duyên giải thoát nhưng 
do khuynh hướng tâm lý quá khứ nên không thể nào chấp nhận được đề mục 
bất tịnh mà xét theo phương diện tâm lý thì những hình ảnh có vẻ dơ bẩn đó lại 


hoàn toàn đối lập với khuynh hướng mỹ cảm của đương sự. 


Ở đây chúng ta còn có một câu chuyện nữa về khả năng độ sinh của Đức 


Phật. Tương truyền rằng trong hàng ngũ tăng đồ của Đức Phật lúc bấy giờ có 
một vị Tỳ Kheo vẫn thường bị xem là kém thông minh đến mức nghiêm trọng. 
Vị này coi như hoàn toàn không có một chút khả năng trí nhớ nào cả. Thậm chí, 
chỉ với một bài kệ bốn câu, vị này dù đã phải cố gắng hết mình trong suốt nhiều 
tháng trời vẫn không thể nào học thuộc nổi. Anh ruột của vị Tỳ kheo này vốn là 
một bậc Thánh Tăng bác học, thấy sư đệ mình không có chút tiến bộ nào trong 
cuộc đời xuất gia, nên giờ cuối đành phải ngỏ lời khuyên em mình nên hoàn tục. 
Vị Tỳ kheo kia tuy không có khả năng học hỏi Phật Pháp nhưng vốn là một người 
thiết tha với đời sống phạm hạnh, nên sau khi nghe lời đề nghị của người sư 
huynh, vị này buồn lắm. Thế rồi vì tôn trọng người anh của mình, nên mờ sáng 


hôm sau, vị ấy đã âm thầm rời chùa ra đi. 


Ngay buổi sáng hôm đó, với Phật trí của mình, Đức Thế Tôn đã biết hết 
mọi chuyện. Ngài bảo vị tỳ kheo thiếu trí nhớ đó hãy quay lại rồi trao cho vị này 
một chiếc khăn tay màu trắng và dặn cứ tự nhiên sử dụng nó, đồng thời Ngài 
dặn hãy nhớ kiểm tra lại chiếc khăn tay vào mỗi buỗi sáng. Chỉ vài hôm sau thôi 
chiếc khăn tay kia dần dần bị đổi màu và vấy bẩn. Túc duyên giải thoát từ tiền 
kiếp chợt sống dậy trong lòng vị tỳ kheo khi vị này nhìn thấy tình trạng đổi thay 
trên chiếc khăn tay đó và thế rồi trong một thoáng tỉnh tâm, vị Tỳ kheo đã chứng 
đạt tứ quả. Câu chuyện còn kể thêm rằng từ sau giây phút đắc thành La Hán, vị 
này đã thành tựu toàn bộ tất cả khả năng thiền định và trở thành một trong 


những bậc cao đồ tiêu biểu nhất của Đức Phật. 


Về tiền thân của vị Tỳ kheo trên đây, Đức Phật dạy rằng trong những kiếp 
tu tạo Ba La Mật, vị này đã có lần sanh là một nhà vua nhiều quyền uy và trong 
một lần du ngoạn dưới trời cơn nắng đổ lửa, chiếc long bào sang trọng đính đầy 
những châu báu và chiếc vương miện đắt giá mà vua đang đội trên đầu đã làm 
ông cảm thấy khó chịu: Chúng chẳng đem lại bao nhiêu niềm vui vẻ cho ông mà 
ngược lại chỉ gây phiền hà thêm thôi. Thế rồi trong những trang phục đó ông 
cảm thấy tấm thân mình như nặng nề và đau khổ hơn. Những giọt mồ hôi luôn 


giọt trên người ông càng khiến ông thấm thía cái bất toại vô lý của tấm hình hài. 


Ông đã hồi cung trong một tâm trạng chán đời như vậy và chính sự ý thức này 


đã thành ra một chủng tử giác ngộ cho ông ngày sau. Đức Phật đã đánh thức 
được ở tâm hồn mù mịt của vị tỳ kheo kia một tiềm năng giác ngộ là chính nhờ 


Ngài đã thấu suốt được tiền căn của đương sự. 


Một lần khác, có một người thiếu phụ con nhà quyền quý sinh được đứa 
con trai mà theo bà thì nó là tất cả cuộc đời của mình. Bà cưng chiều và chăm 
nom nó vô cùng kỹ lưỡng mà lý do cũng thật dễ hiểu: Thứ nhất là tình mẫu tử 
và bên cạnh đó, kể từ lúc đứa bé chào đời, gia đình bên chồng nàng gần như đổi 
hẳn thái độ cư xử với nàng, xưa đã xem thường thì bây giờ kính trọng, còn nếu 
đã có chút tình thương thì bây giờ tình thương đó càng được củng cố. Nhưng 
bất hạnh thay cho nàng thiếu phụ, đứa bé đã đột ngột chết đi khi chưa biết nói. 


Quá đau khổ nên nàng gần như điên dại. Ôm cái xác cứng lạnh của con 


trên tay mà nàng vẫn một mực tin rằng nó hãy còn sống. Nàng thiếu phụ đáng 
thương đó đã bồng xác con mình đi gõ cửa nhà tất cả các thầy thuốc trong kinh 
thành với hy vọng là sẽ tìm được ai đó cứu sống được con mình. Nhưng dĩ nhiên 
nàng đã hoài công. Thế rồi do một cơ duyên tình cờ, có người khuyên nàng nên 
tìm Đức Phật. Trước cơn đau khổ cùng cực của người thiếu phụ, Đức Phật đã 
nhận lời cứu con nàng nhưng với một điều kiện là chính nàng phải đi tìm ở đâu 
đó cho Ngài một ít hạt cải mà điều quan trọng là trong dòng họ của người đã cho 


nàng số hạt cải đó chưa từng có một người chết. 


Như tìm một chiếc phao giữa biển, nang thiếu phụ mừng lắm, và lần này 
lại tiếp tục ôm xác con ra đi lần nữa bằng tất cả niềm vui, niềm vui mù quáng 
của một người mất trí. Nhưng rồi nàng thiếu phụ bất hạnh đó lại tiếp tục những 
dòng nước mắt tuyệt vọng khi cứ nghe hoài một câu nói của những người cho 
nàng cả thúng hạt cải để cứu con: Hạt cải thì chúng tôi có nhưng từ bao đời nay 
dòng họ nào chẳng từng có người chết. Trong nỗi đau đớn tuyệt cùng của mình, 
tự đáy lòng người thiếu phụ bất chợt lóe lên một thấm thía: "Thì ra đâu phải chỉ 
có riêng con mình bị chết, mà tất cả mọi người cũng đều đã, đang và sẽ chết!" 
Sau dòng suy nghĩ đó nàng lập tức hiểu ngay thâm ý của Đức Phật và lau khô đi 
những giọt lệ trên khuôn mặt mình, nàng bình thản mang xác con đem bỏ vào 
nghĩa địa rồi quay lại xin được xuất gia với Đức Phật để rồi chẳng bao lâu sau, 
nàng đã trở thành một vị nữ Thánh Tăng cao đồ của Ngài. 

Đối tượng độ sinh của Đức Phật có thể nói là vô số và gồm đủ mọi tâng 
lớp trong xã hội: Từ kẻ hành khất, kỷ nữ, thương nhân, cho đến các bậc vương 
hầu, khanh tướng. Mỗi người đến với Ngài bằng một niềm tin, kiến thức và trình 
độ trí tuệ khác nhau nhưng tất cả đều được Ngài tiếp độ và đối xử bình đẳng. 

Tinh thần căn bản trong giáo lý của Đức Phật chính là sự tự chứng, thể 
nghiệm ngay từ bản thân. Đức Phật luôn kêu gọi ở tất cả mọi người cái khả năng 
tự biết khám phá ngay đối với cả những giáo lý được chính Ngài thuyết giảng. 


Xưa nay, từ các Phật Giáo đồ cho đến những nhà học giả nghiêm túc thường 


133 


không mấy ai không biết tới bài kinh Kàlàma-sutta mà nội dung đặc biệt nhấn 


mạnh đến tỉnh thần tự chứng, thể nghiệm đó. 


Theo kinh điển ghi lại, trong một lần du hóa tại xứ Kàlàma, khi được dân 
chúng địa phương tỏ bày niềm băn khoăn, nan giải khi phải tiếp xúc và lắng 
nghe giáo lý với quá nhiều vị giáo chủ mà ai cũng cho rằng chủ thuyết của mình 
là chân lý tối thượng, khiến họ không biết phải hiểu sao nữa, Đức Phật đã trả lời 


cho những người này bằng một lời khuyên hết sức ngắn gọn nhưng vô cùng 


thâm thúy. Ở đây ta không thể nhắc lại nguyên văn lời Ngài mà chỉ có thể thu 


ngắn đại ý của lời khuyên đó: 

"Đừng bao giờ vội vã tin tưởng vào bất cứ một điều gì trước khi tự mình 
kiểm tra, thẩm nghiệm một cách cẩn thận rằng những điều đó có thật sự chuyển 
tải được những giá trị chánh pháp hay không. Mà tiêu chuẩn và nét đặc trưng 
của chánh pháp luôn là trí tuệ, lòng hào sảng, sự phơi mở tâm hồn cùng những 
giá trị khác tương ứng, có liên quan đến con đường giải thoát. Hãy luôn cẩn 
trọng khi lắng nghe và học hỏi những gì vẫn được xem là truyền thống lâu đời, 
là di ngôn của một bậc tiền nhân khả kính nào đó hoặc chúng là những điều vẫn 


được xem là kinh như thánh điển,..." 


Đại khái Đức Phật khuyên mọi người nên có được những trí tuệ, can đảm 
và bình tĩnh trước khi muốn chấp nhận hay bác bỏ một điều gì. Là một bậc Đạo 
sư vĩ đại có vô số đồ chúng ở khắp mọi đất trời, nhưng Đức Phật không hề sống 
và hoạt động bằng một lý tưởng nào ngoài ra tỉnh thần trách nhiệm của một bậc 
đại giác mà trí tuệ và từ bi luôn là nền tảng thường trực. 

Vào một ngày ở cuối tám mươi, tự biết mình đã quá già yếu và sắp sửa 
viên tịch, Đức Phật đã tìm đến nằm dưới hai tàng cây trong một khu ngự uyển 
của một tiểu quốc hẻo lánh để chọn làm nơi bỏ mình. Trong kinh kể lại rằng hai 
cội cây chỗ Đức Phật đang nằm đột nhiên trổ hoa sái mùa như để cúng dường 
Ngài lần chót. Mãi cho đến lúc đó, Ngài vẫn không ngừng thuyết pháp cho các đệ 
tử và lại còn tế độ cho một du sĩ ngoại giáo vào xuất gia trong giáo hội của Ngài. 


Câu nói sau cùng của Đức Phật cho các Tỳ kheo đệ tử trước khi Ngài thật sự 


134 


nhắm mắt - và cũng cho tất cả chúng ta hôm nay nữa - là: "Vạn hữu luôn vô 
thường, các ngươi ở lại phải luôn chuyên cần, chớ có dễ duôi”. Sau đó Đức Phật 
lần lượt xuất nhập các tầng thiền định rồi viên tịch. 

Càng gia công thấu suốt bản chất của thân tâm mình một cách trọn vẹn 
thì chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội thương kính Đức Phật một cách trọn vẹn 
hơn, cho dầu trong ta, Ngài có là một nhân vật lịch sử hay một biểu tượng cho 
tỉnh thần đạo hạnh. Bởi hình ảnh nào về Ngài cũng cần thiết cho chúng ta cả. Có 
suy niệm tỉnh tường về từng chặng đời của Đức Phật, chúng ta mới có được 
những hành trang cần thiết để dấn bước trên con đường mà chính Ngài đã đi 
qua, một con đường của ánh sáng và chân lý. Lời cuối cùng của bài viết này là 
chúng ta hãy bằng khả năng tỉnh thức và trí tuệ nội quán nhìn thấy Đức Phật 


ngay trong chính tâm hồn mình. 
}.Œ. 
Hướng dẫn thực tập 
Pháp môn Niệm Phật 


Phương thức này nếu được hiểu và được thực hiện đúng đắn thì vẫn là 
một nguồn tác động để khai sinh và trưởng dưỡng niềm tin cùng thiền dịnh. Sự 
suy tưởng về các pháp Ba La Mật và nhưng động lực giúp Bồ Tát làm tròn tất cả 
các đạo hạnh đó chắc chắn sẽ đem lại cho cuộc tu của chúng ta một niềm khích 
lệ. Và để thực hiện điều này, chúng ta nên dành ít thời gian để học về cuộc đời 
Đức Phật, về những câu chuyện tiền thân của Ngài và đặc biệt là những bài 
thuyết giảng giáo lý của Đức Phật mà qua đó, chúng ta sẽ nhìn thấy được tất cả 


những gì cần được nhìn thấy ở Ngài. Thái độ quan trọng của chúng ta khi nhớ 


về Đức Phật phải là nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn đời sống của Ngài với cuộc 


tu của chính mình. 


Một phương thức niệm Phật khác nữa là chúng ta hãy tự cố gắng xem như 


Ngài luôn hiện diện thật sự ngay trước mặt mình. Nếu chúng ta thực hiện được 


điều đó thì có lẽ chúng ta cũng thừa hiểu mình sẽ thu hoạch được thành quả gì 


trong cuộc tu, ít nhất cũng là về mặt tâm lý tu hành. 


Chương 8 


Tự Do Trong Tự Chế 


Hiểu được nội tâm của chính mình là con đường tối ưu để thấu suốt đời 
sống. Con người và mọi vận động tồn tại của chúng ta luôn phát hiện từ ý thức. 
Tại sao mỗi người chúng ta đều có riêng một nếp sống, một thái độ tình cảm, 
một kiểu đối giao nhất định nào đó đối với thế giới quanh mình? Tất cả đều đi 
ra từ mỗi một thế giới nội tâm, tên gọi chung cho những tư duy, nhãn quan và 
cảm tính của mỗi người. Nói khác đi, chúng ta chỉ là một phóng ảnh của ý thức. 
Để thấy rõ đều đó, thật đơn giản, ta chỉ việc bỏ ra ít thời giờ tĩnh lặng rồi nhìn 
ngắm, lắng nghe nội tâm mình sinh diễn, hoạt động. 

Thực hiện được công phu đó, chúng ta sẽ lập tức nhận thấy rằng nội tâm 
mình chỉ là một chuỗi dài vận động liên tục, thường trực: lúc này nó bình hòa, 
yên lắng để rồi giây phút khác lại bốc cháy với những tham sân. Cứ thế! Bản chất 
của nội tâm chúng ta mãi hoài là những biến động, sự tồn tại của nó được tái 
hiện qua đủ thứ hình thức kinh nghiệm. Nó được hình thành qua từng thời khắc 
đối xúc trần cảnh, qua từng thái độ cảm thức và phản ứng của chúng ta, những 
ảo tượng của chúng ta về thế giới ngoại tại. Có nghiêm cẩn quan sát nội tâm cùng 
các động lực cấu thiết nó, chúng ta sẽ đọc được qua đó lắm điều, chẳng hạn cái 
gì đã khiến ta ưu phiền cực lòng, cái gì giới hạn tâm hồn chúng ta cho chật hẹp 
tù đày cũng như những động cơ nào chắp cánh cho tâm hồn ta vươn tới khả 
năng bao dung lồng lộng để từ đó chúng ta được tự do và dễ dàng yêu thương 


trần gian với tất cả sinh linh khổ lụy của nó. 


Nhưng để có được cái nhìn thấu suốt đó, điều tiên quyết là ta phải tự trang 
bị một sức mạnh tâm linh nhất định nào đó: vững chải và kiên định và cho đến 
khi nào chúng ta vẫn còn bị ngăn trở bởi những thành kiến, những xung động 
tình cảm đối đãi thì cứ xem như chúng ta vẫn còn bị cuốn hút trong cơn lốc xoáy 


của những sinh hoạt phù phiếm cùng các phản ứng nội tâm xuẩn động, mà điều 


137 


đó lại là một chướng ngại nghiêm trọng cho khả năng phản tỉnh cùng trí tuệ giải 
thoát. Vậy vấn đề tối hậu ở đây là để bắt đầu một trí tuệ cần thiết cho đường tu, 


ta phải biết ổn định mọi sự bằng cách giàn xếp cho một nội tâm bất nhị. 


Tông chỉ của Thiền định là quân bình hoá nội tâm. Chúng ta điều chế nội 
tâm mình vào sự tỉnh thức và chuyên nhất, đồng thời làm trung hòa sự tác niệm 
sao cho đúng mức: không lơi lỏng hoặc quá phấn khích. Từ cơ sở tĩnh lặng này, 
chúng ta mới có thể nhìn thấy xuyên suốt và sâu sắc tất cả kinh nghiệm nội tại. 
Chúng ta sẽ nhờ vậy mà kịp thời ý thức được tất cả những gì vừa xẩy đến cho 
mình và cả thái độ tiếp nhận của bản thân đối với chúng. Chúng ta tự mổ xẻ 
chính mình ngay trong chính cái thực tại hiện hữu và thậm chí buông bỏ toàn 
triệt tất cả những ảo tưởng, quan niệm lý tính. Trình độ tỉnh thức tỉnh xác này 
sẽ mang lại một khả năng tâm linh sâu thẳm vì tính chặt chẻ của nó: Không một 


thực tại lớn nhỏ nào không được chăm chú. 


Trong từng phút, nội tâm hành giả luôn được giữ thăng bằng vì chúng ta 
đã biết phơi mở từng loạt kinh nghiệm một cách vô cảm, khách quan. Chúng ta 
nhìn ngắm tường tận mọi sự đang xảy ra trong từng chớp mắt, phân biệt rạch 
ròi từng cấu tố của danh sắc, cũng như nắm bắt được các quy luật vận động thật 
ra quá rõ ràng của chúng. Từ ngữ "Dhamma" trong tiếng Pàli (Dharma trong 
Sanskrit) còn có nghĩa là "quy luật", cho nên ở đây ta có thể hiểu rằng tất cả 
pháp môn tu hành đều có chung một lý tưởng là nhìn ngắm vào các quy luật, mà 


ở đây là các quy luật về sự hiện hữu của chúng ta. 


Một trong những quy luật cơ bản nhất mà chúng ta cần ý thức trước tiên 
chính là quy luật Nghiệp Báo. Một cách nôm na, đó là quy luật xác định rằng mọi 
hành sự lớn nhỏ của chúng ta trong mỗi phút giây của đời sống thường nhật 
đều luôn để lại một hậu quả nhất định nào đó, không một hoạt động nào là vô 
nghiệp, đồng thời quy luật này còn dạy ta hiểu rằng không một cái gì trên đời 


do ngẫu nhiên mà hiện hữu cả. Có chiêm ngắm bản chất các kinh nghiệm bản 


thân, ta mới bắt đầu có dịp thấy rõ tác động của nghiệp báo đối với đời sống 


chính mình ra sao. Ñghiệp lý trong lòng hành giả lúc này đã là môt quy luật sinh 


138 


động, chứ không chỉ đơn giản là một tín điều trừu tượng hay một học thuyết để 
tiêu sầu nữa. Với chừng đó bản lĩnh ta sẽ ý thức đúng đắn giá trị của mỗi mỗi tư 
tưởng bằng tất cả tỉnh thần trách nhiệm. 

Hãy nhớ rằng kinh nghiệm nội tâm của chúng ta luôn sẵn sàng bị chi phối 
bởi một cảm giác nhất thời nào đó. Tất cả chuyện đời buồn vui cùng những kích 
xúc tốt xấu của tâm lý đều do chính chúng ta đánh giá và tự quy định. Cùng đứng 
trước một sự cố, một sự cố bất trắc nào đó chẳng hạn, hai thái độ nội tâm khác 
nhau sẽ có lối xử lý không giống nhau: Một nụ cười bình thản bao dung hay một 
chút nhíu mày chua chát. Đó chính là ý nghĩa quan trọng của các cấu tố tâm lý 
đối với kinh nghiệm nội tâm của chúng ta vậy. Ta có thể gọi đó là sự tôn tại hay 
sự can dự của nghiệp lý, vì rõ ràng là tác động và hậu quả phản ứng trong chính 


thế giới nội tâm chúng ta đã thường trực hiện hữu từng thoáng chốc. 


Ở đây chúng ta còn có một con đường khác để kinh nghiệm về quy luật 


nghiệp lý. Trong từng phút giây sống thiền định, nghiệp tính luôn hiển hiện qua 
những ấn tượng tâm lý tôn đọng của chúng ta về những sở hành quá khứ. Rồi 
chỉ bằng một ít tĩnh tâm của chúng ta, tất cả những ám ảnh đó sẽ tự khắc lộ diện, 
thậm chí bùng dậy một cách mãnh liệt để chúng ta có thể trực diện nhìn ngắm 
chúng như đang soi mình trước một tấm gương, mà phản ảnh của tấm gương 


nội tại này chính là chúng ta. 


Những hồi ức quá khứ có ra sao đi nữa, khiến ta buồn hay làm ta vui, ta 
cũng phải đối mặt với chúng bằng tất cả ý thức bình đạm, sáng suốt nhất. Với 
tâm thái tế nhị và an nhiên này, cảm thức kinh nghiệm của chúng ta về nghiệp 
lý (mà ở đây là các tiền nghệp cùng hậu quả của chúng) có thể chính chắn hơn 
nhiều. 

Chúng ta kinh nghiệm được nghiệp tính ngay trong chính những cấu tố 
tâm lý làm nên kinh nghiệm thực tại của mình xuyên qua những tư phong ý thức 
cùng các kích xúc cảm tính bản thân. Chúng ta có thể nhìn thấy vận động của 
nghiệp lý khi biết khách quan và tỉnh táo nhìn lại toàn bộ quá khứ của mình. Bất 


cứ khi nào ta cũng có thể thực hiện việc đó: Trong giờ thiền định chính thức hay 


139 


một phút giây yên tĩnh, thoải mái nào đó của tâm hồn. Chúng ta có thể định 
nghĩa Nghiệp lý là một quy trình vận động và phát triển của những tập quán với 
những quy mô, giới hạn lớn nhỏ nào đó bất luận. Và từng nghiệp nhân luôn tạo 
ra một nghiệp quả đối xứng. Nói cách khác, hệ quả phản ứng ở đây luôn phản 
ảnh chính xác sức mạnh của lực tác động. Tới đây thì chúng ta còn có một cách 
hiểu nữa về vấn đề nghiệp báo như một định nghĩa chung nhất rằng, bất cứ một 
hoạt động tâm vật lý nào của con người cũng đều di hậu một hệ quả tương ứng 


như quan hệ liên lũy giữa một hạt giống với các hoa trái sau đó của nó. 


Một khi thấu suốt được quy luật nhân quả, chúng ta mới có thể điều động, 
thu xếp đường hướng sinh phong của mình một cách thích đáng và hiệu quả 
hơn. Để rồi từ đó, một trí tuệ được kết tựu cho chúng ta cái bản lãnh và khả năng 
định hướng lý tưởng hoạt động và xác định được chốn đi về của mình. Tuy nhiên, 
ta cũng đừng ngộ nhận rằng chỉ với chút ít ý thức về nghiệp lý cùng một hướng 
đời giản đơn là người hành giả đã hoàn tất cuộc tu. Cái chúng ta cần phải vươn 
lên thêm nữa chính là một sức mạnh tâm linh có hiệu quả thực dụng, tức khả dĩ 
rút ngắn khoảng cách giữa trí tuệ lý tính với công phu thực nghiệm. Nói khác đi 
là hành giả biết đem trí tuệ nhìn ngắm và đối diện với thực tại chung quanh. Mà 
ở đây ta có thể nói rằng một trong những sức mạnh nội tâm hùng hậu và hữu 
hiệu nhất mà chúng ta có thể vận dụng để nhắm tới đích điểm này chính là sự 


tự chế. 


Hiểu được ý nghĩa của hai tiếng "tự chế” là cả một vấn đề quan trọng. Bởi 
vì nó chiếm một vị trí ngay trong chính tâm điểm của cuộc tu chúng ta. Chúng 
ta phải hết sức thận trọng để khu biệt sự tự chế với thái độ khắc kỷ cực đoan, 


mù quáng. Tự chế ở đây hoàn toàn không có nghĩa là một kiểu gò ép tư tưởng 


mình một cách khiêm cưỡng để rồi nhắm mắt xoay lưng chối bỏ thực tại, giá trị 


thực hữu của nó. Tự chế ở đây cũng không là một thái độ áp đặt cái nhìn cảm 
xúc nào đó cho kinh nghiệm bản thân. Bởi nếu thế, chính cái lãng quên thực tại 
sẽ đày đọa chúng ta thêm thôi. Bao nhiêu nước mắt của trần gian đều chảy ra từ 


đó. Vô minh về thực tại là một tuyến lệ bất tận. 


Với khả năng tự chế, chúng ta có thể trải rộng tầm mắt nhìn khắp mọi sự 
với một trí tuệ biện biệt thấu suốt, trọn vẹn. Từ trình độ trí tuệ và tỉnh thức đó, 
chúng ta còn phát hiện được con đường nào dẫn tới an lành cùng sự hiểu biết, 
phát hiện luôn nguồn cội nào đưa đến những khổ đau và xung đột. Tự chế chính 
là điều kiện năng lực cho hướng sống gạn đục khơi trong, giúp ta những chọn 
lựa sinh tồn, đồng thời đó cũng là một sức mạnh nội tại hướng thượng đưa ta 
về với cảnh giới cao nhân. 

Một hiệu lực khác của tự chế còn là sự đối trừ các khuynh hướng thị dục 
tập quán của chúng ta. Trong kinh điển có kể lại câu chuyện về một con khỉ dại 
đột. Trong một lần tìm xuống đồng bằng để rong chơi, để tìm cái ăn, nó đã đưa 
bàn tay vào một chiếc bẫy trét đầy những nhựa cây thật dẽo. Biết tay mình đã 
bị dính chặt trong đó, nó lần lượt dùng bàn tay còn lại rồi cả hai chân sau để 
thoát hiểm. Cuối cùng rồi, cả người nào đều bị dính chặt vào bẫy. 

Đối với những phiền não tập quán của mình, chúng ta đâu khác gì con khỉ 
rừng đó. Chúng ta có thói quen ôm giữ cái gì mình thích, bị mất mát thì ta tìm 


kiếm hoặc lập tức tìm cái thay thế. Chúng ta tiếp tục bươn chải cho những ước 


muốn khoái lạc. Cứ thế mỗi người, từng ngày, tự trói mình bằng xiềng xích của 


lòng chấp thủ tù đày. Chúng ta bị giam hãm nghiêm trọng trong chính những 
ham muốn của mình và không chỉ mê lụy trong những điều kiện cụ thể cho một 
thỏa mãn thị dục, chúng ta còn bị trầm nịch trong cái tập tính đầu tư những ham 
muốn. Bởi có lẽ ai cũng hiểu rằng chẳng riêng gì châu báu mà đến cả ý hướng 
phiêu lưu để tìm kiếm chúng cũng đều luôn hấp dẫn. 

Tuy nhiên, có một điều có thể xem là quan trọng khi sự ham muốn được 
điều động sang một giá trị mới để trở thành cái gọi là ước vọng, một hình thái ý 
thức tích cực khả dĩ giúp ta tự do, vượt thoát mọi ngục tù của lòng ham muốn 
thay vì ngược lại. Thậm chí tâm thái đó lúc này còn có thể là một trợ lực hữu 
hiệu cho công phu tự chế nữa. Một hành giả ưu tú, bản lãnh có thể tự tại đón 


nhận nó như đối với một người khách vô hại. 


Ngoài những điều kiện mang tính lý tưởng, sự tự chế còn có thể được tựu 
thành từ khả năng dung hợp, hài hòa hợp lý. Với những ức chế và lo âu của mình, 
những tình huống tâm lý luôn có trăm ngàn con đường xảy đến, có thể tự nơi 
chúng ta hoặc từ các tác động ngoại lai. Sự tự chế ở đây không hề là một thái độ 
sống tù túng và khép kín, mà lại trở thành động cơ giúp ta phơi mở, vươn trải 
thái độ sống, đồng tự biết chọn lấy cho mình những trách nhiệm mang ý nghĩa 


sứ mệnh tích cực nhất. 


Môt nội tâm thiếu tự chế cũng giống như một đứa bé hư hõng thiếu giáo 
dưỡng: Luôn bốc đồng, nông nổi và bất thường. Để uốn nắn một đứa bé, chúng 
ta phải biết đôi lúc phải nghiêm khắc trước những vòi vĩnh không chính đáng 
của nó. Các bậc cha mẹ biết khéo dạy con sẽ không bao giờ chìu chuộng hay 
đồng tình những thói xấu của chúng. Đối với nội tâm của chúng ta cũng thế, 
chúng ta tuyệt nhiên không thể dễ dãi dung dưỡng và đáp ứng thõa mãn những 
ham muốn của mình. Chúng ta có thể học cách tự giác từ chối cái thị dục bằng 


những tâm thái cao khiết, hồn nhiên, kể cả một nụ cười trẻ con. 


Sự tự chế thực sự hoàn toàn không phải được trau luyện từ những động 
lực tiêu cực như sự chán ghét hay đè nén. Nó đến từ một cái nhìn đơn sơ, hài 
hòa để từ đó thái độ sống của chúng ta trở thành một chuỗi dài vận động nhất 
quán, tương ứng với tri kiến như thật của mình: Một nội tâm trung thực như 
nhiên trong một nếp sống thật thà với tất cả định nghĩa sâu rộng nhất. Có sống 
chết với tỉnh thần tự chế đó, ta mới thấy nó quả nhiên là một nguồn sinh lực bất 
tận, mênh mang... 

Ngoài giá trị hàm dưỡng nội tâm, sự tự chế còn có ý nghĩa giữ lại cái sức 
mạnh vốn có (Năng lực bản hữu) của tâm linh. Điển hình chính là cái gì đã can 
thiệp hữu hiệu đối với những vận động tâm sinh lý của chúng ta trong giờ thiền 


định như là một sức mạnh nội tại. Sự can dự đó đôi lúc chính chúng ta cũng khó 


mà cảm nhận được. Nó vô hình nhưng hữu hiệu như phần không khí nằm trong 


một khí cầu. Những khi cảm thấy cuộc tu của mình có vẻ căng thẳng bất ổn, 


chúng ta thường có khuynh hướng đi tìm một lối thoát nào đó để tự giải tỏa, 


142 


thay vì trực diện hóa giải và tự đồng hóa cái ma chướng đó bằng những giá trị 


thiện tâm tương ứng. Ở những khóa thiền, điều đó càng rõ ràng hơn. Các hành 


giả thường tự tìm lấy những giây phút thư giãn mà thực ra là họ đã làm thất 
thoát ít nhiều năng lực thiền định với những tiêu khiển phù phiếm: Uống trà, 
đọc tiểu thuyết, viết hồi ký lãng mạn, vớ vẫn, thơ mộng... mà không hề biết rằng 
mình đang vô tình tự tạo những chướng ngại nghiêm trọng cho công phu thiền 
định. 


Bằng vào sức mạnh của sự tự chế, chúng ta có thể có được một bài học 
rằng: Thay vì phải tiêu hao biết bao là năng lực tâm sinh lý có phương hại làm 
thất thoát năng lực thiền định của chính mình, thì những chướng ngại tỉnh thần 
đó lại có thể là những động cơ hữu hiệu để chúng ta tri nhận về thực tại và khả 
năng trí tuệ ý thức kịp thời mọi sự cũng như là sự tự chế nội tâm, cùng công phu 
bảo trì sức mạnh nội tại trong từng giây phút. Mà với chừng đó bản lãnh cũng 
đã quá đủ cho chúng ta một sức mạnh tâm linh để thấu suốt và khai mở những 
cảnh giới nội tâm sâu sắc nhất. 

Một giá trị khác của sự tự chế là giúp ta một khả năng hoán chuyển sâu 
sắc sức tri nhận của mình về thực tại. Sự tự chế không chỉ có hiệu quả đối với 
mỗi sinh hoạt lơn nhỏ trong đời sống thường nhật cũng như giá trị bảo trì và 
xây dựng nội lực tâm linh trong từng giây khắc mà đồng thời nó có thể giúp 
chúng ta một cái nhìn rạch ròi về định lý vô thường, rỗng tuếch của vạn pháp. 
Bởi vì khi nào chúng ta còn tiếp tục đi tìm những ảo tượng trong cảm giác, còn 
phô trương một cách lố bịch cái khả năng của bản thân, những mê lụy trong thế 
giới của thành kiến và cảm xúc thì chúng ta vẫn mãi hoài chết đắm trong những 


thành kiến đối đãi và bị trói chặt trong ngục tù ngã chấp. 


Thiếu thốn khả năng đào dưỡng nội tâm, chúng ta sẽ thấy rằng trong từng 
phút mình bị mất mát và lầm lạc, ngộ nhận. Vậy thì chúng ta phải làm sao đối 
với nội tâm của chính mình khi nó vẫn thường trực tồn tại? Vấn đề rất đơn giản, 
hãy xem nó là nó và đừng gắn liền nó với một ý niệm sở hữu nào cả. Chúng ta 


đã trót tạo dựng biết bao nhiêu là ảo ảnh về đời sống chính mình và gán ghép 


143 


cho nó những ảo tượng, ảo giác một cách nguy hiểm và bây giờ, là một hành giả, 
ta chỉ việc thả trôi chúng bằng chính cái thực tại của mình, cho chúng bay đi 
trong cơn vô thường, ác nghiệt của thâm tâm. Người hành giả chối bỏ những 
xúc cảm ảo giác nhưng diều đó không có nghĩa là thiếu cảnh giác đối với chúng. 
Bởi chúng ta cần phải hiểu rằng ấn tượng về chúng càng mãnh liệt bao nhiêu thì 


chúng ta càng mất nhiều cơ hội thẩm thấu thực tại. 


Bằng vào sức mạnh của sự tự chế, chúng ta có thể bắt đầu cuộc giải trừ 
các thành kiến và những ảo vọng về thực tại. Pháp môn thiền quán chỉ đơn giản 
là cách nhìn ngắm vạn sự theo đúng bản chất của chúng. Hoặc nói theo lời một 
thiền sư người Thái thì pháp môn thiền quán dạy ta thấy cái gì ra cái nấy. Chính 
tuệ quán này đem lại đem lại cho ta khả năng tự kháng trước mọi ham muốn 
cũng như những ảo tượng về một cái Tôi. Sự tự chế mở ra cho chúng ta một thái 
độ tâm linh tự do cần thiết cho sự thấu suốt về bản chất rỗng không và vô 
thường của thế giới hiện tượng. Như chính Đức Phật cũng thường dạy chúng ta 
hãy nhìn ngắm thế giới này như một bọt nước, một ánh sao băng, một làn chớp, 


một ảo ảnh, một giấc mơ... 


Một trí tuệ thấu suốt như vậy sẽ cho ta một nếp sống vô trước, một thái 
độ sanh tử mà Đức Phật vẫn gọi là thành quả tối hậu của cuộc tu hành. Trong 
khi đó, chúng ta vẫn từng ngày bị tác động bởi quá nhiều ước muốn. Chúng ta 
luôn hy vọng rằng mình sẽ hạnh phúc hơn nếu tích lũy được càng nhiều những 
sở hữu về tài sản, danh vọng kể cả hạnh phúc sinh lý.. Như vậy chúng ta cứ 
thường trực tự vây hãm mình bằng tất cả những lao tù tâm-vật lý. Mà căn cội 
của tất cả ước muốn đó thực ra chỉ nhằm vào mục đích tìm thấy một hạnh phúc 
cho bản thân. Nếu một phút giây nào đó chúng ta tạm thời để sang một bên cách 
nghĩ chủ quan xuẩn động của mình thì có lẽ ai cũng sẽ tự khắc thấy ngay rằng 


lối sống bôn ba bươn chải theo thị dục của mình thực ra chỉ là những ham muốn 


thấp kém mà hệ quả tất nhiên của nó vẫn thường xuyên là những thất vọng. 


Một vấn đề cần được nói thêm ở đây là chúng ta không chỉ thơ ngây nắm 


bắt lý tưởng này rồi sống không lý tưởng. Điều ở đây muốn nhắn gửi cho chúng 


144 


ta là ai cũng phải có một ước vọng sống, một hướng hoạt động nhưng với một 
tỉnh thần tự do thật sự. Trong cả cuộc đời mình, chúng ta đã ít nhiều cơ hội 
thưởng thức và hưởng thụ biết bao thứ ngọt ngào, từ những điều kiện khoái lạc 
vật chất cụ thể như năm món trần cảnh cho đến những khoái lạc tế nhị thuộc về 
tỉnh thần... nhiều và nhiều lắm nhưng có thể nói rằng chúng ta chưa bao giờ thoả 
mãn trọn vẹn tất cả những gì mình ham muốn. Bản chất của đời sống chúng ta 
thực ra chỉ là một chuỗi dài của những biến động lớn nhỏ: Chúng ta ước ao, được 
đáp ứng, nếm trải được một ít hạnh phúc để rồi khi mọi thứ đã tàn cuộc, tất cả 
niềm vui lại qua đi, chúng ta tiếp tục quay về với những tầm cầu triền miên, rồi 
cuối cùng lại một mình đối diện với tất cả đổ nát hoang tàn. Chúng ta mãi mãi đi 
tìm một cái gì hoàn thiện bất hoại nhưng tiếc rằng đó là điều bất khả, để rồi qua 


bao đoạn đời chúng ta vẫn chưa thật sự làm được một điều gì đó cho mình. 


Nhưng lòng ham muốn của chúng ta là gì mới được chứ? Đó là sự khao 
khát những cảm giác khoái lạc. Có được chúng, ở đây là lục trần khả ái, chúng ta 
dĩ nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chỉ hiềm một nỗi là mọi niềm vui luôn ngắn 
hạn, phù du. Trong khi đó chúng ta lại cứ mãi quẩn quanh đi tìm cái gì hằng cửu 


trong thế giới hiện tượng khói sương mà bản chất của nó vẫn luôn là sương khói. 


Ở đây chúng ta có một giai thoại nhỏ về nhân vật Mullah Nasruddin của 


văn học Hồi giáo có thể tạm thời minh họa cho vấn đề này: Một đêm kia, mấy 
người bạn của Nasruddin đến thăm ông ta và trông thấy ông ta đang loay quay 
mò mẫm như để tìm kiếm một thứ gì đó dưới cột đèn đường. Họ hỏi ông muốn 
tìm cái gì, ông nói đã đánh mất chìa khóa cửa nhà. Cả đám bạn cùng ngồi xuống 
lề đường để tìm giúp ông nhưng họ chẳng thấy chiếc chìa khóa đâu cả. Sau cùng 
một người trong nhóm đã hỏi Nasruddin xem ông có thể nhớ đại khái là đã đánh 
mất nó ở đâu. Ông ta điềm nhiên trả lời rằng: "Mình đã bỏ quên chìa khóa trong 
nhà". Đám bạn bè ngạc nhiên hỏi ông biết vậy sao đi tìm ở một chỗ vớ vẫn như 


vậy, Nasruddin mĩm cười như không: "- Bởi vì ở đây có đèn sáng." 


Chúng ta cũng có thái độ tâm cầu hạnh phúc gần giống như vậy, là luôn có 


khuynh hướng đi tìm hạnh phúc trong những điều kiện mà mình có đặt hy vọng. 


145 


Điều kiện càng có vẻ hứa hẹn thì càng lôi cuốn chúng ta. Mà một nguồn hạnh 
phúc và an bình thật sự thì chỉ có được từ một sự tri túc, dung dị. Vì thực ra cái 
hạnh phúc thật sự cần thiết cho chúng ta đâu có chỉ là nhiều. Một sinh phong 
giản dị với một tâm thái hồn nhiên là đã đủ mang lại ánh sáng và cảnh giới cao 
rộng cho đời sống của chúng ta rồi. Một khi những xung động tham dục đã được 
lắng xuống, nội tâm không còn bị điều hành bởi các ham muốn phù phiếm, thì 


chúng ta sẽ cảm nghiệm được một sự an bình tuyệt vời. 


Chúng ta đừng bao giờ hiểu lầm rằng thái độ sống như trên là sự lãnh đạm 
xoay lưng với thế giới quanh mình (bởi thường thì đã có không ít những cá nhân 
hiểu và sống như vậy), mà ngược lại ta cần thấy rằng thái độ nội tâm đó, nếu 
được khéo vận dụng, sẽ làm hoán chuyển cuộc sống của chúng ta với phong cách 


hoạt động tích cực và trọn vẹn. 


Tinh thần thoát sái và bao dung đó là một biểu hiện sống động cho trình 
độ trí tuệ của mỗi người. Nó xây dựng cho chúng ta một trái tìm hào sảng và 
khoáng đạt trước mọi sự từ sinh hoạt thường nhật đến cách xử lý các tình huống, 


và cao nhất chính là một tâm hồn biết yêu thương, tha thứ. 


Bên cạnh cái giá trị cơ bản mang ý nghĩa làm nên một nhịp cầu đối giao 
với tha nhân, thì ở đây một tấm lòng luôn rộng mở còn giúp chúng ta cái nhìn 
tinh tế, thấu suốt về chiều sâu tế vi, nhỏ nhiệm của nội tâm mình cùng những 


tập tính kín khuất mà mình không mấy khi có thể nhận diện được. 


Trong những năm tháng thực tập thiền định tại Ấn Độ, tôi (tức là tác giả 


Joseph Goldstein) đã mất một thời gian dài để nghĩ hoài về hai tiếng "bố thí”, 
bởi ở những nơi mà tôi đã từng đi qua, đặc biệt ngay tại chỗ ở của tôi lúc đó, vẫn 
luôn có quá nhiều người nghèo khó đặt thẳng vấn đề yêu cầu được bố thí, nhất 
là những hành khất. Chúng ta có nghèo nàn ra sao, điều đó không quan trọng, 
vấn đề nằm ở ngay trong tâm hồn mình thôi. Lần đó sau khi mua xong mấy quả 
cam ở một quầy bán, tôi bước ra đường và gặp ngay một thằng bé ăn mày. Nó 
xin tôi, tôi đặt vào tay nó một trái cam. Rồi chẳng một lời cảm ơn hay ít nhất là 


một nụ cười, thằng bé cứ dững dưng xoay lưng đi thẳng. Tôi lúc đó dĩ nhiên cũng 


146 


có tí khó chịu nếu không muốn nói là phật lòng, nhưng rồi một bài học thú vị đã 
tự đến trong tôi. 

Thái độ của thằng bé ăn mày đã tình cờ vén ra cho tôi một góc kín của nội 
tâm, về một nhu cầu tâm lý hết sức tế nhị: Chúng ta luôn cần tới sự đáp đền, thù 
tạc cho một hy sinh lớn nhỏ nào đó của mình, kể cả những cử chỉ được thực hiện 
bằng một sự cực lòng, thậm chí bất đắc dĩ! Với một chút tư nghiệm nghiêm cẩn, 
chúng ta có thể nhận diện và loại trừ những bất toàn tâm lý đó cùng học cách 
đối trừ chúng bằng một tinh thần "Phong lai sơ trúc lưu thanh, nhạn quá hàn 


đàm vô lưu ảnh"! 


Vào những ngày cuối đời của mình, Aldous Huxley cho biết rằng ông đã 
thấu suốt được giá trị tu dưỡng tối thượng của tình thương đối với tha nhân. 
Đào luyện tinh thần vị tha chính là sự hài hòa, bao dung với tất cả mọi người 
thay vì đặt giữa đôi bên một rào cản ngăn cách và phân biệt. Tình thương lợi tha 
có thể phá vỡ tất cả giới tuyến cách ly giữa mình với người và ở một mức độ vị 
tha nhất định nào đó, chúng ta sẽ tự biết lãng quên bản ngã của mình, rồi mở 
rộng vòng tay đón chào tất cả. Chính nhờ lòng vị tha rộng lớn này, chúng ta coi 
như cũng đã tự cứu thoát mình ra khỏi ngục tù chật hẹp của mọi ngã chấp, 
những cái tôi đã giam cầm sinh phong của chúng ta từ bao năm tháng ngộ nhận. 
Và một điều hết sức quan trọng trong công phu phát triển tình thương vị tha là 


chúng ta không nên tự quy định một điều kiện, tiêu chuẩn mang tính máy móc 


và quy tắc nào cho tình thương của mình. Ta thương người ở mọi không gian, 


thời gian mà không hề chờ đợi một cơ hội tối ưu, hợp lý nào đó. Bởi chỉ cần 
chúng ta có sẵn một tấm lòng thì mọi nơi, mọi lúc luôn có đất lành cho từ tâm 


của chúng ta đậu xuống. 


Tình thương thay lòng từ bi sẽ thành ra nguồn sống mãnh liệt khi chúng 
ta cò được nếp sống hiểu biết, có ý thức trong hoạt động cùng lối hành xử đối 
giao hài hòa, vô hại với người khác. Và ta cũng có thể nói rằng năm giới cấm căn 
bản người Phật tử cũng khả dĩ mang lại một hướng sống vừa dung dị mà cũng 


hiệu quả trong tương giao, hòa đồng với người khác, đồng thời cũng là những 


147 


tác động rất tích cực đối với môi trường sống quanh mình. Ngũ giới là những 
giá trị đức hạnh cơ bản, cần thiết cho sự tự chế bởi tự chúng đã có cái chức năng 
ạn lọc rất ý nghĩa cho sự tự chế trước những hướng sống đầy âu lo và ngộ nhận, 
mê lầm. Thậm chí, chỉ với một tâm hồn giàu tình thương và vô hại của mình thì 
coi như chúng ta đã hiến tặng cho tất cả những người dối diện một món quà thật 
quý giá bởi chúng ta đã sống với một sinh phong tuyệt vời: "Chẳng khiếp sợ một 


ai và cũng chẳng làm ai khiếp sợ”. 


Tâm nghiệp từ hòa luôn tạo ra một sức mạnh nội tâm đáng kể bởi từ đó 
toàn bộ năng lực tâm hồn của chúng ta không bị giới hạn bó buộc trong những 
ý tưởng chiếm hữu, những tập tính dối trá cũng như những mặc cảm tâm lý tệ 
hại. Đồng thời, một sự chấp trì nghiêm túc các học giới cũng có thể giúp ta tự 
tránh được những lầm lỗi trong đời sống, kể cả một cắn rứt, ám ảnh nội tâm nào 
đó. Điều này được nhắc tới ở đây là chính vì một ý nghĩa dễ hiểu là mặc dù trong 
đời sống bươn chãi bề bộn của mình, chúng ta không mấy khi có thể cảm nhận 
được những kinh nghiệm nội tại tế vi đó nhưng ở một trình độ tĩnh lặng đúng 
mức, những ấn tượng về quá khứ sẽ tự dưng hiển hiện một cách sống độngvà 
rõ ràng hơn bao giờ hết. Mà bên cạnh đó, chỉ cần có được một ý thức sống hoàn 
thiện và đạo hạnh, chúng ta có thể dễ dàng tẩy xóa, xoa dịu những ray rức thống 
hối về qua khứ của mình, những mặc cảm tội lỗi vẫn dày vò, giằng xé chúng ta 


từ bấy lâu nay. 


Đời sống tu tập của chúng ta thực ra có một phần nền tảng nằm ở tâm hồn 
vị tha mà tính chất của nó luôn hàm chứa những khía cạnh tương hợp nhau: 
Lòng Từ là ước muốn mang lại hạnh phúc cho tha nhân, mong ai cũng luôn được 
an lành toại nguyện, tâm Bi là sự bất nhẫn, trắc ẩn trước những đau khổ của 
người khác và tâm Hỷ (hay lòng tùy hỷ) là sự chung vui chân thành với những 
thành đạt hạnh phúc của tha nhân, một sự san sẻ vô tư, lấy cái hạnh phúc của 
người khác làm niềm vui cho mình. Những giá trị nội tâm này sẽ luôn là những 
món trang sữc tô điểm cho những ai thủ đắc, sở hữu được chúng. Thay vì chỉ 


biết tự tô lục chuốt hồng cho mình bằng những điểm trang hình thức, chúng ta 


hãy tự làm đẹp mình bằng những chuỗi ngọc tình thương và với chính cái đẹp 


148 


nội tại này, chúng ta coi như đã là một hình tượng mỹ thuật cao nhất mà trình 
độ nghệ thuật của con người có thể vươn tới, đó là thứ nghệ thuật hiện hữu 


mang trọn tất cả ý nghĩa cao đẹp nhất: Đẹp mà Lành. 


Đoạn cuối bài viết, tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề tối hậu mà cũng có 
thể là tối trọng rằng cái cốt lõi của cuộc tu phải là chúng ta cần tự biết chuyển 
hóa cái thế trí biện thông, tức những sở tri thuần lý cho trở thành một giá trị 
thực chứng thể nghiệm, biến cái hiểu biết thành ra hành động minh chứng. Bởi 
không thể nào bằng những tri kiến lý tính máy móc mà chỉ trong một sớm một 
chiều ta có thể dễ dàng thành Phật, thành Thánh. Đành rằng trên giáo lý giác 
ngộ, vấn đề thời gian đôi khi chẳng là cái gì, nhưng chúng ta cũng phải ý thức 
rằng cuộc tu không hề đơn giản xong cuộc ở đầu hôm sớm mai. 

Do đó điều tôi muốn nhắn gởi đến các bạn là ngay từ bây giờ, cầm lấy chút 
hành trang tâm linh, hãy nhớ cầm nhẹ tay thôi, đừng nắm xiết quá chặt, chúng 
ta hãy lập tức khởi hành ngay tại đây và bây giờ. Chúng ta lên đường vào cuộc 
với chính những kinh nghiệm thực sự của mình, đừng để mắt tới những mơ 
mộng vớ vẫn bên đường hay trước mặt. Và nói gì thì nói, chúng ta phải lập tức 
khởi sự hành trình. Đừng e sợ gì cả, hãy nhìn lại túi hành lý của mình đi, chúng 
ta đã có qua nhiều thứ cần thiết mặc cho chúng là những thứ chỉ có thể sử dụng 
ngắn hạn, nhưng miễn sao là hữu ích thì đã quá đủ để ta dấn bước: Đây là những 
học giới có giá trị của một cẩm nang giúp ta tự điều hành đời sống hoạt động 
thường nhật; đây là một nếp sống giản đơn dung dị như cây cỏ để ta có thể tự 
tồn mà không lợi dụng, gây phiền cho bất cứ ai. Đây là khả năng sống tự chế có 
thể giúp ta kiện toàn sức mạnh tâm linh để chối từ, xoay lưng với những gì hệ 
lụy có phương hại cho sự an bình của nội tâm. Với những kiến giải chính chắn 
về nghiệp lý, cuộc sống và hoạt động của chúng ta sẽ được chỉ đạo đúng mức. 
Chúng ta có lòng từ bi để có thể dễ dàng yêu thương và phụng sự tha nhân. Tất 


cả hành trang đó sẽ là tất cả cuộc tu của chúng ta. Chúng nuôi lớn trong nội tâm 


ta một trí tuệ sâu sắc và trưởng dưởng trong trái tim ta một tình thương bao la 


vô bờ. 


Ở đây, tôi muốn nhắc lại câu nói tuyệt vời của Ngài Lạt-ma Gyalwa 


Karmapa: "Dầu là một tấm lòng hào sảng bố thí không tiếc tay hay một niềm tín 
thành tuyệt đối nơi Phật Pháp cũng đều chỉ là những hạt cát trên con đường 
giác ngộ. Vấn đề cấp thiết phải là một nếp sống thực nghiệm, thể chứng chứ 


không phải là sự thỏa mãn quá sớm với những hạt cát bé tí đó." 


J.G. 


Chương 9 


Đau Khổ Nhân Tố Của Tình Thương 


Đặc tính của lòng thương hay lòng từ bi là cảm giác tâm lý tha thiết muốn 
được giúp đỡ người khác thoát khỏi những khốn khó đau khổ. Hình thức biểu 
hiện của tình thương là những vận động tâm sinh lý nhắm vào mục đích xoa dịu 
những đau đớn thân tâm của tha nhân. Tình thương hay lòng từ bi còn đồng 
nghĩa với một trái tim rộng mở. 

Chúng ta không cần phải đi đâu xa để tìm thấy những đau khổ đó. Bất cứ 
nơi đâu và lúc nào, nhân loại trên toàn thế giới vẫn từng phút đối đầu với biết 
bao là đau khổ, những ám ảnh triền miên không chừa ra bất cứ mọi ai, bất luận 
ở không gian hay thời gian nào và chúng có mặt dưới mọi hình thức: Từ những 
khủng khoảng về chính trị, kinh tế, cơ chế xã hội, xung đột tôn giáo, những mâu 
thuẩn cá nhân hay tập thể trong mối tương giao thường nhật, nói chung tỉnh 
thần và thể xác chúng ta luôn bị đe dọa bởi vô vàn khổ lụy. Đó là những cái khổ 
bắt nguồn từ mối quan hệ với cộng đồng xã hội. Còn đối với riêng bản thân mình 
thì những đau khổ đó sẽ ra sao? 

Dầu chúng ta có cố tình tìm lấy cho mình một thế giới sống biệt lập và an 
ổn đến mấy đi nữa, như một số đông người đã cố gắng thực hiện, và cho dù 
chúng ta có cố tình nhắm mắt làm ngơ để sống tuyệt đối an lành thì trước sau gì 
chúng ta cũng phải có lúc nhận ra rằng thật ra vẫn luôn có rất nhiều những đau 
khổ theo đuổi, bám gót mình trong từng phút. Đó là những đau khổ tất yếu của 
một kiếp người: Bệnh hoạn, suy yếu rồi là cái chết, một dấu chấm bắt buộc của 
một lòng sinh tồn hiện hữu. 

Tất cả những thảm kịch đó không nhắm riêng vào ai hết. Đã trót có một 
hình hài, chúng ta dĩ nhiên phải biết đến những cơn đau, tuổi già và một lần 


nhắm mắt xuôi tay. 


Khi chịu để tâm nhìn ngắm vào chính mình, chúng ta còn có dịp cảm 
nghiệm được rất nhiều hình thái bất an, bất ổn trong đời sống. Kể cả trường hợp 
chúng ta có tìm thấy được thật nhiều những tiện nghi và an toàn trong đời sống 
mỗi ngày thì chỉ cần với một chút tỉnh ý ta sẽ nhận ra một điều hết sức quan 
trọng là ở đằng sau, bên dưới tất cả là những tiện nghỉ và bảo đảm này vẫn luôn 
tàng ẩn một nguy cơ bất toàn nào đó luôn chực chờ, đe dọa chúng ta. Có biết bao 
là những giây phút chúng ta cứ cảm thấy ở lòng mình có chút gì đó như là trống 
vắng, thiếu thốn đến mức phải nhắm mắt lao đi tìm đến một công việc lớn nhỏ 
nào đó nhằm lắp đầy cái lổ trống vô vị nhạt nhẻo kia; hoặc cũng không ít lần 
trong đời sống, chúng ta lại thấy mình bị ám ảnh bởi một sự bất mãn, đổ vở hoặc 
tù túng nào đó mà không thể tự tìm thấy một lối thoát; rồi còn là cơ man những 
phút giây mà tâm hồn chúng ta bị chi phối, quấy nhiễu bởi những xốn xang, sợ 


hãi, bức xúc, giận dữ, ganh ghét, khao khát dục cảm... 


Vậy thì đâu là nguồn cội của những hình thái tâm lý đó? Nếu chúng ta tự 
trang bị cho mình một khả năng cảm nghiệm như thật và trọn vẹn, một môi 
trường chính yếu cho tình thương, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy mình có nhu 


cầu khám phá tất cả những khía cạnh nội tại đó ở ngay bản thân. 


Có nhìn thấy được những đau khổ nơi thế giới chung quanh và trong 
chính thế giới tâm sinh lý của mình, chúng ta sẽ bắt đầu hiểu được sự đau khổ 
không chỉ là một vấn đề mang tính cá biệt mà nó lại là một sự cảm nghiệm mang 
tính phổ cập và nó là một trong những khía cạnh của tất cả hiện hữu, có thể 
chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi sau đây: Nếu tình thương được khai sinh từ thái 
độ tỉnh thức về những đau khổ của đời sống thì tại sao thế giới này lại không là 
một thiên đàng, một cõi đất lành cho tình thương nảy nở sinh sôi? 

Vấn đề có lẽ nằm ở chổ chúng ta thường ít khi biết phơi mở trái tìm mình 
để đón nhận những nổi đau của mình và người khác. Thay vào đó, chúng ta chỉ 


biết sống trốn chạy, khép kín một cách vô tư, vô tình, vô tâm, vô cảm và vô trách 


nhiệm. Xoay lưng hoặc nhắm mắt không dám nhìn thẳng vào những đau khổ 


cuộc đời, đó có nghĩa là chúng ta tự khép lại ngay ở cửa lòng mình một mùa xuân 


152 


đẹp của tình thương, đóng kín lại một suối nguồn vị tha mà lẽ ra mình phải có. 
Như đã nói, tình thương đồng với một trái tìm mở rộng, một tâm hồn khoáng 
đạt bao dung. Nhưng suối nguồn của tình thương kia sẽ vẩn mãi bị đóng kín cho 
đến khi nào chúng ta còn tiếp tục ngoảnh mặt chối từ hoặc đối kháng với thực 
tại vẫn luôn hiện hữu trước mắt mình. Chối từ những cảm nghiệm của bản thân 
về đau khổ cũng có nghĩa là chúng ta chối từ chân lý như thật để chạy theo 


những ảo tượng ngộ nhận. 


Về những đau đớn sinh lý 


Trước hết, ta phải biết tự đặt những câu hỏi: "Phải xử lý ra sao trước 
những cơn đau của cơ thể mình mỗi khi gặp phải trong đời sống thường nhật? 
Thật ra còn có một cái gì nữa mà chúng ta vẫn còn tự khép kín một cách tiêu cực, 
hèn nhát?" Chỉ cần hiểu được rằng đời sống của chính mình đang bị vây hãm ra 
sao, coi như chúng ta đã bắt đầu một bước đi khởi sự cho công phu phơi mở sự 
thật. Một trong những thứ mà mỗi người chúng ta vẫn dùng nó để tự giam giữ 
chính mình đó là những cảm xúc đau đớn về sinh lý. Chúng ta đâu có ai muốn 
mình phải đau đớn và thế là từ trong tiềm thức, chúng ta luôn tự nghĩ ra thật 
nhiều những liệu pháp để khắc chế, đối trừ. Các liệu pháp này thường được lộ 


điện trong trí tuệ thiền định. 


Một trong những liệu pháp thông dụng nhất mà chúng ta vẫn thường vận 
dụng để khắc chế các đau đớn của cơ thể là thái độ cố tình lãng quên hoặc làm 
ngơ trước sự hiện hữu, tồn tại của chúng, coi như chúng không có. Liệu pháp 
này chỉ là một cách xử lý có giá trị ngắn hạn bởi thật ra thì càng bị vùi lấp trong 
tình trạng tâm lý mê muội, thì những đau đớn kia càng có vẻ hoành hành, phát 


tác mãnh liệt hơn. 


Liệu pháp tâm lý thứ hai của ý thức con người trước những đau đớn sinh 


lý là phương thức tối giản, rút ngắn chúng lại bằng cách chiết đoạn thời gian để 


chia nhỏ những đau đớn đó ra thành từng mãnh vụn cảm giác. Ở đây ta có 


phương pháp thiền định về đề mục hơi thở và liệu pháp thứ hai trên đây lúc này 


sẽ là con dao cắt nhỏ tất cả những đau đớn kia qua từng hơi thở ra vào. Dù gì thì 
ta cũng phải nhận rằng dầu có phải tiếp tục cảm nhận những đau đớn đang quá 
cụ thể nhưng dưới hình thức những mãnh vụn như vậy, cơn đau đớn xem ra 
cũng có vẻ ít gây khó chịu cho ta hơn. Tuy nhiên biện pháp này xét ra vẫn chưa 
là một phương thức tối ưu để phơi mở thực tại với những giá trị tĩnh thức và 


tình thương để ta có thể tự cảm nghiệm những đau đớn kia một cách trọn vẹn. 


Ngoài ra, còn một hình thái ý thức đối kháng khác vi tế, sâu kín hơn, trước 
những đau đớn sinh lý và cũng vẫn được gọi là một liệu pháp tâm lý. Đó chính 
là thái độ chấp nhận dấn mình và đối diện với những cơn đau đớn nhưng vẫn 
bằng một ý hướng nhắm vào mục đích thoát khỏi chúng. Thái độ này tuy có vẽ 
bình tĩnh, dễ chấp nhận, nhưng vì vẫn còn bị trói buộc trong tỉnh thần dụng ý, 
đối kháng nên, nếu có vận dụng đến nó, ta vẫn chưa có được mối giao cảm trung 
thực và trực tiếp với thực tại bởi vì dù có tỉnh thức trước những cơn đau, nhưng 
ta vẫn còn bị gò ép trong ước muốn "được hết đau" thay vì điềm tĩnh chào đón 
chúng như là chúng với một nội tâm vô cầu, vô chấp. 

Một khi trong nội tâm chúng ta còn ý niệm đối kháng thì tình thương 
không thể hiển hiện. Bởi vì chúng ta đang sống trong một cảnh giới mà chính 
tay mình đã tự khép lại cánh cửa ra vào thực tại. Trong trường hợp đối diện với 
những đau đớn sinh lý, các phản ứng hữu cơ cùng ý thức tập quán của chúng ta 


xem ra rất dễ nhìn thấy: Chúng nối đuôi nhau hiển hiện trong hình thức những 


hoảng loạn và trốn chạy tỉnh vi, nhỏ nhiệm. Nếu chúng ta không có nỗi một giao 


cảm trung thực và trực tiếp với từng cơn đau của mình bằng khả năng thiền 
định bản thân thì làm sao ta có thể xây dựng được một tình thương hòa cảm đối 
với người khác, đó là chưa nói đến những đau khổ ngoại tại khác không đến nổi 
cấp bách nghiêm trọng ở bản thân, ở người, và trên toàn thế giới. 

Thái độ quan trọng và cân thiết của chúng ta trong hoàn cảnh vừa nêu 
trên, nếu ý cứ theo tỉnh thần chánh pháp, thì chỉ nàm gọn trong sự thấu thị tỉnh 
tường về mỗi mỗi cơn đau cũng như một thái độ phản ứng hữu cơ hợp lý đối 


với chúng. Đồng thời, ta phải biết phơi mở mọi sự, mà ở đây là những cơn đau, 


154 


không nên có thái độ trốn chạy tiêu cực. Ở trường hợp này, công phu tỉnh thức 


cũng là công phu tu dưỡng tình thương, lòng từ bi đối với tha nhân, để chúng ta 
có thể tự mình cảm nghiệm thực tại với tất cả khả năng phơi mở tâm lý và có 


được một mối giao hòa trực tiếp, liên tục trong từng cảm nghiệm về thực tại. 


Những đau đớn tâm lý 


Cũng như đối với tấm thân sinh lý, nội tâm của chúng ta luôn phải vật lộn 
dai dẳng với hàng loạt những nhức nhối bất toại mà mọi người vẫn thường trực 
cố ý chối bỏ và giải trừ. Chính những đau đớn nội tại này đã là những tác nhân 
quan trọng cho từng cơn vật vã và xung đột nội tâm của chúng ta. Chúng là một 
phần lớn thực tại trong đời sống cảm nghiệm của mỗi người và tồn tại dưới 


nhiều hình thức: Những cảm giác bất an, cô đơn, điểm nhục, sợ hãi.... 


Nhưng làm thế nào để ta có thể đón nhận chúng một cách trung thực đây, 
trong khi ai cũng có thói quen phản ứng đối kháng thực tại một cách nông nổi? 
Đối với tất cả những cơn đau tâm sinh lý, chúng ta hầu như luôn có thái độ đó. 
Chẳng hạn như khi đối diện với những cảm giác cô đơn, ta thường có tâm thái 
chán ghét và bên cạnh đó là ý hướng khai trừ, trốn chạy. Có biết bao lần trong 
đời mình, chúng ta chỉ đơn giản có mỗi một nỗ lực tránh né những thực tại mà 
mình e sợ, ngán ngẫm. Thái độ bất mãn trong cảm nghiệm về sự thật hiện hữu 
chỉ luôn có nguy cơ gây tạo ở ta những tâm thái phân biệt, chấp thủ đối với mọi 
sự mà thôi. Vạn sự sẽ đơn giản biết mấy khi mỗi người cứ bình thản vô tư để 
mặc chúng đến và đi mà không hề có một ý niệm đối kháng nội chiến! 

Cái nhức nhối nghiêm trọng nhất trong các mối khổ tâm có lẽ vẫn là cảm 
giác bất an, thiếu tự tin. Nó luôn ám ảnh ta bằng những âu lo vớ vẫn: "Ta phải 
sống ra sao để có vẻ cởi mở với mọi người? Nếu thiên hạ cứ biết tỏng về con 
người thật của ta thì mọi việc sẽ ra sao?..." Chính cảm giác tâm lý bất an này sẽ 
tạo nên ở ta một ảo tượng ngả chấp nguy hiểm đối với thế giới, bởi ta luôn nghĩ 
tới mục đích"được cuộc đời chào đón và yêu thương”. Có điều là cái ảo tượng 


ngu ngơ đó luôn được chúng ta che đậy, dấu kín bằng đủ thứ ngụy trang. 


Chỉ cần đôi phút tỉnh thức nhìn thẳng vào từng tâm trạng bất an và tự tỉ, 
thiếu tự tin đó, ta sẽ thấy rằng chúng thật ra chẳng có gì dính dấp để cần thiết 
phải biết đến chuyện riêng tư của chúng ta đâu. Thay vào đó, tốt hơn ta nên 
quay về với các cảm nghiệm tự thân của chính mình. Nhưng hãy khéo đấy, biết 
đâu chừng ta chỉ có được cái trăn trở đối với bản thân mà không tự biết đón 


nhận và thương mình một cách chính chắn, đúng nghĩa theo thiền lý. 


Nếu chúng ta biết kịp thời cảm nghiệm trọn vẹn những tâm thái bất an, 
thiếu tự ti và biết sống trung thực với chính bản thân mình thì chắc chắn chúng 
ta sẽ tự tìm thấy mình qua cái bóng phản chiếu thì coi như chúng ta vẫn còn bị 
vùi lấp, che kín trong trí tuệ hiện tại. Nếu được hãy tạm thời xử lý những tâm 
trạng đó bằng cách thư giản từng hơi thở để mình được thoải mái hơn rồi từ đó 


chúng ta bắt đầu mở rộng cánh cửa tình thương đối với chính mình và tha nhân. 


Như đã nói, chúng ta luôn có khuynh hướng trốn chạy, chối bỏ tất cả 
những đau đớn của tâm sinh lý bằng đủ mọi cách. Đối với những cảm giác cực 
lòng của tâm lý ta thường nhớ đến những biện pháp đối đầu mù quáng như một 
thái độ khước từ, những hoạt động điên cuồng nào đó hoặc những hình thức ảo 
tượng ngã chấp. Một trong những nhân tố tâm lý có phương hại đến trí tuệ như 
thật của chúng ta chính là cảm giác sợ hãi. Và chính vì nó đã gần như trở thành 
một thứ bản năng tâm lý mà hầu hết chúng ta đều không hề nghĩ đến việc khám 
phá thật sự của nó nên chúng ta thường xuyên bị nó điều động, chi phối một 
cách vô thức. 

Chính Trang Tử cũng đã từng nói "Những lo sợ nhỏ thì tạo nên các e ngại, 
những lo sợ lớn thì tạo nên sự hoảng loạn”. Khi một sự sợ hãi vừa xuất hiện, bất 


luận là sự sợ hãi về cái gì - kể cả sự sợ chết, điều cần thiết là chúng ta bắt buộc 


phải thực hiện cho bằng được đó là sự phơi mở trọn vẹn ngay chính nỗi sợ đó: 


Nó hiện đang ra sao? Cảm giác sinh lý của chúng ta lúc này thế nào? Chúng từ 
đâu đến? Trong nội tâm đầu nhận diện được sự sợ hãi cũng có nghĩa là ta cũng 
đã thấy được đặc tính phù du hữu cơ của nó, đồng thời khi ta phơi mở nội tâm 


mình để nhìn ngắm nó bằng một giao hòa và mát mẻ sau sắc thì lúc này coi như 


156 


tất cả những khái niệm ngã chấp về cái Tôi, của Tôi cũng biến mất. Vấn đề sợ hãi 
đến lúc này coi như tạm ổn. 

Từ cơ sở của tỉnh thức và thái độ đón nhận thực tại một cách trung thực, 
khách quan này, chúng ta có thể tự chọn lựa cho mình một trình độ trí tuệ biền 
biệt nào đó của tỉnh thức. Đôi khi điều đó được thực hiện trong một thiền khóa 
với những đề mục cùng các điều kiện lý tưởng nào đó nhưng cũng có lúc, công 


phu này lại được thực hiện bằng sự quay về nhìn ngắm vào ngay chính sự sợ hãi 


mà mình đã và đang đối đầu. Ý chí và tinh thần trách nhiệm của chúng ta bây 


giờ cũng được tăng cường mãnh liệt hơn, vì những động cơ nỗ lực của bản thân 
không còn bị hạn chế trong ảnh hưởng của lòng sợ hãi qua tâm thái đối kháng 


nữa. 


Chúng ta đã học được cách hòa giải đối với sự sợ hãi để công phu thiền 
định có thể giúp ta khám phá ra được đích điểm vươn tới của ý thức chính mình, 
xem mình thực ra muốn làm điều gì, phơi mở cái gì. Nếu cứ tiếp tục trốn chạy 
lòng sợ hãi trước mắt, coi như chúng ta cũng đã tự xây dựng một rào cản cảnh 
phòng đối với các sự sợ hãi chưa xảy đến. Mà điều này vừa chẳng những không 
thể thực hiện được mà lại có nguy cơ giới hạn và giam hảm đời sống nội tâm 
của chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa là ta đã tự khép kín cõi lòng, đóng chặt khả 
năng hiển hiện của tình thương và khả năng giao hòa, đồng cảm với thực tại, từ 
nội thân đến ngoại giới. 

Cũng như đối với những nỗi đau tâm sinh lý của bản thân, chúng ta còn 
có biết bao tình huống bắt buộc phải tự có một thái độ đối kháng, chẳng hạn về 
vẫn đề nhân sự và những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống gia đình hoặc xã hội. 
Bởi ta đừng bao giờ quên rằng, trong thế giới tình cảm thường nhật vẫn luôn có 
rất nhiều đối tượng mà mình ác cảm trong giao tiếp đối ngoại, cũng có không ít 
những tình huống dễ khiến ta bất mãn, khó chịu. Thông thường, trước một đối 
tượng "đáng ghét", chúng ta vẫn có phản ứng tự nhiên là giữ một thái độ đối lập 
với từng khía cạnh nhân cách và tập tính của họ, để rồi tự mình cầm tù trong 


chính thành kiến ác cảm mang tính đối kháng, ngăn cách với người ta. 


157 


Trong khi đó, nếu tự biết điều động nội tâm mình ra khỏi thái độ tâm lý 
bản năng này và tự phơi mở trái tim để bao dung tha nhân - một trình độ nội 
tâm không mấy đắt đỏ mà đặc tính là độ lượng và hòa giải - thì chúng ta có thể 
dễ dàng xót thương họ nhiều hơn, thông qua sự thông cảm và trắc ẩn về những 
đau khổ kín đáo mà ai cũng có. Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho họ khi hiểu 
được một điều hết sức quan trọng rằng tất cả những gì là đáng ghét của đối 
phương thực ra chỉ là những phản ứng tự nhiên của họ trước các khổ lụy, mà 
nhiều khi chỉ là một cách vô thức mà thôi. Với một cảm nghiệm phơi mở như 
vậy về những đau khổ của người khác, kể cả đối với những cá nhân mà ta vẫn 
xem là đối phương, đối thủ - tình thương vị tha tự nhiên sẽ tìm đến với chúng 


ta. 


Đối với nỗi sợ chết 


Một trong những khía cạnh khác của đời sống mà chúng ta không mấy khi 
lưu tâm để tỉnh thức nhìn ngắm thấu đáo, đó chính là bản chất phù du ngay từ 
căn cội của tất cả cảm nghiệm, một tên gọi khác cho dòng sanh diệt tương tục 
trong sự hiện hữu, tồn tại của đời sống tâm sinh lý. Tất cả mọi thứ, từ nội thân 
đến ngoại giới, những cấu tố tâm sinh lý như là các tư tưởng, cảm giác, bức xúc, 
phản ứng tốt xấu của chúng cùng tất cả những ngoại vật vô cơ hay hữu cơ trong 
thế giới quanh ta, cũng chỉ đều là những đơn thể luôn nằm tr6n một dòng chảy 
bất tận của những đổi thay, từ giai đoạn này sang giai đoạn khác: Xuất hiện, tiêu 
mòn rồi biến mất. 

Nói một cách khác, bản tướng của vạn vật luôn là những biến tướng. 
Trong nền văn hóa phương Tây, người ta ít khi nghĩ đến việc nhìn ngắm, trầm 
tư và đối diện với cái chết. Người ta luôn e sợ cảm giác nhìn thấy đời sống như 
một chu trình héo úa, già cổi mà chỉ biết đơn giản nhìn ngắm những tử thi như 


một món đồ vật nào đó hết sức bình thường. 


Trong giáo lý thiền định truyền thống của Phật giáo Nguyên thủy có một 


pháp môn mà đề mục chú niệm lại đặc biệt nhắm vào thây chết qua từng giai 


đoạn phân hủy của nó. Mới nghe qua, ta có thể cho đó là một pháp môn thiền 
định "thiếu trong lành" hoặc quá đáng, nhưng thực ra ta cũng phải nhận rằng 
đó là một con đường phơi mở ra cho chúng ta bản chất của cái chết, về bản chất 
sinh diễn tất nhiên của tấm thân sinh lý này và đồng thời cũng giúp ta vượt qua 
những ảo tưởng phổ cập về chính sự hiện hữu của mình mà hầu như ai cũng 
mắc phải. Bởi vì phần lớn chúng ta đều rất sợ chết. Và bây giờ chúng ta tự trả 
lời câu hỏi sau đây đã chứ: Thế nào là cảm giác sợ chết? 

Một khi chúng ta chưa có được một điều hiểu biết thấu suốt về bản chất 


như thật của tâm sinh lý bản thân thì nỗi sợ hãi và thái độ tâm lý đối kháng khi 


nhìn vào những hao mòn, chết chóc sẽ trở nên mãnh liệt hơn. Bởi chúng ta vẫn 


luôn âm thầm nhìn ngắm tâm sinh lý của mình như những chủ thể chắc chắn, 
an toàn rồi gán ghép vào đó một ý niệm Tôi, của Tôi (Ngã, Ngã sở). Lễ dĩ nhiên, 
với kiến chấp này, nỗi ám ảnh về "cái chết của Tôi" sẽ khiến ta kinh hoàng. Có 
thể nói rằng nỗi sợ chết là một chứng minh sinh động về niềm tin vào cái ảo 
tưởng ngã chấp của chúng ta. 

Nhưng một khi chúng ta tự biết phơi mở bản chất tâm sinh lý qua từng 
quá trình vận động của chúng, chúng ta sẽ thấy rõ rằng chúng luôn sanh tử trong 
mỗi mỗi phút giây. Đó là một sự thật không hề mang tính cường điệu, phóng đại 
hay ẩn dụ. Chúng ta sẽ thấy chúng chỉ là những gì rỗng tuếch, vô ngã và vô 
thường, tiếp nối nhau trôi đi từng năm tháng này sang năm khác. Chúng chỉ là 
một dòng nước với những bọt sóng luôn được tạo ra và tan vỡ. Trong từng 
thoáng chốc thời gian, hãy cẩn trọng suy tư về mỗi mỗi cảm nghiệm tâm sinh lý 
của mình: Tiếng động hình ảnh, tư tưởng, cảm xúc... nào đó. Trong từng chớp 
mắt, các cảm nghiệm đó luôn sinh diệt, thay chổ cho nhau theo một qui luật vận 
động cố nhiên và luôn luôn thay đổi, hoán vị, phủ định lẫn nhau. Rõ ràng là 
không có một thứ gì trên đời này để ta ôm ấp cả, mặc dù ta cũng phải nhìn nhận 


là để nhận thức và sống đúng theo tỉnh thần trí tuệ này không dễ dàng tí nào. 


Chỉ cần một phút giây nào đó, cái công phu kinh nghiệm của chúng ta về 


qui luật vận hành vô thường của tâm sinh lý được thực hiện một cách liên tục 


159 


và thuần thục thì nỗi sợ chết coi như được chấm dứt, bởi vì trong trí tuệ của 
chúng ta lúc bấy giờ không còn có chút gì để phải sợ mất nữa. Nuôi dưỡng được 
một tâm phong điềm tĩnh, an hòa xuyên qua một trí tuệ tư sát, chúng ta chẳng 
còn bận tâm gì về những thành bại, được thua vốn chỉ là những qui luật vận 
động tất yếu của vạn pháp để từ đó ta ngày một an bình, tự tại hơn. 
Phơi mở tâm hồn 

Trước hết, chúng ta phải hình dung hóa những hình thái đau khổ mà mình 
vẫn luôn có thái độ đối kháng hoặc nhắm mắt làm ngơ trong đời sống thường 
nhật. Để có được một tâm hồn giao hòa, đồng cảm thật sự thì điều cần thiết là 
chúng ta phải nhìn lại cái khuynh hướng trốn chạy mamg tính hữu cơ đối với 
các đau khổ, đồng phải có được những cảm nghiệm khoáng đạt về toàn bộ nhân 


sinh quan của mình. 


Ryokan, một thiền sư du phương người Nhật Bản (ra đời vào khoảng giữa 
thế kỷ thứ 18) đã diễn đạt sinh phong tuyệt vời này trong một bài thơ của mình, 
mà nội dung đặc biệt chuyển tải một ý hướng tha thiết nhắm đến điều mà đạo 
giáo vẫn gọi là "tự tại trong vui buồn" - dịch thoát từ chánh văn là "vạn hỷ vạn 
sầu". Nội dung đó muốn nhắn nhủ với chúng ta một điều rằng một sự giao hòa, 


vong thân và vị tha sâu sắc, vô lượng chỉ có được từ một cảm nghiệm trọn vẹn 


về tất cả thực tại bằng một trái tim rộng mở. Và sau đây là một trong những 


dòng thơ vừa nói trên của Ryokan. 


“Một lần nữa, bọn trẻ con và tôi lại đánh nhau trên một chiến trường mà 
vũ khí của đôi bên chỉ là những lá có mùa xuân. 

Chúng tôi tiến quân rồi lui binh, và cuộc chiến mỗi lúc một tế nhị, nhẹ nhàng 
hơn. 

Hoàng hôn xuống rồi, ai về nhà nấy; và ánh trăng đã giúp tôi chịu đựng 
được niềm cô đơn của mình. 

Những đêm tối mùa thu sao mà dài quá 


Và cơn lạnh đã bắt đầu thấm đẫm vào chăn đệm của tôi. 


Mười sáu năm trời qua rồi mà như mới hôm qua, 

Vẫn chưa có một ai biết dành ra chút thương cảm cho tấm thân già yếu này. 

Cơn mưa rồi cũng tạnh hẳn; giờ chỉ còn lại những giọt nước nhỏ xuống từ 
mái nhà. 

Suốt đêm lũ côn trùng vẫn ra rã kêu hoài không dút tiếng. 

Tôi vẫn thao thức vì không thể nào ngủ được 

Vẫn kê đầu trên gối, tôi ngắm nhìn những tia sáng thanh sạch của bình 


minh. 


Ô hay! Lá y của Thầy tôi đã đủ rộng để choàng kín những kiếp đời khổ lụy 


trong cõi thế trầm phù này". 


Tại sao chúng ta lại không được như Ryokan: Biết phơi mở tất cả niềm vui 
và nỗi buồn, tất cả những gì là sự thật trong cuộc sống của chính mình? Chúng 
ta vẫn còn cứ mãi khép kín biết bao là cảm nghiệm về đời sống chỉ vì một thứ 
vô minh có từ nguồn cội của nội tâm, một sự mê muội về bản chất như nhiên 
của thế giới hiện tượng, giả tướng. Chúng ta giao phó niềm tin một cách mù 
quáng, nông nỗi vào những thứ mà mình cứ ngỡ là hạnh phúc, vào cái phù du 
và bản chất bất toàn của chúng. Chính cái vô minh này đã nuôi lớn trong ý thức 
ta những khát vọng triền miên về cái gọi là hạnh phúc, thay vì chỉ nên hiểu rằng 
chúng chỉ là những ảo giác. Và cho dù những ước vọng hạnh phúc của chúng ta 
có được đáp ứng liên tục, chúng ta cũng không bao giờ cảm thấy mình được 
thỏa mãn trọn vẹn. 

Nói một cách chính xác, là bởi vì tất cả những cảm giác thỏa mãn đó luôn 
ngắn hạn và hư ảo. Những đầu tư để đáp ứng cho các ước vọng của chúng ta 
thực ra chỉ đơn giản có ý nghĩa là trưởng dưỡng và tiếp sức cho lòng tham ái để 
rồi sau cùng, chúng ta chỉ còn lại thất vọng và tiếp tục tìm đến những ham muốn 
khác. Thái độ sống đó có khác gì hình ảnh một người giải khát bằng nước biển, 
nước muối: càng uống càng thấy khát. 

Một khía cạnh bất khả ly của ước vọng hạnh phúc chính là lòng mong mỏi 


"tránh được đau khổ". Một niềm tin điên cuồng về cái ảo tưởng hạnh phúc thông 


161 


qua những ảo giác về thực tại chỉ càng khiến ta bị mê mờ về tất cả thực tại vẫn 
luôn xảy đến trong đời sống của mình. Vô minh và tham ái luôn phương hại đến 
khả năng tỉnh thức và phơi mở trí tuệ trước tất cả đau khổ của đời sống, đồng 
thời cũng khép kín luôn ở chúng ta cánh cửa giao hòa vị tha. Trong khi đó, cái 
giá trị của lòng vị tha lại bị đánh đổ trong chính sự buồn khổ, mà sự buồn khổ 
lại luôn có đặc tính chối bỏ những đau đớn chứ không hề giúp ích cho một sự 
phơi mở nào cả. 

Có một số người cứ nghĩ rằng thái độ trốn chạy, chán ghét đau khổ là nhân 
tố tâm điểm xoa dịu nó nhưng nếu có được một sự quan sát nghiêm túc và khu 
biệt được sự khác nhau giữa tình thương vị tha với lòng bi lụy thì ta sẽ thấy ngay 
rằng một tình thương vị tha thật sự không bao giờ có sự can dự của thương và 
phét. Mà ngược lại, đó chính là sự phơi mở để thấu suốt tất cả đau khổ với ý 


nghĩa giải trừ kỳ tuyệt và tương ứng với một cách hữu hiệu. 


Hành động vị tha (Sống tình thương) 


Trí tuệ sẽ thế chỗ vô minh khi chúng ta nhận chân được một điều rằng 
hạnh phúc vẫn không hề có được từ sự tích lũy những cảm giác khoái lạc, và thái 
độ đáp ứng để làm thỏa mãn lòng ham muốn cũng không bao giờ đem lại cho ta 
một đáp ứng trọn vẹn. Nó chỉ là lớn mạnh những vọng niệm phân biệt thương 
ghét mà thôi. Một khi chúng ta biết tự mình cảm nghiệm chính chắn rằng hạnh 
phúc không thể đến bằng sự kiếm tìm mà ngược lại là từ sự chối bỏ, nó cũng 
không đến với ta bằng sự tầm cầu những cảm nghiệm ngọt ngào mà là từ sự 
phơi mở, tỉnh thức trong mỗi phút giây thực tại, thì chính sự hoán chuyển ý thức 
này cũng đồng thời khai phóng tất cả năng lực của tình thương ngay trong chính 
chúng ta. Một khi nội tâm ta không còn bị giới hạn trong sự sợ khổ ham vui nữa 
thì tình thương, hay nói rộng hơn là sự giao hòa đồng cảm với thực tại, sẽ trở 


thành phản ứng tất nhiên của trái tìm đã được mở rộng. 


Chúng ta có thể thấy rõ điều này một cách trung thực và trực tiếp ngay 


trong chính công phu thiền định của mình. Khi chúng ta có thái độ đối diện và 


phơi mở để đón chào một cách tỉnh thức tất cả thực tại trong từng giây phút mà 
không hề bị chi phối bởi các khái niệm thương ghét, thì xem như chúng ta cũng 
cùng lúc làm thăng hoa tâm phong vị tha của mình đối với từng cảm nghiệm. Từ 
trình độ nội tâm này, ngoài thành quả nâng cấp công phu thiền định, chúng ta 


còn có thể bắt đầu thể hiện một tâm hồn vị tha thật sự vào cuộc đời. 


Việc thể hiện tấm lòng thương người đó không hề đòi hỏi một phương 
thức nào hành động nhất định bởi khắp nơi và mọi người trên toàn thế giới lúc 
này đều là những cánh đồng để chúng ta gieo trồng lên đó những hạt giống tình 
thương. Mọi sự đều bắt đầu ngay từ chính bản thân chúng ta và vòng tay tình 
thương kia sẵn sàng dành cho tất cả mọi loài, không phân biệt một ai và vượt 
qua mọi giới tuyến cá thể cũng như cộng đồng. Hành động vị tha nào cũng là tốt 
cả: Bất luận là một nỗ lực xoa dịu những nỗi đau sinh lý hay một cố gắng xoa dịu 
tâm lý cho những ai thật sự cần đến. Chúng ta có thể linh động thoải mái cách 
đáp ứng những nhu cầu của những người đau khổ, từ một sự can thiệp trực tiếp 
vào hoàn cảnh của họ cho đến việc thực hiện một tác phẩm nghệ thuật để nuôi 
dưỡng và chăm sóc đời sống nội tâm của người ta một cách nhiều ý nghĩa: Chẳng 
hạn xây dựng ở họ một tình thương hay một kiến thức giá trị. Thậm chí việc lấy 
mình làm một biểu tượng cho tình thương các mối quan hệ đối giao thường nhật 
cũng là trong những hành động vị tha đáng quí mà chúng ta có thể thực hiện 
được. Vấn đề cũng đơn giản thôi: Hãy biến mình thành một người tốt bụng vô 


danh cũng được. 


Ta có thể nói rằng tình thương đối với tha nhân luôn được khai sinh từ sự 
tiếp cận với những đau khổ. Nó là một phản ứng tích cực trước những hoạn nạn 
cụ thể mà ta có thể quan sát từ thế giới xung quanh, một phản ứng giúp ta thấu 
đáo được những cợi nguồn sâu sắc nhất mà từ đó mình đã bị giam hãm tù đầy 


suốt bấy lâu nay. 


Đức Phật đã để lại cho ta những bài học hết sức quí giá và sinh động về 


tình thương: Ngài đã từng tắm rửa săn sóc cho những Tỳ kheo đệ tử đang bị lâm 


trọng bịnh mà thiếu người chăm nom và ân cần trấn an hướng dẫn nội tâm họ 


163 


cho đến giây phút cuối cùng trước khi các vị tắt thở và chứng ngộ đạo quả. Dấn 
bước vào con đường giác ngộ, ngay chính lý tưởng đó cũng là một cách thể hiện 
sâu sắc nhất về tỉnh thần vị tha. Bởi đó là con đường mang ý nghĩa đánh thức ở 
chúng ta sự thấu thị về những cấp độ, hình thái và những cội rễ sâu sắc nhất của 
tất cả đau khổ. 


Chính trí tuệ này luôn trưởng dưỡng ở chúng ta một tình thương vô hạn 
đối với mọi loài và trong tất cả các tình huống. Chúng ta có thể thương được các 
nạn nhân của một cơ chế xã hội hay chính trị bất công nào đó, nhưng liệu chúng 
ta có thể thương nỗi những người đã tạo ra thảm trạng này? Chúng ta thường 
có khuynh hướng tự cho phép mình có quyền căm thù họ, cho thái độ tâm lý đó 
là đúng đắn mà quên mất rằng tất cả các hành động của những người này đã 
được điều sử, sai khiến từ một nội tâm mê muội, mù quáng mà hậu quả không 
chỉ làm khổ người khác, chúng còn là những hạt giống ác nghiệt sẽ chực chờ đày 


đọa chính họ trong những kiếp lai sinh đau khổ tương lai. Hiểu được như vậy 


chắc có lẽ bạn sẽ có thể bằng tấm tình thương của mình mà cảm thông và bao 


dung cho họ một cách dễ dàng hơn phải không? 


Một thiền sư, đồng thời cũng là môt nhà hoạt động xã hội người Việt Nam 
là thây Thích Nhất Hạnh đã có một bài thơ rất hay nói về thứ tình thương đại 
đồng, vô phân biệt mà nãy giờ chúng ta vừa nhắc đến. Nội dung bài thơ đề nghị 
chúng ta một cái nhìn trí tuệ về chính tình thương đó trong cả đời sống, ngay 
trong chính bản thân mình và một gắn bó với nó với trọn vẹn trái tim củam mình 


bằng tất cả phơi mở: 


Xin hãy gọi tôi bằng chính tên thật của tôi 

Xin đừng nói rằng mai này tôi sẽ ra đi 

Bởi chính hôm nay tôi vẫn đến nơi này 

Xin hãy nhìn nhau bằng cái nhìn sâu sắc nhất 

Tôi vẫn đến đây trong từng giây phút để làm một chòi non trên nhánh cây 


mùa xuân, 


Để làm một chú chim bé nhỏ, với đôi cánh còn yếu ớt đang tập hót trong 
chiếc tổ mới của mình 

Để làm một chú bướm non trong lòng một đóa hoa 

Để làm một viên ngọc còn dấu mình trong đá. 

Tôi vẫn đến, để cười và để khóc, để âu lo và hy vọng đợi chờ 

Nhạc điệu của lòng tôi là sự chào đời và nhắm mắt của tất cả những gì đang 
hiện hữu. 

Tôi là một con phù du đang ẩn mình để hóa thân trên mặt nước sông 


Và tôi là một con chim đang chờ mùa xuân đến, để tìm tới nuốt sống con 
Tôi là con nhái đang tung tăng bơi lội giữa dòng nước trong của một cái 


Và tôi là một chú rắn hiền lặng lẽ bò đến hồ, kiếm sống bằng những chàng 
nhái nhỏ. 

Tôi là một đứa bé ở Uganda, tấm thân chỉ còn lại da với xương, 

Đôi chân tôi khẳng khiu như hai cây gây trúc, 

Và tôi là một thương nhân buôn bán những cánh tay, bán vào Uganda 
những vũ khí chết người. 

Tôi là một bé gái 12 tuổi, náu mình trên một chiếc thuyền con, 

Đã tự gieo mình xuống biển sâu khi bị một tên hải tặc cướp đi cái tiết hạnh 
ngàn vàng 

Và tôi là một tên cướp biển, trái tim tôi mù lòa và không biết yêu thương. 


Tôi là đồng đảng của Politburo, nắm trong tay toàn quyền sinh sát, và tôi 


là người đã phải mua đút niềm tin đắt đỏ của hắn bằng tính mạng của các tù 


nhân dưới quyền mình đang chết dần mòn trong những trại tù khổ sai lao dịch. 
Niềm vui của tôi giống như tiết trời đang độ vào xuân, đủ sức ấm cho các 
loài hoa đơm nở khắp mọi nẽo đời. 
Nỗi đau của tôi có khác gì một dòng sông đầy những nước mắt, vừa đủ đổ 


đầy vào cả bốn đại dương. 


Xin hãy gọi tôi bằng tên thật của tôi nhờ vậy tôi mới có thể được nghe tất 
cả giọng cười và tiếng khóc của mình trong cùng một lúc nhờ vậy tôi sẽ thấy được 
rằng niềm vui và nỗi buồn của mình thật ra chỉ là một. 

Xin cho tôi được gọi tên bằng tên thật của mình để nhờ vậy tôi may ra thức 


giấc và nhờ thế, cánh cửa tim tôi có thể được mở ra. 


Ôi! cánh cửa của tình thương và độ lượng, hải hà... 


Hướng dẫn thực tập 
Nuôi lớn tình thương 


Trong đời sống thường nhật chúng ta có nhiều trường hợp và cấp độ để 
trưởng dưỡng và đánh thức tình thương vị tha. Ta có thể thực hiện điều đó ngay 
trong giờ tĩnh tọa, chỉ mình với mình. Những suy nghĩ hoặc các hình ảnh khả dỉ 
khơi gợi ở tâm hồn ta về những nổi khổ của người khác hoặc một sự liên tưởng 
nào đó có nội dung tương tự, ta hãy dồn hết tâm lực để tự đặt mình vào hoàn 
cảnh của người, thực hiện một tình thương và mối giao hòa, đồng cảm tương 
ứng. Việc lập đi lập lại lời nguyện "mong cho tất cả luôn được an lành" cũng là 
một phương thức tốt để chúng ta tự nuôi lớn tình thương tha nhân ngay trong 
chính nội tâm mình. Lời nguyện này, buổi đầu là nhắm thẳng vào những đối 
tượng đang đau khổ và có thể được kéo dài trong đôi ba phút hoặc kéo dài suốt 
cả thiền tọa. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể tự thực hiện một tình thương vô 
tư ngay đối với chính bản thân mình vào những giây phút nhận ra những đau 


khổ tâm sinh lý xảy ra trong giờ thiền định. 


Ngoài ra, ta có thể trưởng dưỡng và thể hiện tình thương với mình và thái 
độ sống hướng về người khác. Những khi nhìn thấy ai đó đang bị đọa đày trong 
bất cứ hình thức đau buồn nào, ta hãy dành chút thời gian cho họ càng lặng lẽ, 
càng kín đáo thì càng tốt. Hãy biết quan sát một cách cẩn thận tất cả những tâm 
lý phản ứng phức tạp luôn có thể xảy ra trong tâm hồn mình. Hãy thanh thản để 
mặt mọi thứ đến và đi, để giữ lại cho chính mình một thế giới nội tại yên tĩnh. 
Hãy nhìn thẳng vào người khác với một tình thương ấm áp và giản đơn, bất cầu 


166 


báo và vô phân biệt. Nên thường xuyên có những tra vẫn tự thân: Mình có hiểu 
được rằng mọi người đang triền miên đau khổ? Mình có tự tìm được rằng mọi 
người đang triền miên đau khổ? Mình có tự tìm được một chút gì giao hòa, đồng 
cảm với họ hay không? Giữa ta với người có một rào cản ngăn cách nào hay 
không? Tâm hồn của mình cũng được phơi mở hay vẫn bị khép kín? Nói chung, 


điều cần thiết là ta phải tự biết xây dựng một mối quan hệ mật thiết và chân thật 


đối với tha nhân bằng niềm mong mỏi cho họ được hạnh phúc. Bằng vào tất cả 


khả năng có được, ta hãy thường trực thực hiện công phu này cho đến khi nào 


giữa mình với người có một sự giao cảm và thương yêu thật sự. 


Chương 10 


Kiến Giải Về Nghiệp Lý Quy Luật Tác Động Và Phản Ứng 


Quy luật nghiệp lý là một trong những quy luật quan trọng nhất chi phối 
và điều động đời sống của chúng ta. Hiểu được nghiệp lý, sống trong trí tuệ về 
nghiệp lý, thực hiện những gì thật sự cần thiết mà ta đã học được từ quy luật 
này, mỗi người sẽ cảm nhận được một nếp sống trọn vẹn và bình yên. Một khi 
đời sống thường nhật thiếu đi sự giao hòa và bị tự cô lập, một nếp sống vô minh 
về bản chất các pháp thì điều tất nhiên sinh quan của chúng ta sẽ chỉ là những 
khổ lụy và ngộ nhận. Quy luật nghiệp báo là một trong những định thức thiên 
nhiên cơ bản mà thông qua nó, nếu với một sự vận dụng sáng suốt, ta sẽ sáng 
tạo ra được biết bao thế giới sống bao la, lồng lộng. Cứ kể chúng ta là những nhà 
nghệ sỹ nhưng thay vì phải dùng đến những phương tiện nghề nghiệp như họa 
cụ, nhạc cụ..., ở đây chúng ta lại tận dụng từng cảm nghiệm tâm sinh lý của mình 
như là những nguyên vật liệu hay dụng cụ để thực hiện tác phẩm sáng tạo, phô 
diễn thế giới nội tại vốn vô cùng phức tạp mà cũng thú vị của mình. Hãy nhớ 
rằng chỉ từ kiến giải này cùng những sáng tạo năng động cộng với khả năng 
tranh thủ thời gian, chúng ta mới có thể thành tựu viên mãn công phu tu hành 
của mình. 


^ " 


Thuật ngữ "Nghiệp" trong cả hai thứ tiếng Pàli và Sanskrit (Kamma hay 
Karma) ở trường hợp này đều có nghĩa là "hành động, việc làm”. Quy luật nghiệp 
báo chỉ đơn giản là định lý tác động và phản ứng: Một hành động có chủ ý sẽ cho 
ra một hậu quả nhất định nào đó. Tùy thuộc vào động lực tâm lý lúc tạo nghiệp, 
hậu quả của các hành động cũng theo đó mà được quy định: Hành động bằng ác 
tâm sẽ cho ra quả xấu, hành động bằng thiện tâm sẽ dẫn đến quả tốt. Chính quy 
luật sinh hóa của thế giới vật chất cũng đã minh họa cho ta về quy luật đó: Cây 
táo chỉ trổ ra trái táo, chứ không thể sinh ra trái xoài hoặc bất cứ trái nào khác. 


Nghiệp lý cũng là một thứ quy luật tự nhiên nhưng lại thuộc lĩnh vực tâm lý. 


Khi nói đến vấn đề Nghiệp lý, Đức Phật luôn đặt biệt nhắm đến ý hướng 
hành động, tức động lực tâm lý thúc đẩy ta hành động. Ngài dạy rằng Nghiệp 
chính là sự cố ý, tác ý, khuynh hướng mang tính thúc đẩy ta hành động từ nội 
tại, bởi chính nó là nguồn động lực quy định hậu quả của hành động. Một điều 
hết sức hiển nhiên mà chúng ta cần phải biết đó chính là vấn đề mỗi mỗi đơn vị 
ý thức mang tính đầu tư dù thiện hay ác đều là một năng lực đủ sức tạo ra một 
hậu quả tương ứng. Khi chúng ta hiểu được cơ sở căn bản của nghiệp nằm ở sự 
đầu tư, cố ý, thì chúng ta cũng có thể đồng thời hiểu được rằng mình phải cẩn 
trọng ra sao trong mỗi ý hướng trước khi bắt tay một việc nào đó, chỉ cần một 
thái độ sống thiếu tỉnh thức, một khuynh hướng nội tâm bất chánh thì coi như 
chúng ta đã tự gieo mầm cho vô vàn đau khổ mà mình sẽ phải lãnh chịu trong 


tương lai. 


Vấn đề nghiệp lý có thể được nhận hiểu ở hai cấp độ thông qua sự thấu 


thị rộng rãi về những hình thức tồn tại, hiện hữu của chúng vẫn luôn dàn trải 


suốt đời sống của mỗi người. Ở cách hiểu thứ nhất, nghiệp lý đề cập đến cảm 


nghiệm về quy luật tác động và phản ứng mang tính thời gian và thời gian ở đây 
là bất định. Nói vậy có nghĩa rằng nghiệp lý trong trường hợp này chính là luật 
báo ứng theo lối định nghĩa phổ cập: Nhân nào Quả nấy, và thời gian tương ứng 
giữa nhân và quả rất phức tạp và trừu tượng. Với cách hiểu thứ hai, nghiệp lý 
được nhận diện qua từng phút giây cũng vẫn quy luật tác động và phản ứng: Sau 
một tâm thái mát mẻ của tình thương, chúng ta sẽ lập tức cảm nghiệm được một 
niềm tịnh lạc mang tính thừa tiếp. Cứ thế, ngay sau những bức xúc phiền não, 
hậu quả tâm lý tất nhiên mà chúng ta sẽ phải cảm nhận dĩ nhiên là những bất 
ổn, bất an trong tâm hồn. Chính sự tỉnh thức trực tiếp của chúng ta về mỗi vận 
động của nghiệp lý trong từng phút giây như vậy sẽ là một nguồn động lực tích 
cực cho công phu phát triển và nuôi lớn sự an lành cho chính mình trong từng 
phút giây. Đây lại cũng chính là một sự tồn tại tự nhiên của nghiệp lý. 

Lý tưởng và nhân cách sống của chúng ta luôn được quy định qua nghiệp 
lý, nói rõ hơn, chính là hình thái và tính chất cũng như qui mô của nó. Bằng cái 
nhìn của trí tuệ thiền chân chính, ta sẽ thấy rõ rằng không có một chủ thể, thực 


169 


thể nào là trường cữu, bất biến để khả dĩ có vị trí cho một cái tôi nào đó tồn tại: 
Mỗi chúng ta chỉ là một tổng hợp, một hình thái của những chuỗi dài tâm vật lý 
luôn đổi thay, vô thường. Mỗi người chúng ta đều có một hướng đời riêng, trong 
từng phút giây ý thức, bất luận là có chủ ý hay vô tình, ta đều luôn tự trưởng 
dưỡng ở chính mình những hình thái ý thức sai biệt. Đó cũng chính là một trong 
những biểu hiện cụ thể của nguyên lý vô ngã như vừa nói trên. Cứ mỗi một tình 
trạng ý thức hiển hiện trong từng phút giây, bất kể thiện ác, ngoài ra cái hiệu 
quả di hậu tất yếu, nó còn để lại một sức mạnh tiềm tàng để sẵn sàng lớn mạnh 
hơn nữa trong những lần tái hiện sau này. Bởi lúc đó chúng không còn đơn giản 
là một hình thái tâm lý đột xuất nữa, mà đã trở thành ra một ý thức mang tính 
huân tập, tập quán, một kiểu quán tính hùng hậu. Nói một cách khác đi, chúng 
ta chỉ là một bộ sưu tập tổng hợp của rất nhiều nhân cách, những khuynh hướng 
ý thức mà mình đã đầu tư và trưởng dưỡng, đặc biệt là những hình thái ý thức 
đã tự có một sức mạnh phát triển. 

Chúng ta thường có khuynh hướng chẳng quan tâm gì đến những cấu tố 
tâm lý trong các cảm nghiệm, tư tưởng của mình, mà thay vào đó chỉ là những 
vận động ý thức mang tính cách vô tội vạ, chẳng màng gì đến hậu quả như người 
ta vô tư thảy một viên đá xuống nước mà chẳng kể gì đến những xao động. Trong 
khi đó ta hãy nhớ rằng mỗi phút giây tư tưởng đi qua trong đầu chúng ta còn là 
những điều kiện và động lực tác tạo ra biết bao nhiêu vấn đề bòng bong khác. 
Bất cứ đối tượng ý thức nào khởi lên trong nội tâm chúng ta, cộng với tính cách 
và bản chất của nó đều luôn là một đối tượng sở tri để chúng ta tri nhận và chính 
thái độ tri nhận về chúng luôn là những điều kiện, nhân tố quy định cảnh giới 
tái sanh thực ra là những biểu hiện cụ thể cho từng trình độ tâm linh của mỗi 
chúng sanh. Chúng có ý nghĩa nhắc nhở ta về những bản chất sai biệt của đời 
sống nội tâm mà mình vẫn cảm nghiệm trong từng giây phút đồng thời cũng 


giúp ta lưu tâm đến dòng luân hồi sanh tử mà mình sẽ phải lăn trôi qua các sanh 


thú (tức chỗ tái sanh) theo quy luật nghiệp lý. 


Đối với nền văn hóa phương Tây, vấn đề tái sanh và các cảnh giới luôn hồi 
vẫn thường được xem là đáng nghi, khó tin nếu không muốn nói đó là những 


170 


vấn đề đau đầu không cần thiết. Mặc dầu thái độ hoài nghi đó cũng có thể là điều 
cần thiết cho sự nhận thức, kiểm tra trong cuộc tu của mình, bởi những khái 
niệm về nghiệp lý và tái sanh vốn là một phần giáo lý quan trọng của Đức Phật, 
mà để hiểu biết về chúng, thì vấn đề đòi hỏi ở chúng ta một sự tự chứng, thể 
nghiệm bằng chính khả năng của mình. Chúng ta có thể chưa đạt đến trình độ 
chứng đạt thiền định hoặc những khả năng thần thông, nhưng nếu với một thái 
độ trí tuệ thể nghiệm đúng đắn thì vẫn có thể tự mở ra cho mình những khà 
năng nhận thức và hiểu biết chính chắn, nói theo ngôn ngữ của nhà thơ 
Coleridge thì lúc này chúng ta coi như đã có được một chiếc mốc treo cho lòng 
bất tín. Với khả năng ý thức đó, chúng ta coi như đã thoát khỏi cạm bẫy của một 
niềm tin mù quáng cùng với một ý hệ vô tín ngưỡng, cuồng dại. Bằng vào con 
đường này, chúng ta có thể nhận rõ được những gì mà mình vẫn chưa hiểu được 


ở bản thân, cũng như những trình độ tri kiến nào mình chưa có được. 


Theo Phật giáo Nguyên thủy thì cảnh giới tái sanh, tức không gian hiện 
hữu của muôn loài được chia thành sáu tầng: Bốn tầng đọa xứ, tầng nhân giớivà 
các tầng thiên giới. Các cõi đọa xứ được tồn tại, hiện hữu bởi sự tác động và 
chiêu cảm từ các phiền não của chúng sanh. Các ác tâm này chính là những phản 
ứng tâm lý xấu xa của chúng ta trong đời sống. Ngoài hậu quả nhãn tiền là một 
đời sống nội tâm đau khổ ngay trong hiện tại, chúng còn là con đường đưa đẩy 


ta vào các cõi đọa xứ trong vô số kiếp tái sanh tương lai. 


Tầng nhân giới hay cõi người được xem là lạc cảnh thấp nhất trong các 


cõi tái sanh thiện thú. Ở đây là một môi trường lý tưởng để tu tập bởi vì như ta 


vẫn biết, thế giới này có điểm đặc biệt là cả đau khổ lẫn hạnh phúc cùng đều có 
mặt. Mà mức độ đau khổ hay hạnh phúc trong thế giới loài người chúng ta dù ở 
mức độ nào cũng vẫn có thể là những điều kiện tốt cho công phu tu hành: Một 
ông vua hay gã ăn mày đều có thể tự tìm thấy những yếu tố tâm lý cần thiết cho 
công phu phát triển đạo hạnh và sự dẫn thân vào con đường giải thoát. Thậm 
chí ta có thể nói rằng chỉ có những đau khổ và hạnh phúc ở thế giới loài người 


mới là những nhân tố tối ưu để phát triển trí tuệ và giác ngộ. 


Để có thể sanh được là người, ta ít nhất phải có một thái độ sống hào sảng 
và hòa ái. Bởi chính những giá trị tâm linh này là một sức mạnh thiện nghiệp 
vừa đủ để tác tạo một tấm thân nhân loại, đồng thời chúng cũng chính là những 
biểu hiện đặc trưng cho một nhân tính thật sự. Cũng với những giá trị đạo đức 
trên đây cộng thêm một đời sống đạo hạnh mà thuật ngữ Phật giáo vẫn gọi là 
"giới đức”, nếu được tu dưỡng lớn mạnh hơn thì chúng còn có thể đưa ta tái 
sanh lên các cõi thiên giới. Thiên giới ở đây là các cõi trời mà đời sống ở đó, đặc 
biệt về mặt vật chất, có thể nói là toàn hảo: Các thiên nhân luôn chói lòa hào 
quang và mọi nhu cầu khoái lạc kể cả nhục dục cũng luôn hết sức đầy đủ. Thuật 
ngữ Phật học gọi các cõi thiên giới này là tầng trời dục giới. 

Tầng thiên giới cao nhất chính là cảnh giới của các vị Phạm thiên (hiểu 
theo nghĩa của từ ngữ Phật giáo). Nét đặc trưng trong đời sống của các vị Phạm 
thiên là các vị chỉ luôn sống bằng thiền lạc, một thứ hạnh phúc thuần túy tỉnh 
thần, nằm ngoài tất cả khoái lạc, dục cảm và các cõi Phạm thiên này chỉ là chỗ 


tái sanh dành riêng cho những vị đã chứng đạt thiền định. 


Chung quy lại, sáu cảnh giới tái sanh hay còn gọi là Lục Đạo sanh tử đều 
được tạo thành từ nghiệp báo. Mà vấn đề nghiệp báo thì hoàn toàn do chính mỗi 
chúng sanh tự quyết định lấy cho mình. Không ai có thể sắp xếp hay quy định 


chỗ tái sanh cũng như khuynh hướng tư tưởng của chúng ta được. Lời dạy quan 


trọng nhất của Đức Phật cho chúng ta là mỗi người phải luôn nổ lực hết mình 


để phát triển thiện pháp bản thân ngay trong từng ngày của đời sống thường 
nhật. Định nghĩa đơn giản nhất của quy luật nghiệp lý là "nhân nào quả nấy". 
Khi chúng ta hiểu được rằng đời sống của chính mình là một dòng chảy của 
nghiệp quả, chính mình phải là người nhận lãnh tất cả những gì mà bản thân đã 
gây tạo thì chắc chắn chúng ta sẽ có một sinh phong xứng đáng, những chọn lựa 
lý tưởng cho từng hành động hoặc kể cả sự nghiệp bình sinh của mình. 

Một vấn đề khác cần nhắc đến ở đây là có đôi lúc vì không kham nổi tính 
khắc nghiệt của nghiệp lý bằng chút ít hiểu biết không đến nơi đến chốn của 


mình, người ta đã tự tạo ở nội tâm một sự cắn rứt quá mức cần thiết đối với 


172 


những tội lỗi quá khứ của bản thân. Ta có thể gọi tình trạng tâm lý giằng xé đó 
là mặc cảm tội lỗi. Nỗi mặc cảm này là cảm giác tự ti, tự chán ghét chính mình, 
một sự thiếu hiểu biết về những vận động vô thường của các giá trị tâm lý. Mặc 
cảm tội lỗi cũng là một hình thức ngã chấp nhưng mang tính bi quan đáng 
thương là "Tôi không thể tha thứ cho chính mình". Sự hiểu biết chính chắn về 
nghiệp lý sẽ giúp ta một cái nhìn bình tĩnh và thông minh về các sở hành thiện 
ác của bản thân. Trong suốt dòng luân hồi đăng đẳng qua khắp các cảnh giới tái 
sanh, mỗi người chúng ta đã gây tạo biết bao là các tội lỗi và thiện nghiệp. Nếu 
nhìn về quy luật Nghiệp báo bằng những mặc cảm tội lỗi, những lo âu và hoảng 
sợ không cần thiết, thì đó chính là thái độ thiếu sáng suốt và nông nổi, vô ích. 
Thậm chí nó còn là một nhân tố bất thiện nữa là khác. Sự thấu đáo về nghiệp lý 
một cách sáng suốt, chính chắn là con đường tối ưu để ta tự phát triển trí tuệ về 
tất cả hạnh nghiệp thiện ác: Những con đường dẫn đến an lành và tự do hoặc 
đau khổ và đọa đày. Chính thái độ hiểu biết về nghiệp lý như vậy, chúng ta mới 
có được một phản ứng tâm lý tích cực và an lòng khi nghĩ về quá khứ, đồng thời 
cũng tự chọn cho mình những hướng tốt đẹp trong hiện tại. Mặc cảm tội lỗi là 
một hình thức tâm lý tự trừng phạt mình, còn trí tuệ về nghiệp lý là một biểu 


hiện cho đời sống thuần cảm vô tư, bình tỉnh và bao dung. 


Trong giáo lý của mình, Đức Phật vẫn thường xuyên nói đến cái giá trị hy 
hữu của một kiếp tái sanh làm người. Ngài đã từng dùng đến ví dụ về một con 
rùa mù nằm dưới đáy biển sâu, cứ mỗi trăm năm nổi lên mặt nước một lần và 
quả là một điều hạn hữu nếu như trong một lần nào đó, khi trồi đầu lên khỏi 
mặt biển nó lại tình cờ đưa lọt chiếc đầu bé nhỏ của mình vào cái lổ thủng của 
một tấm ván vẫn trôi dạt bất định trên mặt đại dương. Đức Phật dạy rằng cơ hợi 


có được tấm thân nhân loại còn khó khăn hơn thế rất nhiều. Cả hai trường hợp 


hy hữu trên tuy vẫn có thể xảy ra nhưng chắc chắn phải cần đến thời gian rất 


dài. Từ một sinh thú thấp kém được chuyển sanh vào một sinh thú khác cao hơn 
quả là một điều thiên nan vạn nan. 

Có hiểu được tất cả sinh thú tái sanh đều được quy định bởi hạnh nghiệp 
của mỗi cá nhân, chúng ta mới hiểu được lý do tại sao Đức Phật lại thường xuyên 


173 


nhấn mạnh đến sự hy hữu của một thân người. Bởi vì ở các cõi đọa xứ, trong 
hình thức các sinh chủng hạ cấp, các loài chúng sanh luôn luôn bị sống trong 
những cơn đau khổ triền miên nên rất khó có được cơ hội phát triển thiện pháp. 
Ở đó, đời sống nội tâm của các loài đọa lạc thường xuyên bị chi phối bởi vô vàn 
phiền não và cứ mỗi ác tâm lại luôn là nhân tố cho một ác tâm khác. Sự suy xét 
về nghiệp lý sẽ mang lại cho ta một trí tuệ vừa đủ để thấy rõ tâm quan trọng của 
một đời sống, đồng thời giúp ta tự biết tranh thủ thời gian để tu học. Chỉ trong 
một ngày thôi, xuyên qua vô số dòng tư tưởng, chúng ta đã tạo ra biết bao là 
những hạnh nghiệp thiện ác. Với một sự cẩn trọng và tỉnh thức trong mỗi mỗi ý 
hướng sinh hoạt, chúng ta có thể chọn lấy cho đời mình những hoạt động thích 
đáng. 

Lần đó, có người đến hỏi Đức Phật rằng tại sao tuy cùng sống chung trong 
một thế giới mà mỗi người lại có những hoàn cảnh, điều kiện sống cũng những 


nhân cách sai biệt nhau. Đức Phật đã trả lời rằng mỗi mẫu đời dù tốt hay xấu 


đều do các tiền nghiệp của từng cá nhân quy định lấy. Ở đây, chúng ta có thể 


tóm lược những câu trả lời cặn kẻ của Đức Phật bằng cách rút gọn lại trong đôi 
nét căn bản mà cũng tương ứng và hợp lý theo quy luật nghiệp báo rằng bản 
tính hiếu sát, hung tợn luôn dẫn đến hậu quả yếu thọ và bệnh hoạn, lòng từ bi 
luôn đưa đến những kiếp sống an lành, lòng hào sảng luôn đưa tới một đời sống 
vật chất đầy đủ, một tâm hồn hiếu học và cầu tiến, đặc biệt là thói quen vận dụng 


trí tuệ sẽ đưa đến khả năng minh mẫn trong các kiếp tái sinh... 


Đức Phật với trình độ trí tuệ của mình có thể nhớ lại một cách như ý vô 
số tiền kiếp của tất cả chúng sanh cùng với sự hiểu biết tỉnh tường về những 
hạnh nghiệp nào đã quy định sinh thú và tình trạng của mọi loài. Lòng từ bi của 
Đức Phật, từ đó, được xem là vô lượng. Ngoài tình thương đối với những chúng 
sanh đang đau khổ, Ngài còn có lòng trắc ẩn đối với ngay cả những chúng sanh 
đang được hạnh phúc nếu như họ vẫn tiếp tục gây tạo những ác nghiệp. Khi 
chúng ta không hiểu gì về nghiệp lý, còn mê lầm về thực tướng của các pháp thì 
coi như chúng ta vẫn mãi tiếp tục gây tạo những đau khổ cho mình và cho người, 
kể cả trường hợp chúng ta có là một người mang nhiều thiện chí vị tha. Đối với 


174 


chúng ta hôm nay, nhiều người vẫn có ý hướng phát triển một tâm lực siêu 
phàm những mong có được những khả năng thấu suốt vấn đề tái sanh để xác 
định quy luật nghiệp lý. Nhưng thật ra, nếu xét cho cùng thì nỗ lực đó đâu phải 
là điều cần thiết duy nhất cho việc xác định sự tồn tại của nghiệp lý. Bởi vì định 
luật nghiệp lý thật ra vẫn hiển hiện rõ ràng trong từng giây phút của đời sống, 
mà chỉ với một sự quan sát cẩn thận và tỉnh thức, ta đã có thể lĩnh hội một cách 


cụ thể. 


Đức Phật vẫn thường nêu rõ những quan điểm tri kiến chánh tà của tất cả 
chúng sanh về vấn đề nghiệp lý: mỗi hành động lớn nhỏ của chúng ta đều luôn 
để lại một hậu quả, ngay trong hiện tại hoặc tương lai. Hiểu được như vậy được 
xem là Chánh kiến. Còn Tà kiến là thái độ phủ nhận quy luật tương quan giữa 
nhân và quả, tức mối tương thuộc hữu cơ giữa lực tác động và hậu quả phản 
ứng. Trong thế giới văn minh hiện đại của chúng ta hôm nay, mọi người hầu hết 
chỉ hướng đến quan điểm sống hiện sinh: Nhắm mắt lao mình đi tìm mọi hướng 
giải quyết cấp thời nhằm để thỏa mãn những nhu cầu khát vọng cụ thể của mình 
và chính nhân sinh quan này vô tình đã khiến người ta có một cái nhìn xa lạ về 
quy luật có vẻ trừu tượng, vớ vẫn này trong thế giới sống nông nổi đó. Chỉ cần 
một lần quay nhìn lại với một nhãn trường rộng rãi, chúng ta sẽ thấy rằng mình 


thực ra chính là tác giả của mọi sự và toàn bộ đời sống của mình không hề là 


môt quy trình hiện hữu vận động một cách ngẫu nhiên, tình cờ, đột biến. Nhìn 


rõ tất cả mọi hoạt động của mình là một điều hết sức quan trọng, bởi từ đó ta 
mới thấu suốt được những ý hướng hoạt động cùng những hậu quả được sản 


sinh từ chúng. 


Chánh niệm hay thái độ tỉnh thức là một phương tiện tối ưu để chúng ta 
nhận ra dòng vận động của nghiệp lý. Có hai hình thái chánh niệm đặc biệt liên 
quan đến trí tuệ nghiệp lý: Đó chính là thái độ tỉnh thức để nhận chân thực tại 
và thái độ sẵn sàng chấp nhận mọi tình trạng của thực tại. Thái độ tỉnh thức để 
nhận chân thực tại là sự chuyên tâm nhìn ngắm từng động tác bản thân, sự tỉnh 
thức trọn vẹn đối với tất cả những gì đang xảy ra: Đứng biết là đang đứng, đi 
biết là đang đi. Từ chánh niệm này chúng ta có thể đi thêm một bước nữa là đủ 


175 


sức chấp nhận mọi trạng hướng tốt xấu của từng thực tại mà mình đang tri nhận, 


bất luận là tốt hay xấu. 


Một người bị xem là thiếu chánh niệm khi hai khả năng trên đây chỉ nằm 
dưới mức cần thiết. Mà ngoài ra sự thiếu tỉnh thức về những khuynh hướng 
hoạt động của mình, chúng ta còn thường lãng quên trong mỗi mỗi sinh hoạt để 
rồi từ đó chúng ta nhắm mắt tác tạo những điều sai trái mang tính thói quen của 
mình. Trong khi đó, đối với hầu hết mọi người, các thói quen bất thiện thường 
nhiều và mạnh hơn những thói quen tốt đẹp. Trí tuệ và nghiệp lý sẽ đem lại cho 
ta nhiều thú vị trong đời sống hoạt động thường ngày. Chính nó giúp ta có được 
những cuộc nhìn ngắm chỉ li, và như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu có 
được một nội tâm tỉnh thức trước tất cả thực tại. Bất cứ một hành động nào dù 
nhỏ nhặt đến mấy đi nữa, ngoài ra việc để lại một hậu quả trong tương lai, chúng 
còn di hậu lại một sức mạnh mang tính phục sinh và gia lực cho một ý thức mai 
sau. Cứ mỗi một giây phút quên mình dể cho lòng sân hận hoặc tham dục xuất 
hiện thì cũng có nghĩa là chúng ta đã vô tình tạo điều kiện cho chúng tiếp tục có 
mặt trong một ngày mai nào đó. 

Điều này rất dễ hiểu: Chỉ cần một thời gian nhất định, với từng giọt nước 
liên tục nhỏ xuống, bất cứ chiếc bồn chứa nào rồi cũng sẽ đầy tràn. Chúng ta 
thường có thói quen xem rẻ một giọt nước là ít oi, nhỏ bé nhưng chắc chắn 
chúng ta cũng hiểu và tin được rằng với nhiều giọt nước ít oi và bé nhỏ đó, một 
chỗ chứa mênh mông như đại dương cũng phải có lúc đầy tràn. Cứ theo ví dụ đó 


mà hiểu, tư tưởng của chúng ta luôn được nuôi dưỡng, kéo dài, đong đầy bằng 


từng cảm nghiệm ý thức trong từng mỗi mỗi phút giây. Chúng ta chắc chắn sẽ 


tích lũy được một trữ lượng năng lực nội tâm to tát và hùng hậu nhưng dĩ nhiên 
không thể chỉ bằng vào một kiếp sống hiện tại này mà còn phải cần đến sự huân 


tập trong vô số thời gian tương lai nữa. 


Ngay giây phút này, chúng ta hãy thử nghĩ đến phút giây hấp hối của mình 
trên giường chết và những hồi tưởng sau cùng về cả cuộc đời mình trong đó. Cứ 


thử làm như vậy đi, bạn sẽ thấy mình ngay từ bây giờ phải có một nếp sống ra 


176 


sao, phải thực hiện những điều gì, những giá trị nhân cách nào mà mình cần phải 
phát triển, thăng hoa. Đời sống của chúng ta là một quá trình hiện hữu cơ động 
bao gồm những biến tướng nhất định, luôn tuôn chảy và thay đổi. Mỗi người 
chúng ta đều phải luôn tự có trách nhiệm quy định lấy một hướng đời riêng cho 
mình để hướng tới những giá trị sống sâu sắc nhất. Với một cuộc sống được 
trang bị càng nhiều những trí tuệ và chánh niệm cũng như một khả năng chiêm 
ngắm thực tại tỉnh tường thì chúng ta có thể tận dụng tất cả năng lực của mình 
một cách hiệu quả và không còn bị vây hãm giữa bốn bức tường lũy đầy bóng 
tối của tất cả những gì không thật sự cần thiết. 

Chúng ta không phải đợi chờ đến giây phút cuối đời để nhìn lại thuở bình 
sinh của mình, bởi khi đó mọi sự đã quá muộn màng rồi. Chúng ta phải bắt đầu 
tất cả ngay từ bây giờ, đó là sự nhìn ngắm thấu suốt toàn bộ dòng sông cuộc đời 
mà tất cả nguồn chảy của nó chính là những vận động của nghiệp lý. Nhờ vậy, 
chúng ta sẽ tìm thấy cho mình một sức mạnh tâm linh kỳ thú để sống trọn một 


kiếp đời thật sự lý tưởng mà khả năng bản thân có thể cho phép. 


Câu chuyện sau đây về cuộc đời của một vị đại sư Tây Tạng, Milarepa, có 
thể cho ta một hình ảnh minh họa về khả năng hồi tâm của một con người biết 
hoán chuyển nỗi ám ảnh về những ác nghiệp quá khứ của mình thành ra một 
sức mạnh để gột rửa tâm hồn bản thân và đạt đến một trí tuệ giác ngộ. Milarepa 
vốn sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng chẳng may cha của ông lại qua đời 
quá sớm. Ngay sau ngày tang lễ, chú bác của Milarepa đã ngang nhiên dành hết 
quyền sở hữu về tất cả tài sản của gia đình ông và chẳng những thế, họ lại còn 


đối xử tàn nhẫn với mẹ con ông nữa. Hai mẹ con Milarepa đành biệt xứ ra đi với 


hai bàn tay trắng. Qua thời gian, Milarepa lớn khôn trong tất cả cơ cực và tủi 


nhục. Nhớ lại mối thù ngày xưa, ông quyết định ra đi tìm học tất cả các môn 
huyền thuật ghê gớm nhất rồi quay về cố hương làm một cuộc trả thù đẫm máu 
đối với những người mà ngày xưa đã hành hạ đọa đày, đẩy mẹ con ông đến bước 
đường cùng. Sau cuộc trả thù thành công đó, có lẽ nhờ vào duyên lành quá khứ, 


trong một phút bình tâm, Milarepa đã bất chợt giật mình kinh hãi khi hồi tưởng 


lại những tội ác mà mình đã gây ra, dầu nói theo quan điểm thông thường thì 


việc trả thù của ông có thể được gọi là một chuyện thích đáng, hợp lý. 


Chuyện về ông rất dài, nhưng ở đây chúng ta có thể tóm lược đại khái là 
sau những cuộc giằng xé nội tâm, Milarepa quyết định lên đường tầm sư học 
đạo với một tấm lòng tha thiết mong tìm thấy được một hướng đi nào đó để tự 
cứu chuộc mình. Cuối cùng rồi thì Milarepa đã gặp được một người mà ông cần 
tìm có đủ sức khả dĩ giúp ông thực hiện một nếp đời mà mình vẫn mong mi. 
Người đó chính là đại sư Marpa, một trong những đại sư được xem là thánh 
nhân và nỗi danh nhất Tây Tạng. Và như ta đã biết, sau đó chính Milarepa cũng 
đã được xếp vào hàng ngũ những bậc thánh sư Tây Tạng tương đương với người 
thầy của mình. Điều dĩ nhiên khỏi phải nói thêm ở đây là Milarepa trước khi đạt 
đến một địa vị như vậy đã phải trải qua thật nhiều ngày tháng khổ công để tu 
học và tự thăng hoa chính mình bằng những công phu mà nội dung vẫn là từ bi 
và trí tuệ. 

Trong một chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có một thời 


thuyết giảng về hai giáo lý căn bản của Phật giáo là vấn đề vô ngã và nghiệp báo. 


Trong bài thuyết giảng, Ngài nói rằng nếu bị bắt buộc phải chọn một trong hai 


kiến thức về định luật nghiệp lý và định luật vô ngã thì chúng ta tốt hơn nên 
chọn lấy kiến thức về định luật nghiệp lý. Trước lời tuyên bố này của Dức Đạt 
Lai Lạt Ma, nhiều người tỏ ra rất ngạc nhiên vì xưa nay ai cũng hiểu rằng định 
lý vô ngã vẫn là một vấn đề cốt lõi căn bản của giáo lý Đức Phật, bởi chính từ trí 
tuệ về quy luật này, người ta mới có thể thấy được bản chất hiện tượng, tương 


đối, rỗng tuếch và phù du của vạn hữu. 


Thực ra câu nói của Ngài nhắm vào một vấn đề khác mang ý nghĩa sâu sắc 
hơn nhiều: Động cơ căn bản thúc đẩy chúng ta chấp thủ mọi sự trên đời, trước 
hết chính là sự thiếu hiểu biết về nghiệp lý, quy luật tương tác giữa nhân quả, 
tác động và phản ứng. Sự hiểu biết về nghiệp lý là một trí tuệ sinh động, chính 
nó luôn mang ý nghĩa tô đậm, cụ thể hóa định lý vô ngã. Một khi không có được 


trí tuệ về nghiệp lý thì kiến thức về vấn đề Vô Ngã sẽ trở nên trừu tượng, thậm 


178 


chí máy móc và duy lý, xa xôi, khó có thể được chấp nhận. Nếu chỉ biết suy nghĩ 
đơn giản rằng không có một cái Tôi nào hết, không có "người tạo" cũng không 
có "người hưởng" và chúng ta có thể muốn làm gì thì làm, đó chính là một sự 
ngộ nhận nguy hiểm về giáo lý Đức Phật, đồng thời đó cũng là một ý thức biện 
hộ nghèo nàn, nông nổi cho mọi thói xấu của mình. Ngược lại, khi thấu suốt được 
qui luật nghiệp lý và tự biết điều động từng sinh hoạt lớn nhỏ của mình một 
cách thích đáng thì điều đó giúp ta lý hội được định luật Vô ngã một cách chính 


chắn và đúng mức. 


Lòng từ bỉ, cũng như trí tuệ nội quán, chỉ được phát khởi đúng mức từ sự 
hiểu biết về nghiệp lý. Bởi từ trí tuệ nghiệp lý đó, chúng ta có thể xót thương 
được cả người có ác tâm lẩn kẻ bị nạn thay vì theo như thói thường, ai cũng căm 
ghét người có ác tâm và chỉ biết bất nhẫn đối với riêng người chịu nạn. Thái độ 
đó không hề có ý nghĩa là một phản ứng tâm lý yếu hèn hoặc thiếu dứt khoát. 
Bởi thực ra, trong trường hợp ta xót thương được kẻ có ác tâm chính là nhờ sự 
thấu suốt về cái động cơ vô minh đã khiến họ gây tạo đau khổ cho chính mình 


và người khác. Lòng từ bi đó được hiển hiện một cách sáng suốt. 


Đức Phật đã nhấn mạnh rằng chỉ có một tiềm năng giác ngộ thật sự mới 
có thể đủ sức giữ vững được bản sắc của một con người trong dòng vận động 
phức tạp và bất trắc của nghiệp lý và trình độ này phải được huân tập không chỉ 
trong một kiếp sống, mà phải trải qua vô số kiếp luân hồi. Mặc dù qua kinh điển, 
ta có thể đã từng đọc thấy rất nhiều trường hợp những cá nhân cứ triền miên 
lăn trôi theo một dòng vận động nghiệp báo gần như mang tính nghiệp dĩ, một 
kiểu duyên số mang tính định phận. Đúng ra thì để có thể có được một hiểu biết 
rộng rãi về những khuynh hướng tạo nghiệp cũng không có gì là khó khăn. Mặc 


dù có nhiều lúc ta vẫn bắt gặp những câu chuyện về vấn đề nghiệp lý xem ra có 


vẻ nghịch thường, cá biệt. Những câu chuyện như vậy thật cũng rất dễ hiểu và 


đơn giản, chỉ có điều là chúng nêu ra những khía cạnh phức tạp và tế nhị của 


quy luật nghiệp lý mà thôi. 


Chẳng hạn như câu chuyện về một người đàn ông trong thời Đức Phật, 
sau khi đặt bát cúng dường cho một vị Tỳ Kheo La Hán rồi lại sanh lòng tiếc của 
xem đó như là một sự lãng phí vô ích. Dù sao thì việc bố thí đến một đối tượng 
thánh nhân cũng là một công đức lớn nên nhờ vào quả phước của lần cúng 
dường duy nhất đó, người đàn ông nọ sau khi chết đã bảy lần liên tục tái sanh 
trở lại làm người và kiếp nào cũng được là một triệu phú giàu có. Nhưng do chút 
lòng tiếc của trong lần bố thí ngày xưa, nên dầu có giàu sang đến mấy, suốt cả 
bảy đời triệu phú, ông chỉ biết ngồi trên đống vàng mà ăn mặc tăn tiện như một 
gã ăn mày. Đó quả là một trường hợp trớ trêu của nghiệp lý. Mỗi một thoáng tư 
tưởng đều luôn để lại một hậu quả tương ứng: Một hành động được thực hiện 
bằng bao nhiêu tác động tâm lý, dù chúng có đối lập với nhau đến mấy đi nữa, 
thì kết quả của hành động đó cũng sẽ giữ lại trọn vẹn những khía cạnh mâu 
thuần tương ứng. Đối với cả hai trường hợp tạo nghiệp thiện ác đều có chung 
một qui luật như vậy: Nhân thuần túy sẽ cho quả thuần túy, nhân pha trộn thì 


quả cũng theo đó mà trổ sanh duới hình thức pha trộn. 


Những hạnh nghiệp vào giây phút cận tử trên giường chết cũng là một 
phần nhân tố quyết định cho việc tái sinh. Có tất cả bốn trường hợp nghiệp lực 
khả dĩ ảnh hưởng đến những giây phút cuối đời của chúng ta. Trường hợp thứ 
nhất là Trọng Nghiệp, tức những hành động thiện ác mang tính nghiêm trọng 
(ở cả hai nghĩa tích cực và tiêu cực) mà chúng ta đã tạo trong thuở bình sinh. 
Loại nghiệp này có sức tác động rất lớn đến cảnh giới tái sinh. Trọng nghiệp ở 
đây nếu là những trọng nghiệp bất thiện thì có thể là những hành động xúc 
phạm đến những cá nhân hay tập thể đáng kính. Về thiện nghiệp thì có thể là sự 


chứng đạt các tầng thiền hoặc các tầng thánh quả hữu học... 


Trường hợp thứ hai là nếu không có sự can thiệp của các trọng nghiệp thì 


một sự thực hiện tại chỗ hoặc các hồi tưởng về những tiền nghiệp thiện ác trong 


thuở sinh thời đều có ý nghĩa tác động đến vấn đề tái sinh. Thuật ngữ Phật học 
gọi đây là trường hợp Cận Tử Nghiệp. Những giây phút cuối cùng của một kiếp 
sống là cả một cuộc giàn xếp giữa nghiệp báo với sự tái sanh. Nếu lúc bình sinh 
mà ai cũng biết sáng suốt và tỉnh thức chứng kiến những phút giây hấp hối của 


180 


người khác thì đến lúc này thì chúng ta mới may ra có đủ can đảm và bình tĩnh 
đối diện với chính cái chết của mình. 

Nếu không có sự chỉ phối của hai loại nghiệp trên thì vấn đề tái sinh của 
đương sự có thể được quyết định bởi trường hợp nghiệp lực thứ ba mà thuật 
ngữ trong kinh điển vẫn gọi là Thường Nghiệp, tức những hành vi thiện ác dầu 


thuộc tỉnh thần hay hành động cụ thể mà ta vẫn lập đi lập lại nhiều lần trong đời 


sống thường nhật. Ở đây ta có thể gọi đó là Tập Quán Nghiệp cũng được. Loại 


nghiệp này vẫn đủ sức mạnh giàn xếp cho ta một cảnh giới tái sinh bằng cách tự 
hồi trạng lại trong những hơi thở sau cùng. Xét ra đây là loại nghiệp được xem 


là phổ cập nhất. 


Cuối cùng, ta phải nhắc đến loại nghiệp thứ tư mà công năng của nó vẫn 
có sức tác động gần tương tự như ba loại nghiệp trước, có nghĩa là vẫn có thể 
qui định sinh thú cho đương sự hấp hối, đó chính là Khinh Thiểu Nghiệp, những 
việc làm tốt xấu nhỏ nhoi không đáng kể mà ta đã thực hiện trong những dịp 
ngẫu nhiên, tình cờ nào đó. Tuy là những sở hành nhặt nhạnh, chắt chiu, bé mọn 
không đáng kể nhưng dù sao thì nghiệp lúc nào vẫn là nghiệp và đã là nghiệp 
thì dĩ nhiên cái di hậu tất yếu của nó phải là quả. Nếu không có ba loại nghiệp 
trước xuất hiện thì loại nghiệp thứ tư này cũng sẽ tự đến ám ảnh tâm lý người 


sắp chết, đồng thời quyết định cảnh giới tái sanh cho họ. 


Bất cứ hạnh nghiệp nào cũng đều luôn có một hướng phản ứng và hướng 
phản ứng đó đôi khi lại tùy thuộc vào những tình huống bất ngờ để thậm chí có 
thể trở nên vô hiệu nghiệm. Ta có thể thấy rõ trường hợp này qua câu chuyện 
sau đây vẫn được ghi lại trong kinh điển. Vào thời Đức Phật có một gã sát thủ 
khát máu giết người không gớm tay, Sau một thời gian tung hoành khắp chốn, 
gã đã bị bắt rồi bị kết án tử hình. Trong giây phút cuối cùng ở pháp trường, gã 
sát thủ này đã tình cờ nhìn thấy một số vị Tỳ Kheo đang đi ngang qua đó. Hình 
bóng của các vị tự nhiên làm hắn nhớ lại việc minh đã để bát cúng dường cho 


Ngài Xá Lợi Phất. Lòng hắn bất chợt trào dâng một niềm hoan hỷ vô hạn để rồi 


với chút thiện tâm đó, ngay sau khi lìa khỏi cổ, gã sát thủ đã lập tức tái sanh lên 
thiên giới. 

Một trường hợp vô hiệu khác của các tiền nghiệp là khi một người đã 
được sanh về những cảnh giới cao cấp, quả nghiệp ác xấu quá khứ cũng không 
có điều kiện trổ quả. Tuy nhiên những trường hợp vô nghiệm như vậy cũng chỉ 
mang tính tạm thời mà thôi. Chính bản thân các vị thiên nhân cũng có thể thấy 
rõ điều đó. Họ biết nhờ đâu mà mình được sanh về thiên giới và đồng thời cũng 
hiểu được những ác quả mà mình sẽ phải gánh chịu sau khi đã sống hết tuổi thọ 
của kiếp thiên nhân hiện tại. Chính nhờ hiểu biết được điều này, một số vị thiên 
nhân đã cố gắng hạn chế tối đa những giây phút hưởng lạc, mặc dù với những 
điều kiện sống hết sức tuyệt vời trên thiên giới thì một nổ lực như vậy quả thật 
không dễ dàng tí nào, để dốc sức tu tập thiện pháp nhằm hướng đến một quả vị 
thánh nhân nào đó, tối thiểu là tầng sơ quả, một bến bờ vĩnh viễn cách ngăn tất 
cả đọa xứ. Theo kinh điển ghi lại thì sau khi đã sanh về thiên giới, tay sát thủ 


trên đây cũng đã chứng đạt quả vị Tu Đà Huờn. 


Khi giải thích về nghiệp lý, Đức Phật luôn đặc biệt nhấn mạnh đến khía 
cạnh tiềm lực của từng trường hợp hành động thông qua những nhân tố tương 
thuộc đối với quả nghiệp. Chẳng hạn khi nói về sức mạnh tạo quả của việc bố 
thí, Ngài dạy rằng chỉ riêng trường hợp thực hiện này thôi cũng đã có đến ba 
nhân tố quyết định tình trạng trổ quả của nó để từ đó một cuộc bố thí dù lớn 
nhỏ đều có một kết quả và tính cách khác nhau: Đức hạnh của người nhận, tấm 
lòng của người cho, và thí phẩm có hợp pháp, hợp lệ hay không. Sự thiếu đủ các 


nhân tố này luôn quyết định kết quả của cuộc bố thí đó. 


Từ đó suy ra, ta có thể hiểu rằng nhiều khi một cuộc trai đàng long trọng 


được tổ chức để cúng dường đến Đức Phật cùng đoàn thể Thánh Tăng mà công 


đức so ra vẫn ít hơn đôi ba phút phơi mở trọn vẹn tâm hồn mình rồi tập trung 


tư tưởng hướng về tất cả chúng sanh một lòng từ bi vô lượng, không phân biệt. 
Bởi vì ở đây chúng ta có thể tạm thời chọn ra một trong nhiều lý do để giải thích 


trường hợp vừa nêu trên, là để có một tình thương vô lượng tự đáy lòng như 


182 


vậy, chúng ta dĩ phải có một tư tưởng giao hòa và cảm thông vô bờ bến đối với 
mọi loài, mà đó lại là một sức mạnh tâm linh vô cùng thâm hậu và cần thiết cho 


tất cả thiện nghiệp. 


Đức Phật còn dạy rằng công đức vô lượng của lòng từ bi trên đây xét ra 
còn thua xa công đức của một phút giây thấu thị tinh tường bản chất Tam Tướng 
của các pháp. Sở dĩ một khoảnh khắc trí tuệ về Tam Tướng lại được đánh giá 
cao như vậy là bởi chính nó giúp ta giác ngộ. Chỉ cần nhìn thấy được bản chất 
vô thường của thân tâm chính mình thôi, xem nó sinh hóa như thế nào, thì coi 
như chúng ta đã phát triển khả năng tự tại và bình thản trước tất cả những cấu 
tố như huyễn của từng cảm nghiệm trong đời sống. Đôi khi trong công phu thiền 
định, lúc phải đối đầu với trở lực khó khăn thuộc tâm sinh lý, chúng ta tự đánh 
mất khả năng nhìn ngắm thực tại mà công phu thiền định của mình đang nhắm 
tới. Tuy nhiên điều đó lại giúp ta ghi nhớ rằng những năng lực nghiệp báo luôn 
được hình thành từ những huân tập tích lũy và tái hiện một cách liên tục. Và sự 
chiêm ngắm, tỉnh thức về bản chất vô thường của vạn hữu là cả một chuỗi dài 
của những trí tuệ được tái hiện nhiền lần cho nên đương nhiên đây là một 
nghiệp lực hùng hậu khả dĩ dẫn đến nhiều thiện báo an lành và tự do. 

Trí tuệ về nghiệp lý chẳng khác gì một nguồn ánh sáng cho thế giới, bởi 
từ đó chúng ta mới có thể chọn lấy cho mình một hướng đi thích đáng và đời 
sống của chúng ta mới thật sự nhắm đến tất cả những gì trọn vẹn và hoàn mãn 
nhất. 


JŒ. 
Hướng dẫn thực tập 
Thực hiện một tỉnh thần thiền định tự tại 


Thái độ tự tại dĩ nhiên là tư thái căn bản, cốt lõi của Thiền Quán nhưng 


bằng vào pháp môn tu tập về bốn pháp phạm trú (Từ, Bi, Hỷ, Xả), tinh thần tự 


tại cũng vẫn có thể được phát triển như một phương tiện thiết yếu. Tinh thần 


tự tại thường song hành và được vận dụng để điều động lòng từ bi. Và mặc dù 


chúng ta có cố gắng trưởng dưỡng, tu tập một lòng từ bi vô lượng đối với tha 
nhân bằng tất cả những cố gắng san sẻ hết mình những nỗi đau khổ trên toàn 
thế giới nhưng chắc chắn vẫn luôn có nhiều trường hợp, tình huống mà chúng 
ta không thể nào tìm thấy được một chút trắc ẩn, bất nhẫn. Thánh Francis đã có 
một lời nguyện rất nỗi tiếng: "Xin cho tôi có đủ sức mạnh để thay đổi mọi sự mà 
mình muốn thay đổi để tôi không phải bất lực trong khả năng đón nhận mọi sự, 
và xin cho tôi hãy có được cái trí tuệ để hiểu được những gì mà mình chưa biết 
đến”. Một trí tuệ về nghiệp lý trong sự hiện hữu của tất cả chúng sinh luôn mang 
lại cho ta một tâm hồn sáng suốt cộng với một trái tim biết yêu thương không 
phân biệt. 

Để có được một tư phong lẫn tâm thái tự tại, trước hết hành giả nên chọn 
lấy một tư thế ngồi thật thoải mái rồi nhắm mắt lại. Sau đó, hành giả tập trung 
tư tưởng vào hơi thở cho đến khi nào có được một sự cảm nhận chính chắn, 
khách quan rằng tâm sinh lý của mình đang ở trong tình trạng thật sự ổn định. 
Tiếp theo, hành giả hãy bắt đầu chiêm ngắm trực tiếp vào nội tâm vốn đang 
được quân bình và tự tại của mình. Hãy tự cảm nhận như là một sự thưởng thức 
chính thực tại đó và nếu cần, hành giả có thể tự ám thị mình bằng những lời 
thầm thì mang ý nghĩa xác định thực tại: "Mong sao nội tâm tôi luôn được quân 
bình và an lành; mong sao tôi không bị quấy động bởi bất cứ tục sự nào, ...". Rồi 
hành giả nên tự mình quán xét tổng quát bản chất vô thường của mọi thứ trên 
đời: Cái gì cũng tự đến rồi đi, không có chỉ là trường tồn bất biến. Từ niềm vui 
cho đến nổi buồn, nỗi bất hạnh hay điều may mắn, con người, nhà cửa, súc vật, 


các dân tộc và kể cả toàn bộ các nền văn minh đều chỉ là bọt nước phù du. 


Hành giả nên luôn tâm niệm rằng mong sao mình có thể điềm nhiên ngắm 
nhìn tất cả những đổi thay trên đời bằng một nội tâm tự tại thăng bằng, đồng tự 
phơi mở tâm hồn mình để thương yêu tất cả vạn loài mà vẫn bằng tâm thái đó. 
Để xác quyết trí tuệ về nghiệp lý "Mỗi người luôn chịu trách nhiệm về những sở 


hành thiện ác lớn nhỏ của mình”, hành giả lại nên tiếp tục nuôi dưỡng ở chính 


tâm hồn mình cái khả năng yêu thương và tự tại trong mỗi biến cố của đời sống, 


dĩ nhiên vẫn với sự quân bình, điềm tỉnh và bình an của nội tâm. 


184 


Chương 11 


Hiểu Biết Về Nghiệp Lý Con Đường Đến Tự Do 


Còn có một trình độ hiểu biết khác về nghiệp lý mà không hề liên quan 
đến vấn đề tái sinh. Chẳng hạn một thứ kiến thức về nhân quả báo ứng để ta từ 
đó đầu tư những thiện sự mang ý nghĩa dẫn sanh vào các sinh thú cao cấp như 
thiên giới hoặc nhân giới với những điều kiện sống tuyệt với. Kiến thức về 
nghiệp lý ở đây cần được hiểu là một con đường đưa đến một khả năng tâm linh 


thật sự tự tại giữa đôi bờ tương đối của sự sống và cái chết, sanh và diệt. 


Tinh hoa của đạo Phật chỉ nằm trong trí tuệ nội quán về qui luật Vô Ngã. 
Trong giáo lý tuyệt vời mà đồng thời cũng là cốt lõi này của Phật giáo có nội 
dung là phủ nhận một cái tôi ảo vọng. Tất cả những cấu tố tâm sinh lý vẫn làm 
nên sự có mặt của chúng ta, chúng luôn thay đổi và biến tướng một cách nhất 
định. Cái mà chúng ta vẫn gọi là thực thể, cái tôi, ... đều chỉ là một khối tổng hợp 
của từng thành phần tâm vật lý nương nhau mà hiện hữu thông qua một khối 


quan hệ hữu cơ. Phật giáo vẫn gọi chung các cấu tố đó là Ngũ Uẩn (Khandha). 


Uẩn hay cấu tố đầu tiên trong năm uẩn chính là những nguyên tố vật chất 
(Sắc uẩn) mà chúng ta có thể cảm nhận qua các quan sinh lý, dưới nhiều hình 
thái cảm nghiệm: Thô ráp, mềm mại, nóng lạnh, rung động, nặng nề, nhẹ nhàng... 
Uẩn thứ hai vẫn được gọi là Thọ uẩn, bao gồm tất cả những cảm giác và xúc động 
tốt xấu như buồn, vui hay sự hờ hững thản nhiên mà từ ngữ thông thường vẫn 
gọi là tình trạng tâm lý vô cảm. Uẩn thứ ba tức Tưởng uẩn, cũng thuộc lãnh vực 
tâm lý như hai uẩn vừa kể trên và với một định nghĩa nôm na thì đó là những 
quan niệm, những liên tưởng tập quán mang tính phân biệt và kinh nghiệm về 
các đối tượng sở tri. Chẳng hạn, chính nhờ có nó, khi nghe một tiếng động, ta lập 
tức nhận ra ngay rằng đó là tiếng còi xe hay tiếng chó sủa. Hồi ức là một trong 
những chức năng đặc trưng của tưởng uẩn. Uẩn thứ tư chính là những hình thái 


tư tưởng tích lũy tất cả những cấu tố tâm lý ngoài thọ uẩn và tưởng uẩn, những 


185 


uẩn mà theo đặc tính có thể được xem là độc lập. Uẩn thứ tư này bao gồm tất cả 
những hình thái ý thức sai biệt và có di hậu những phản ứng nhất định nào đó 
trong tương lai bất luận là tốt hay xấu. Chúng là những cấu tố tâm lý có hiệu quả 
xây dựng và qui định nhân cách cũng như hướng đi của mỗi chúng sanh. Gọi 
theo thuật ngữ phật học thì Uẩn thứ tư chính là Hành uẩn, nội dung có thể là 
tam độc (tham, sân, si) hoặc tam học (giới, định, tuệ). Uẩn thứ năm tức Thức 
uẩn là cái biết đơn thuần, vô tư, vô cảm đối với tất cả đối tượng sở tri bất luận 
thuộc tâm lý hay vật lý, một cái biết đơn giản chưa thông qua cũng như chưa bị 
định trị (đánh giá) bởi bất cứ lăng kính ý thức nào hết. Chúng ta thật ra chỉ là 
một thành phẩm được cấu hợp từ sự tương tác của năm uẩn. Những khái niệm 
tôi, anh, nam, nữ, người, thú... chỉ là những ngôn ngữ mang ý nghĩa phương tiện 


để diễn dịch những hình thái vận động nhất định của các uẩn mà thôi. 


Chẳng hạn khi ta nghe tiếng động thì sự ghi nhận ban đầu về âm thanh đó 
chính là Thức uẩn (ở đây là nhỉ thức). Thần kinh thính giác và âm thanh kia là 
Sắc uẩn. Những cảm xúc tiêu cực hay tích cực trước âm thanh đó, chính là Thọ 
uẩn. Sự nhận ra (bằng kinh nghiệm quá khứ) rằng đó là âm thanh, tiếng động gì 
thì đây là Tưởng uẩn; và tất cả những phản ứng tâm lý mang tính đầu tư, định 
trị bằng các tình trạng tâm lý thương hoặc ghét hay hiểu biết (bằng trí tuệ) thì 


chính là sự hiện hữu, tồn tại của Hành uẩn. 


Trong một bộ kinh quan trọng của Phật giáo là Milindapanha (Milinda 


Vấn Đạo) có nhắc đến một đoạn đối thoại giữa nhà vua Hy lạp tại Ấn Độ tên 


Milinda (hậu duệ của A-lịch-sơn Đại Để) với Ngài Nàgasena (Na-tiên), một vị 
thánh tăng bác học thời danh, về giáo lý vô ngã. Nhà vua yêu cầu Ngài Nàgasena 
hãy giải thích rõ hơn cho mình về vấn đề giáo lý thâm sâu mà cũng vô cùng tế 
nhị này. Nhà vua đặt vấn đề với tư cách một người đứng trên lập trường chủ 


trương một cái Tôi. Ngài Nàgasena trỏ vào chiếc long xa của nhà vua rồi hỏi: 


- Thưa đại vương, ở đây cái gì được gọi là cổ long xa? Có phải chăng từng 


món phụ tùng được lắp ghép vào đây đều có thể được gọi là chiếc long xa hay 


không, chẳng hạn như các món đùm xe, trục xe, căm xe, thùng xe, mui xe, rèm 


xe,...? 


- Tất nhiên, nếu kể ra từng món một thì không có món nào có thể được 


gọi là cổ long xa cả! Vua Milinda trả lời. 


Đến đây, nhà vua Milinda coi như đã thấu suốt được giáo lý vô ngã một 
cách sâu sắc và sinh động qua chính hình ảnh về cổ long xa mà Ngài Nàgasena 
đã tạm mượn làm một thí dụ để trình bày về một giáo lý vô ngã xuyên qua phép 
diễn dịch về đặc tính nương đỡ và tương quan hữu cơ như một qui luật sinh tồn 
của vạn pháp: Không có sự góp mặt của các món phụ tùng cần thiết thì chẳng có 
một chiếc xe nào cả. Vẫn bằng phương thức suy luận tương tự, cái mà chúng ta 
vẫn gọi là "tôi, của tôi" thật ra chỉ là một khái niệm giả lập để chỉ cho môi trường 
øặp gỡ, tương ngộ của các uẩn luôn sanh diệt triền miên trong từng chớp mắt. 
Bản chất và đặc tính cố nhiên của chúng là luôn luôn thay đổi, phân hóa, biến 


tướng và bất thường. 


Chúng ta hãy quan sát mọi sự trong từng ngày như người ta vẫn tự nhìn 
ngắm mình trong tấm gương soi. Tình trạng hiện hữu của các uẩn hôm nay qua 
đến ngày mai sẽ đổi khác nhiều lắm. Mọi thứ luôn trôi qua đi và tự đnh mất 
khuôn mặt cũ của mình, cái còn gọi có chăng chỉ là tên gọi. Bằng vào những khái 
niệm tập quán ngộ nhận, trong đó có cả thói quen định danh (gọi tên), chúng ta 


vẫn luôn tự ám ảnh mình bằng một niềm tin vào những sự vật nào đó miên viễn 


và hằng tại, trường cữu, thậm chí dù có tận mắt nhìn thấy những hiện tượng vô 


thường, đổi thay, ta vẫn cứ xem chúng hiện hữu, vận động, biến tướng vì một 
quyền sở hữu hay dưới sự điều hành của ai đó, cái gì đó. Nhưng nếu bằng một 
cái nhìn nghiêm túc, trung thực, khách quan và tỉnh thức, thông qua trí tuệ thiền 
định vốn đã được trao luyện thuần thục, thì ta sẽ thấy rằng ngay bản thân của ý 
thức (ở đây là tứ danh uẩn, các uẩn thuộc tâm lý) tự bản thân chúng chỉ là một 
qui trình vận động luôn mang tính vô thường và bất cứ cái gì vẫn được gọi là 


bản ngã hay cái tôi cũng chỉ là một chuỗi dài đổi thay liên tục của ngũ uẩn mà 


không hề có một thực thể bất biến, vĩnh hằng nào nấp kín đàng sau hay tàng ẩn 


bên trong chúng cả. 


Dòng sinh diễn cố nhiên của ngũ uẩn tuyệt đối không xảy ra một cách 
ngẫu nhiên, tình cờ, đột biến, đột xuất hay hỗn độn, thiếu trật tự. Nó sinh hóa 
trên một hệ thống hẳn hoi, mang tính thừa tiếp hữu cơ, tuân theo qui luật vận 
động tất yếu của các pháp tự muôn đời. Những qui luật có điều động tất cả 
những mối quan hệ tương thuộc của các cấu tố tâm vật lý làm nên sự tồn tại, 
vận động của các pháp và ta cóthể học hỏi thấu suốt vấn đề này trong tạng Vi 
Diệu Pháp (Abhidhamma-pitaka), một hệ thống giáo lý có nội dung chủ yếu là 
về tâm lý học (từ ngữ này ở đây nên hiểu theo định nghĩa chiết tự chứ không 
mang ý nghĩa thông thường ở các bộ tự điển). Theo tạng Vi Diệu Pháp thì ý thức 
của chúng ta là một chuỗi dài của những đơn vị cảm nghiệm tâm lý mà gọi theo 
từ chuyên môn của Phật học là các Tâm lộ. Trong hình thái vận động này các 
đơn vị ý thức tuyệt nhiên không diễn ra trong một tình trạng hỗn mang hay xơ 
cứng, dính dấp đến từ ngữ văn tự, mà thay vào đó mỗi tâm lộ bao gồm một loạt 
tối đa mười bảy đơn vị ý thức, gọi theo thuật ngữ của tạng Vi Diệu Pháp là mười 
bảy Sát-na Tâm. Giả dụ như khi ta nghe một tiếng động, các đơn vị ý thức tương 
ứng lập tức nối đuôi nhau hình thành ra một tâm lộ với số lượng tối đa là mười 
bảy Sát-na để tập trung vào một đối tượng sở tri, mà ở đây là âm thanh mà mình 
vừa nghe qua. 

Đối với trường hợp cảm nghiệm (ghi nhận, đón bắt) các đối tượng ý thức 
khác như hình ảnh, hương vị hay đối tượng xúc giác, tư tưởng nào đó, tất cả 


cũng đều diễn ra theo qui trình này: Tính ở mức tối đa, mỗi lộ tâm gồm có mười 


bảy sát na và thời gian tồn tại của mỗi một sát na là cực ngắn (tạm hiểu là một 


phần tỷ của mỗi giây đồng hồ) và trong suốt đời sống chúng ta, các Tâm lộ luôn 
liên tục thế chỗ cho nhau. Trong mỗi Tâm Lộ như vậy, có một số Sát-na chỉ đơn 
giản có ý nghĩa là hậu quả thừa tiếp từ các tiền nghiệp quá khứ. Thuật ngữ của 
tạng Vi Diệu Pháp gọi chúng là những Sát-na Tâm Quả. Chúng hiển hiện trong lộ 
tâm dưới hình thức của những cảm giác tốt xấu (Thọ uẩn). Chẳng hạn như khi 
chúng ta bị nghe phải những câu nói, những âm thanh khó chịu thì đó chính là 


188 


lúc lộ diện của Sát-na tâm quả bất thiện vốn đã được đầu tư từ một hành động 
ác xấu tương ứng nào đó trong quá khứ. Còn đối với các Sát-na tâm còn lại trong 
một tâm lộ thông thường thì chúng có chức năng gây tạo ra những tác động mà 
nãy giờ ta vẫn gọi là quả và nhân tố tác nghiệp hay sức mạnh tác động của chúng 


hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ phản ứng tâm lý của chúng ta trước các đối 


tượng sở tri. Như khi nghe một câu nói, một âm thanh dễ gây bất mãn thì thay 


vì chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận nó là quả xấu của một tiền nghiệp bất chánh 
để rồi bình thản nhìn ngắm và bỏ mặc cho nó trôi qua, nhưng nếu ta lại đón 
nhận nó bằng một sự bất mãn thì vô tình ta đã lại đầu tư thêm một ác nghiệp 
mới nữa trong tương lai. Tất cả chỉ vì thái độ đối kháng tệ hại của chúng ta mà 
thôi. 

Nói một cách khác đi, ta đã đối diện và xử lý một cách thiếu thông minh 
trước đối tượng sở tri. Và ở đây có một qui luật mà có lẽ ai cũng biết, đó là "Nhân 
nào quả nấy": Cơn nóng giận hôm nay sẽ cho ra những nổi buồn khổ ở ngày mai. 
Ngược lại, với một thái độ phản ứng và xử lý ngoại cảnh bằng tất cả những giá 
trị tỉnh thần như tỉnh thức, bao dung và một trình độ thấu đáo về nghiệp lý thì 
dầu bất cứ ở tình huống nào, đối với bất cứ một đối tượng sở tri nào tốt xấu bất 
luận, ta đều có cơ hội để vun bồi và gieo hạt cho những hạnh phúc mai sau. 

Tất cả những cảm xúc tâm sinh lý dù tốt xấu đều là hậu quả của tiền 
nghiệp. Những phản ứng của chúng ta hôm nay đều luôn có thể tạo nên những 
hậu quả trong tương lai mà mình sẽ phải chấp nhận, thưởng thức hoặc chịu 
đựng. Qui luật về nghiệp lý là cả một vòng tuần hoàn luân lưu: Từ một hạnh 
nghiệp quá khứ sẽ tạo ra những hậu quả trong hiện tại và chính những thái độ 
phản ứng, xử lý tốt hoặc xấu đối với chúng, lại tiếp tục tạo ra những hậu quả 
mới... Cứ thế và cứ thế. Vòng tuần hoàn nghiệp lý báo ứng này đã qui định nên 
cuộc luân hồi của tất cả chúng sanh và tất cả chỉ nằm vỏn vẹn trong từng sát na 


tâm. 


Giáo lý thiền quán đặc biệt nhấn mạnh hai vấn đề lớn là sự thức tỉnh trong 


mỗi thái độ xử lý của ta đối với nó. Bởi chính điều này là cội nguồn cho tất cả 


189 


hạnh nghiệp của chúng ta. Mỗi phút giây cảm nghiệm thực tại đều có thể trở 
thành một tác nhân cho một báo ứng nào đó trong ngày sau. Tất cả đều tùy thuộc 
ở chúng ta, mỗi người đều có quyền chọn lựa cho mình một thái độ sống: Để 
mặc cho từng phút giây đối diện và xử lý thực tại bị cuốn hút vào trong vòng 
tuần hoàn của nghiệp lý vay trả triền miên, hay chỉ ngắm nhìn từng thực tại một 


cách tự do, vô hệ lụy, không đầu tư một hạt giống nhân quả xuẩn động nào. 


Con đường tối ưu để chúng ta vực mình ra khỏi vòng tuần hoàn mù mịt 
vô cực của nghiệp lý chính là chánh niệm hay thái độ tỉnh thức. Đó là một trình 
độ nội tâm nằm ngoài tất cả phân biệt hẹp hòi, luôn phơi mở và khách quan đón 
nhận tất cả những gì xảy đến, không thương ghét mà cũng chẳng vô tâm lãnh 
đạm, hờ hững và thiếu trách nhiệm. Một khi có được cái bản lãnh chào đón mọi 
cảm giác vốn là hậu quả của tiền nghiệp, bằng tất cả bình tâm thì coi như chúng 
ta đã tự tạo được cho mình những điều kiện giác ngộ, những nhân tố giải thoát 
thật sự rồi đó! 

Hãy nhớ rằng ngay cả đối với một người đã hoàn mãn túc duyên giác ngộ 
(thậm chí đến cả chư Phật) cũng phải chấp nhận những ác quả từ các tiền nghiệp 


mà mình đã tạo. Dĩ nhiên các Ngài cũng vẫn có thể thọ lãnh tất cả những thiện 


quả đã được gieo trồng từ quá khứ. Ở đây chúng ta có lẽ ai cũng biết đến câu 


chuyện về một tay sát thủ khét tiếng trong thời Đức Phật, tên là Angulimàla. Số 
nạn nhân của chàng ta lên đến chín trăm chín mươi chín người. Sở dĩ tay sát thủ 
này được gọi tên như vậy vì bởi vì chàng ta chỉ giết người để lấy trên bàn tay 
của mỗi nạn nhân một ngón tay rồi xâu lại thành chuỗi đeo trên cổ. Nạn nhân 
cuối cùng mà Angulimàla nhắm tới, chính là bà mẹ ruột của mình. Bằng Phật trí, 
Đức Thế Tôn biết được mọi sự và Ngài đã kịp thời xuất hiện để can thiệp. Nhìn 
thấy Đức Phật, Angulimàla liền thay đổi đối tượng truy sát và bằng tất cả sức 
chạy vốn chưa có đối thủ, Angulimàla đã dốc sức rượt đuổi Đức Phật trong khi 
Ngài vẫn từng bước thong thả như không có gì xảy ra. Như ta đã biết, tay sát thủ 
khát máu này không cách nào theo kịp Đức Phật, cuối cùng khi đã kiệt sức, 


Angulimàla lớn tiếng bắt buộc Đức Phật dừng bước. 


Trước thái độ hung hăn của Angulimàla, Đức Thế Tôn từ tốn trả lời: "Thực 
ra Như Lai đã đứng lại từ lâu lắm rồi, chỉ có ngươi mới là người chưa chịu dừng 


bước đó thôi, Angulimàla ạt” 


Và Angulimàla đã dừng bước, dừng bước thật sự và bị tác động mãnh liệt 
bởi chính phong thái đại hùng, đại bi của Đức Phật. Sau đó, Angulimàla xuất gia 
và trở thành một vị A La Hán. Theo như kinh sách ghi lại, trong những đoạn đời 
còn lại của mình, ngài Thánh Tăng Angulimàla đã phải trả giá cho những ngày 
tháng khát máu của mình bằng những nếm trải cay đắng trên suốt những nẽo 
đường du hóa vị tha: Hầu như ở bất cứ nơi nào Ngài cũng đều bị nguyên rủa, 
hành hung một cách tàn nhẫn. Nhưng dĩ nhiên đối với trí tuệ của một bậc A La 
Hán, ngài đã mĩm cười đón nhận tất cả với một tấm lòng bao dung vô hạn. Bởi 
đó chính là một trong những nét đặc trưng cho trí tuệ của một bậc thánh: Trí 
tuệ về nghiệp lý, chấp nhận nghiệp quả mà không đầu tư thêm nghiệp nhân. Các 
bậc thánh bình thản cảm nhận tất cả những báo ứng của mình như một người 
đang có mặt tại kịch trường để quan sát những vỡ kịch, mà ở đây là những vở 
bi hài kịch của tuồng nghiệp lý! 

Vạn hữu, từ các tầng địa ngục sâu nhất cho đến những cảnh giới phạm 
thiên cao nhất cũng chỉ đều là những hình thái hiển thị của ý thức, nội tâm chúng 
sanh. Có hiểu được nghiệp lý, tức những qui luật điều hành và qui định sự tôn 
tại của mọi loài thì coi như ta đã có thể tự chọn cho mình một hướng đi, một 
sinh thú. Chúng ta không cần phải lo âu trước con đường tử sinh dường như có 


vẻ đáng sợ này. Chúng ta có thể tự có cho mình một con đường tràn đầy trí tuệ 


và an lành; bằng vào sự thấu suốt vấn đề nghiệp lý một cách chỉ li, sâu sắc qua 


sự vận động của tâm lý ở cấp độ tế vi của khái niệm về mỗi sát-na tâm, xâu chuỗi 
luân hồi hữu cơ của chúng ta xem như có cơ may được cắt đứt. Và với sức mạnh 
của chánh niệm, của thái độ vô cầu, vô chấp và độc lập đối với tất cả thực tại sở 
tri, chúng ta có thể phá vỡ vòng luân lưu của cuộc sinh tử tuần hoàn, đồng thời 


có thể phơi mở được cho mình một cảm giác tự do thật sự. 


JK. 


Hướng dẫn thực tập 
Chiêm ngắm ý hướng hành động 


Để hiểu được nghiệp lý, điều căn bản và cốt lõi là việc nhìn thấy phương 
thức vận động hoặc những khuynh hướng ý thức mang tính quy định một chủng 
tử tạo quả trong tương lai trong chính hành động mà mỗi người thực hiện. Từ 
đó suy ra, một sở hành (trong tam nghiệp) được điều động bằng thiện tâm thì 
kết quả tất yếu của nó sẽ là các quả lành. Bằng ngược lại một sở hành được điều 
động bởi các phiền não thì hậu quả dĩ nhiên của nó sẽ là tất cả những gì cay đắng 
chua chát trong tương lai. Có điều là các quả nghiệp không phải luôn luôn là 
nhãn tiền nên ta phải nói rằng thật không dễ dàng øì nhìn thấy được quá trình 


quan hệ tương thuộc giữa nhân và quả. 


Tuy nhiên trong đời sống thường nhật ta vẫn có lắm dịp để thấm thía một 
cách dễ dàng và trực tiếp vấn đề nghiệp lý xuyên qua trường hợp khẫu nghiệp, 
những ngôn ngữ đối giao với mọi người xung quanh. Chúng ta hãy làm một thử 


nghiệm bằng cách bỏ ra đôi ba ngày ghi nhận cẩn thận và trung thực từng động 


lực tâm sinh lý của mỗi lời nói mà mình phát biểu. Hãy cố gắng nhìn thẳng vào 


từng phút giây tâm não trạng gắn liền với ý muốn phát ngôn, nhìn thẳng vào 
những động lực, phản ứng tâm lý vào cả sự chọn lựa ngữ ngôn của mình. Hãy cố 
gắng tỉnh thức để nhận diện tất cả những gì thúc đẩy ta nói, bất luận đó là một 
thứ tâm trạng thô tế, tốt xấu ra sao. Đại khái, càng tỉnh thức càng tốt, đối với tất 


cả hình thái ý thức và những gì thật sự có tác động đến khẩu nghiệp của mình. 


Ta chỉ nhìn ngắm thôi, một cách khách quan về đáy sâu thật sự của nội 
tâm mình, không thông qua một toan tính khuôn sáo nào cả. Hãy đơn giản ghi 


nhận các vận động sai biệt của ý thức cùng những ngôn ngữ mà chúng điều động. 


Sau chừng đó nỗ lực, ta hãy tiếp tục ghi nhận ảnh hưởng của mỗi lời nói 
mà mình phát biểu: Ta sẽ phải nhận lấy những gì từ thế giới chung quanh khi 
ngôn ngữ của mình được phát biểu bằng một nội tâm nhỏ nhen, vị kỷ, cao 
ngạo, ..? Người khác sẽ có phản ứng ra sao trước những câu nói đầy tình 


thương? 


Qui luật nghiệp báo luôn buộc ta phải tự chịu trách nhiệm về tất cả những 


tác động của mình (mà mỗi người có thể chọn lựa) đối với thế giới chung quanh 


trong từng giây phút. Với sự khám phá tỉnh vi và kỳ thú về những năng lực nội 


tại này ở mỗi người cũng giúp ta tự qui định lấy điều kiện sinh tồn ngoại tại: Ta 


có thể chọn lấy cho mình một hướng đi an lành, giải thoát. 


Chương 12 


Năm Nguôn Đạo Lực Cho Thiền Định 


Trong suốt giáo lý giải thoát của mình, đặc biệt khi nói về thiền định, Đức 
Phật thường nhắc đến năm yếu tố đạo lực mang ý nghĩa đào dưỡng nội tâm và 
kết tựu quả vị giải thoát. Pháp môn thiền định chính là công phu trưởng dưỡng 
năm nguồn đạo lực đó ngay trong từng phút giây tu tập thường nhật của chúng 


ta. 
Niềm tin (Tín) 


Nguồn đạo lực đầu tiên ở đây là đức tin. Đại khái, đó là một trạng thái tâm 
lý có khuynh hướng đi tìm một sự tín nhiệm, tin tưởng và hâm mộ. Đức tin hay 
niềm tin luôn có rất nhiều trường hợp. Nó có thể đến khi chúng ta bắt đầu được 
một đối tượng nào đó khả dĩ khích động và cuốn hút mình. Đó có thể là một ảnh 
tượng tôn giáo, một tác phẩm nghệ thuật, một buổi nói chuyện, một bối cành 
thiên nhiên hay một cá nhân nào đó tự có một hấp lực đặc biệt mà do tình cờ 
đánh trúng vào nhược điểm tâm lý của chúng ta. Hình thái đức tin này đôi khi 
vẫn có thể mang lại cho chúng ta những tác động tốt về tâm lý, tuy nhiên, nếu 
thiếu sự can thiệp của trí tuệ thì nó rất dễ dàng một thứ cuồng tín, tức niềm tin 


mù quáng. 


Một đức tin ở trình độ cao hơn, là thứ niềm tin được khai sinh từ sự phán 
đoán của trí tuệ, một thứ đức tin được hình thành qua chính trí tuệ biện biệt, 
kiểm tra, thể hiện của bản thân. Niềm tin này gọi theo từ Phật học là Chánh Tín 
bởi nó hiển hiện và song hành với trí tuệ tự chứng. Chẳng hạn đó là niềm tin của 
chúng ta về những giáo lý căn bản của Đức Phật như vấn đề Tam Tướng, hoặc 
niềm tin vào khả năng giác ngộ của Đức Phật cùng chư vị Thánh Nhân khác, 


thông qua trí tuệ thực chứng (dù chỉ ở mức tương đối và mang tính lý thuyết) 


của mình. Đó là một thứ niềm tin có được từ khả năng nội quán của chính bản 


thân chứ không phải thứ niềm tin thành tựu từ những bài giáo lý học thuộc lòng. 


Ngoài hai trường hợp niềm tin trên, chúng ta còn có thể thấy thêm một 
kiểu niềm tin khác, không do những ảnh tượng hình thức mà cũng chẳng đi ra 
từ thứ trí tuệ lý tính, mà lại hình thành trực tiếp ngay từ đời sống thực tế. Không 
bị giới hạn bởi bất cứ không gian và thời gian nào, niềm tin này hoàn toàn tùy 
thuộc vào khả năng xử lý thực tại của chúng ta xuyên qua trình độ kiến giải của 
bản thân. Có lẽ chỉ ở Á Châu, chúng ta mới may ra bắt gặp được thứ niềm tin này 
và dĩ nhiên tính về số lượng hẳn là không được nhiều lắm. Nhưng dù sao chúng 
ta cũng phải trân trọng và nghiêm túc để thấy rằng trong vô số những con người 
tháng ngày chỉ biết bôn ba, bươn chải với vô vàn tục sự như những chiếc lá vô 
tri bị cuốn hút trong cơn lốc tạp loạn của những nhu cầu sống, thì ở vài nơi trong 
đại lục mênh mông đó vẫn luôn có những cá nhân im lặng ngồi lại một mình để 
cảm nhận và lắng nghe từng biến động của thực tại, những dòng chảy triền miên 
của cuộc thế quanh mình. Chúng ta sanh ra rồi lớn lên, suốt đời đi tìm những 
ước vọng, sống đối đầu, lệ thuộc vào biết bao vẫn đề để rồi sau cùng, có ai thoát 


được những cơn đau bịnh hay tuổi già và cuối cùng là cái chết. Thực ra đã từ lâu 


lắm rồi và không chỉ riêng ở Châu Á, có biết bao người đã tự thao thức, trở trăn 


với những câu hỏi: Tất cả rồi sẽ đi về đâu? Có phải mọi người luôn đi theo con 
đường mà chính mình quyết định lấy hay phải nhờ đến một bàn tay nào đó can 
thiệp? Có thể nói đó chính là những tiêu điểm khởi sự cho trí tuệ tra vấn của tất 
cả chúng ta. Khuynh hướng tra vẫn đó là một hành trình về một lời giải đáp cho 
bản thân chúng ta tròn cuộc đời vốn phức loạn và âm u này. Với niềm tin có từ 
một trí tuệ nội quán sâu sắc, mỗi ứng xử của chúng ta trong đời sống đều sẽ là 
từng khoảnh khắc tu tập. Quả thật không có một khoảng cách nào nếu như mỗi 
người sống đúng như vậy. Chúng ta đừng bao giờ để đời sống mình bị điều động 
bởi những âu lo và ham muốn, mà thay vào đó ta có thể tận dụng từng phút giây 
thấu suốt thực tại để mỗi giây phút sống là một vòng quay của chiếc bánh xe 


hướng về mục đích phát triển trí tuệ giải thoát. 


Khi chúng ta tự biết phơi mở tất cả cảm nghiệm của bản thân để đón nhận 
thực tại một cách khách quan không thiên vị, một thái độ ý thức nằm ngoài mọi 
lập trường tư tưởng chủ quan và cảm giác xuẩn động thì Chánh Tín của chúng 
ta sẽ trở nên mãnh liệt hơn. Càng hướng trí tuệ thiền định của mình vào thế giới 
nội tại một cách sâu sắc và chín chắn thì càng lúc niềm tin của chúng ta sẽ càng 
trở nên độc lập và hùng hậu trước mọi thử thách ngoại tại. Có cảm nghiệm được 
sức mạnh của một niềm tin bất động, ta sẽ thấy rằng sự chín chắn của nó không 
chỉ được hình thành bằng tình cảm và trí tuệ từ chương nữa mà bên cạnh đó nó 
được khai sinh từ một khả năng trí tuệ trực giác sâu thắm nhất. Niềm tin ở trình 
độ này giống như một viên bảo ngọc có tác dụng như những viên Ty Trần Châu, 
Tịnh Thủy Châu mà khi được ném xuống một hồ nước, nó có thể làm cho nước 
hồ trở nên trong sạch hơn. Niềm tin là một sức mạnh của nội tâm và có tác năng 
tương tự như vậy: Nó giúp ta giàn xếp những nghi hoặc và bức xúc, tạo ra một 


mồi trường tâm lý năng động, kiên định và thanh tịnh. 


Đại khái, chúng ta phải tự biết nuôi lớn niềm tin của mình bằng vô vàn 
công phu học hỏi để mở rộng và giao hòa tâm hồn mình với tất cả những gì thực 
sự cần thiết. Chúng ta hầu như luôn bị vật vã bởi biết bao là nghĩ hoặc ngay trong 
chính vấn đề niềm tin của mình. Tất cả chỉ vì chúng ta luôn tự ngăn trở khả năng 
phơi mở nội tâm của mình bằng những phân vân trong trong từng cảm nghiệm: 


Chấp nhận rồi chối bỏ, chối bỏ rồi lại chấp nhận. Gặp phải trường hợp đó, đối 


với những cảm nghiệm tích cực, ta hãy cố gắng duy trì, và liên tục làm chúng tái 


hiện. Riêng đối với những cảm nghiệm tiêu cực, có phương hại cho niềm tin, thì 
chúng ta hãy cố gắng ngăn trừ ngay khi chúng tiếp tục quay lại. Nói một cách 
khác, cuộc tu của chúng ta (đặc biệt trong công phu nuôi dưỡng niềm tin) là cả 
một cuộc chiến dàn xếp vấn đề thời gian, những cảm nghiệm mang tính ám ảnh 
về quá khứ với tương lai nhiều hơn là hiện tại. Chúng ta thường bị mắc bẩy trong 
những cảm giác an lành, thoải mái của thiền định. Điều đó rất dễ xảy ra, bởi chỉ 
với đôi ba phút định tĩnh và vô tư là chúng ta đã có thể cảm nhận được những 
cảm giác kỳ diệu, hoàn toàn khác hẳn với những cảm giác khói lạc thông thường. 


Thế rồi, nếu thiếu chút cảnh giác và tỉnh thức chúng ta lại tiếp tục đi tìm nó, bởi 


196 


cảm giác nào dù là thiền lạc cũng luôn ngắn hạn cả. Nếu chẳng may, cùng lúc với 
sự vắng mặt của cơn thiền lạc đó, mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy lại được cảm 
giác khác tương tự thì lúc này coi như hành giả tự chuốc lấy cho mình sự đau 
khổ, bối rối và tiếc nuối. Vấn đề còn tệ hại hơn nữa nếu như lúc này chúng ta cố 
tình lãng phí thời gian ngắm nhìn thực tại trước mắt để tìm lại những gì đã qua 
đi. Vượt qua được cuộc chiến này coi như ta đã tìm thấy được một liệu pháp cho 
nội tâm, đồng thời làm trưởng dưỡng được niềm tin cần thiết cho cuộc tu và cả 
lý tưởng thiền định. 

Ở mỗi cảm nghiệm về thực tại, vấn đề không phải nằm ở chổ chúng làm 
cho ta vừa lòng hay bất toại, mà chỉ đơn giản là những cái luôn sinh hoá và biến 
diệt. Cái gọi là "Tôi, chúng ta” thực ra chỉ là một quy trình tồn tại liên tục và tự 
nhiên trong mỗi mỗi giây phút. Nỗ lực tìm lại những cảm giác thiền lạc đã qua 
đi, chúng ta vô tình đã tự trở thành những tù nhân của những gì mà mình thật 
ra vẫn hiểu biết một cách rõ ràng. Thay vào đó chúng ta nên luôn xem mình như 
đang có mặt trong một cuộc hành trình dài, với đích đến là những miền xa lạ mà 
mình chưa hề đặt chân tới. Từ đó bạn sẽ tự mình tìm lên những đỉnh núi ngút 
ngàn mà từ cảnh quan cho đến khí hậu đều thật tuyệt vời. Và cho dầu cuộc thám 
hiểm này xem ra có vẻ dị thường đến mấy đi nữa, ta vẫn hãy cứ tiếp tục. Lối đi 
này sẽ dẫn bước cho ta đến những lối đi khác: Từ núi cao xuống thung lũng, đầm 
lầy rồi những cánh rừng... Tất cả mọi điểm chỉ đơn giản là những nơi mà mình 
cần phải thám hiểm thôi. Nhưng để có được tâm thái hồn nhiên đó, ta phải có 
những bước chân vô tư: Không tiếc nuối những gì đã lùi lại sau lưng mình, không 
chủ quan so sánh nơi này, nơi khác mà cũng chẳng chán ghét hoặc bất mãn bất 
cứ nơi đâu... 

Niềm tin đang được nói đến ở đây chính là sự tin tưởng, tự tin vào chính 
dòng sống của mình, đó là một ý thức nằm ngoài mọi âu lo và ham muốn, một 


tâm thái vô tư tự giác trong từng giây phút một. 


Nỗ lực (Tấn) 


Sau khi đã có tạm đủ một niềm tin chín chắn khả dĩ làm thành sức mạnh 
cho cuộc tu hành, mà như trên đây vừa tạm dùng tới hình ảnh của một chuyến 
thám hiểm, nhân tố đạo lực thứ hai mà chúng ta nhất thiết phải cần đến đó chính 
là công phu đào luyện khả năng tỉnh tấn để góp phần vào trí tuệ nội quán của 
mình. Nỗ lực hay ý thức can đảm dấn thân sở dĩ được xem là một trong những 
nguồn đạo lực tối yếu là bởi vì nó luôn đóng vai trò cội nguồn, nền tảng cho tất 
cả mọi thành quả mà chúng ta hướng đến, từ trong cuộc tu cho đến những hoạt 
động mang tính sự nghiệp đời thường. Tuy nhiên, nếu bị đặt sai hướng, thì nỗ 
lực sẽ rơi vào tình trạng phản tác dụng: Chính nó sẽ gây nên những phấn khích 
quá đáng cùng các hướng hoạt động cực đoan nguy hiểm. Do đó điều cần thiết 
là chúng ta phải kiểm tra từng ý hướng nỗ lực của mình, hãy xem nó như là môt 
phương tiện hoạt động mà mình làm chủ, chứ không thể để nó điều hành ta 
thông qua một ý hướng sai lầm nào đó. Nếu chúng ta tự nỗ lực ứng dụng nếp 
sống của mình vào một khuôn mẫu nào đó mà bản thân cho phép nhưng thiếu 
đi một sự chọn lựa đúng đắn thì cuộc tu của chúng ta sẽ chỉ còn là một chiến 
trận mang tính đối kháng vô nghĩa. Một điều mà chúng ta có thể thực hiện đồng 
thời cũng hết sức cần thiết đó là sự biết nuôi dưỡng một ý hướng năng động và 
bản lãnh nghị lực ở tự thân để từ đó có được một sức mạnh tiềm lực cho công 


phu khám phá thực tại. 


Có một điều tối trọng mà ta không thể nào tự cho phép mình lãng quên, 
đó là khả năng nỗ lực tu hành của mỗi người luôn rất dễ dàng bị chi phối bởi 
những điều kiện sống thuận tiện, những hình thức sinh hoạt mà bản thân vẫn 
cứ cho là cần thiết: Chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, những quan hệ giao tiếp, những 
công việc và sinh hoạt thực ra không mấy cần thiết. Tất cả chỉ vì chúng ta vẫn 
cứ tự giam hãm mình bằng những sự đối lòng kín đáo và luôn cố tìm cho bằng 


được những cơ hội "an dưỡng" mà từ lâu đã thành ra những thói quen. Để có 


thể vượt qua những chướng ngại tinh thần đó, ta bắt buộc phải có một trữ lượng 


nỗ lực thật mạnh mẽ và linh hoạt ngay trong đời sống nội tâm của mình. Có 
những sự quay lại hết sức kỳ diệu của cảm nghiệm mà chúng ta đã có lần đi qua 


nhưng cũng chính chúng ta lại đánh mất chúng là bởi vì chúng ta đã dại dột nỗ 


198 


lực trở về với những quá khứ ngọt ngào của thiền định. Những khi quá mệt mỏi 
bởi các ám ảnh về thời gian, ta hãy nghĩ đến bản chất tuôn chảy không ngừng 
của nó để tự tạo cho mình một nguồn tâm lực cần thiết, cũng như để tự tìm thấy 
một bài học về sự tu dưỡng khả năng tỉnh tấn. Bời vì ta hãy nhớ rằng sự tỉnh tấn 
hay nỗ lực chỉ có được khi ta biết dốc lòng đầu tư nó. Chúng ta có thể dùng đến 
bất cứ phương thức thử nghiệm nào để tìm ra những con đường trưởng dưỡng 
khả năng tỉnh tấn và đừng bao giờ để mình phải bận tâm hay bị cuốn hút vào 


những giới hạn tâm lý hoặc một vài thử thách nào đó. 


Sự nỗ lực ở đây có thể gồm đến ba hình thái: Trước hết, là thái độ dẫn 
thân và sẵn sàng bước vào hành trình khám phá tất cả những gì là sự thật. Hình 
thái thứ hai là một khả năng nỗ lực mang tính tự tại, vô ngại trước tất cả mọi 
tình huống thử thách và hình thái nỗ lực thứ ba hay cũng còn gọi là sự nỗ lực ở 
trình độ thăng hoa mà tự trong bản chất luôn được ổn định kiên cố, liên tục lớn 


mạnh và khả dĩ đưa ta đến cảnh giới giải thoát thật sự ở nội tâm. 


Nỗ lực hay tỉnh tấn là một phương tánh có thể được thành tựu từ những 
suy tưởng thiền định vốn được xem là phổ cập trong tất cả trường phái Phật 
Giáo. Chẳng hạn như những giây phút trầm tư về quy luật sinh tử hay bản chất 
vô thường, bất toàn của đời sống... Chúng ta thật ra cũng chẳng cần biết đến 
những øì sẽ xảy đến mà ngay từ bây giờ hãy nhìn ngắm tinh tường cái giả tướng 
phù du trong chính đời sống của mình qua biết bao áp lực khắc nghiệt từ thế 
giới chung quanh cũng như vô vàn những cội nguồn căn cội cho sự đổ nát, băng 
hoại mà thế giới cùng tất cả nhân loại đang gánh chịu. Bản chất phù du, bất định 
của cuộc đời chúng ta đã làm nên cái vẫn được gọi là "vạn hữu, sự thật về cuộc 
đời", đó chính là một tặng phẩm tuy hết sức giản đơn nhưng cũng vô cùng quý 


giá mà chúng ta tuyệt đối không được quyền lãng phí nó. Bởi có ai trong chúng 


ta biết được rằng một cơ hội tu hành đã trót bị lãng phí sẽ quay lại với mình vào 


phút giây nào. Trong khi đó thời gian vẫn lạnh lùng trôi đi, dòng đời của mỗi 
người từng ngày vẫn trôi chảy mà từng người trong chúng ta thì vẫn cứ mãi mù 


lòa trong đám sương mù tối mịt của thử thách và cám dỗ. 


Tỉnh thức (Niệm) 


Tiếp theo sau sự nỗ lực, chánh niệm là nguồn đạo lực thứ ba cho công phu 
tu tập nói chung và thiền định nói riêng. Chánh Niệm, còn được gọi là sự tỉnh 
thức của nội tâm, có thể được định nghĩa là "sự kiện toàn trọn vẹn của ý thức". 
Sự kiện toàn ý thức ở đây hoàn toàn không có nghĩa là một rào cản hay một sự 
cô lập tiêu cực nào cả, mà lại là một sự dung chứa, thu nhiếp từng khía cạnh 
trong mỗi cảm nghiệm về thực tại. Một Chánh Niệm đúng mức không hề bỏ sót 
một khía cạnh thực tại nào trong đối tượng sở tri. Và nói như vậy có nghĩa là 
cho dù chúng ta đang ở bất cứ nơi đâu hay đang làm gì, Chánh Niệm luôn có thể 
có mặt. 

Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ (ở cả Trung Bộ lẫn Trường Bộ), Đức Phật đã 
nêu ra bốn cơ sở căn bản mang ý nghĩa công án tu tập mà nội dung đặt biệt 
nhắm đến công phu trưởng dưỡng Chánh Niệm một cách toàn triệt như là một 


đạo lộ duy nhất hàm chứa tất cả nội dung giáo lý đồng thời dẫn đến giải thoát. 


Cơ sở tu dưỡng Chánh Niệm hay gọi gọn là Thân Quán Niệm Xứ. Nội dung 
của Niệm Xứ này là một nội tâm tỉnh thức trong từng tư thế, cử động lớn nhỏ 
của hành giả (cùng nhiều đề mục khác cũng đều nhắm về về mục đích phát triển 


trí tuệ và Chánh Niệm đối với tấm thân sinh lý này, nhưng ở đây không tiện kể 


ra đầy đủ). Ở trình độ tu tập sâu sắc đúng mức về Thân Quán Niệm Xứ, cho dầu 


có còn là một phàm phu, ta coi như đã vượt qua được những ngộ nhận, ngã chấp 
về tấm thân của mình. Lúc này, nó không còn được xem là "thân xác của tôi” nữa, 
mà nó chỉ đơn giản được coi là điểm hội tụ của những cảm giác sinh lý: nặng nề, 
nhẹ nhàng, động đậy, bức xúc, căng thẳng... cứ thế, khối xương thịt tâm lý này 
lúc bấy giờ không còn được đánh giá trân trọng như là một thực thể đơn thuần 
khả dĩ đại diện cho một cái Tôi nào hết. Bằng vào lý tưởng đó, vị hành giả liên 
tục sống trong sự tỉnh thức về xác thân của mình và của người, đồng thời phát 
triển một khả năng thấu thị tỉnh tường và vô ngại về quy luật sinh hóa của vạn 


hữu. 


Niệm xứ đầu tiên này đặc biệt nhắm đến một trí tuệ tương ứng cho sự 
phát triển khả năng chú niệm sâu sắc, vững vàng về từng hoạt động trong đời 
sống thường nhật của ta. Tấm thân chúng ta cùng những vận động của nó luôn 
là một đối tượng cụ thể cho sự tỉnh thức đó. Chẳng hạn như đang bước đi trên 
đường, ta có thể nghiêm cẩn ghi nhận từng cảm giác của mỗi bước đi, hoặc đê 
một tâm mình phóng tán qua những hồi ức quá khứ hoặc toan tính trong tương 
lai. Mọi sự đều tùy thuộc vào chúng ta cả: Mở cửa, đánh răng, uống một tách trà... 
Những động tác đơn giản này đều là những cơ hội để chúng ta tu tập Thân Quán 
Niệm Xứ. 

Niệm Xứ thứ hai là Thọ Quán Niệm Xứ, sự tỉnh thức nhắm vào các cảm 
giác của tâm sinh lý nói chung. Không phải chỉ trong những sinh hoạt, vận động 
mang tính "vật lộn” như trong những thời điểm lao tâm, lao lực, thông thường, 
tâm sinh lý của chúng ta mới có những cảm giác, mà ngay trong chính những 
phút giây thiền định an hòa nhất chúng vẫn luôn có mặt, ngay trong từng phút 
giây cảm nghiệm. Có thể nói Thọ Quán Niệm Xứ là nhắm vào thứ cảm thọ tế vi 
này như là một công án chính thức. Chánh Niệm trong những cảm thọ tế vi đó 
vô cùng quan trọng bởi chúng chính là môi trường cho các phiền não tham chấp, 


ác cảm và ngộ nhận. Mà nội tâm của chúng ta thì luôn có khuynh hướng tiêu 


cực: Ôm ấp cái hạnh phúc, bất mãn cái buồn khổ, còn nếu cả hạnh phúc lẫn đau 


khổ tạm thời vắng mặt, tức chúng ta đang sống trong Xả Thọ thì nội tâm tự nhiên 
khuếch tán, vọng ngoại để tìm đến những đề tài vô ích. Nếu Niệm Xứ thứ hai này 
được tu tập một cách đúng mức thì xem như chúng ta khả dĩ có được cái khả 
năng tự tại trước mọi buồn vui trong từng cảm nghiệm tâm sinh lý. Đó là cả một 
sức mạnh tâm linh đáng kể mà người hành giả cần phải sở đắc để tự làm thăng 


hoa nội tâm của mình bằng khả năng quân bình và tự chủ chính nó. 


Con đường Niệm Xứ này còn là chiếc chìa khóa để phơi mở một nội tâm 
luôn sẵn sàng đối kháng, xung đột. Mà ngược lại, một nội tâm bị cuốn hút vô 
thức vào những ảo ảnh ngọt ngào thì coi như sự chú niệm của chúng ta đã bị 
cám dỗ. Để vượt thoát tình trạng đó, đồng thời ghi nhận mọi cảm giác sinh lý 
cùng các ảo tưởng đang hiện hữu, nếu ta tự biết ghi nhận chúng một cách rõ 


201 


ràng và chính xác thì ta sẽ thấy rõ được rằng tất cả chỉ là những ảo tượng luôn 
sẵn sàng đầu tư cho sự chấp thủ. Điều quan trọng là hãy ghi nhận tỉnh tường cái 
gọi là Dễ Chịu, Hạnh Phúc, ghi nhận cả tâm thái "ngoại vật" của mình, chối bỏ 
mọi chấp thủ và đồng thời luôn biết tỉnh thức trước mọi cảm giác thoải mái, xem 
chúng là cái để nhìn ngắm chứ không phải để nắm bắt. Khi ta hiểu được rằng 
tham ái vốn được hình thành thừ thái độ cảm giác, thì ta cũng sẽ thấy được căn 
cội của tất cả ước muốn, khát vọng chính là sự phân biệt, chọn lựa và định trị. 
Có thấy được đâu mà mình cứ triền miên bị tác động một cách thảm hại bởi 
những bám víu và bất mãn, thì coi như ta đã đi qua gần trọn con đường Thọ 
Quán Niệm Xứ mà lúc này nó đã thành ra một phương tiện nội quán dẫn đến 
giải thoát. 

Niệm xứ tiếp theo là Tâm Quán Niệm Xứ, sự tỉnh thức trong từng hình 
thái vận động và tồn tại của ý thức chính nội tâm. Đó là một sự ý thức trọn vẹn 
về một nội tâm luôn phức loạn và tạp nhiễm với biết bao thứ tình cảm thương 


ghét, vui buồn... Lấy nội tâm mình làm đề mục thiền định là để ta có thể đối diện 


với tất cả rắc rối của nó bằng một sự phơi mở, thư thái và quan trọng nhất là 


chúng ta không bị quên mình để đắm chìm trong chúng. Tất cả những biến 
tướng tâm lý, cũng như những khía cạnh khác trong từng cảm nghiệm của chúng 
ta, hoàn toàn không hề là một cái Tôi nào cả, chúng chỉ là từng cuộc sinh thành 
và biến diệt của thế giới hiện tượng này thôi. 

Một thực tại tâm lý càng hiển hiện rõ nét bao nhiêu thì nó càng giúp ta có 
cơ hội nhận diện dễ dàng về nó hơn. Bởi không chỉ nhìn ngắm có riêng nó, mà 
lúc này ta còn có dịp triển khai nó qua hai đối tượng nhìn ngắm khác: Những 
cảm giác sinh lý trực thuộc với nó và luôn cả những cảm giác tâm lý song hành. 
Lối xử lý kiện toàn này giúp ta tiếp tục tỉnh thức và có thể an nhiên phơi mở 
trọn vẹn nội tâm thực tại của mình lúc đó mà không hề tự đánh mất mình trong 
cài thiên kiến chủ quan. Từ chiều hướng thăng hoa đó của Thiền định, chúng ta 
sẽ càng lúc tìm thấy nhiều niềm vui kỳ thú trong cuộc khám phá mang tính tự 
chứng và thể nghiệm về bản chất của tất cả hình thái tâm lý như các dạng thức 
tình cảm chẳng hạn. Con đường khám phá này thú vị và kỳ diệu hơn bất cứ một 


202 


phương pháp nghiên cứu nào đó mang tính duy lý. Bởi bằng chính con đường 
này, chúng tá mới có thể có được những hiểu biết sâu thắm về bản chất của nội 
tâm một cách khách quan nhất. 

Niệm Xứ thứ tư là Pháp Quán Niệm Xứ, sự tỉnh thức đối với tất cả hình 
thái tâm lý sai biệt thông qua khía cạnh chức năng của mỗi mỗi thứ. Đại khái, 
Niệm Xứ này đề cập và giải quyết trở trở lại tất cả nội dung của ba Niệm Xứ 
trước trên ý nghĩa tác dụng và những khía cạnh mà ba Niệm Xứ trước coi như 
chưa hoàn tất. Chẳng hạn Tâm Quán Niệm Xứ chỉ đề nghị ta ghi nhận lòng ham 
muốn là lòng ham muốn, niềm tin là niềm tin... Còn ở Pháp Quán Niệm Xứ, vấn 
đề đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn mang ý nghĩa giải quyết: Hành giả phải 
hiểu thêm rằng lòng ham muốn là một pháp Triền Cái (chướng ngại tỉnh thần), 
niềm tin là một nhân tố đạo lực... Với sự tu tập về Pháp Quán Niệm Xứ, chúng ta 
còn có thể biết gặp và học hỏi các pháp môn và giáo lý quan trọng tương thuộc 
lẫn nhau. Đó là Tứ Diệu Đế, Bát Thánh Đạo cùng sự tương quan hiện hữu của 
Lục Căn, Lục Cảnh.... Nói chung, thông qua Niệm Xứ thứ tư này, chúng ta chắc 
chắn sẽ thu nhặt được rất nhiều bài học. Với từng phút tỉnh thức, Chánh Niệm, 
dầu với Niệm Xứ nào, trí tuệ của ta về cuộc đời sẽ ngày một lớn mạnh, đồng thời 
niềm tin Phật pháp của chúng ta sẽ là một thứ niềm tin chính chắn với sự có mặt 


của trí tuệ. 


Đặc tính của Chánh Niệm là sự thẩm tấn tinh tường và sâu sắc. Ở đây 


chúng ta có một ví dụ cho vấn đề này: Một chiếc nút bần bị ném vào dòng nước 
thì nó vẫn nổi phiêu, ngược lại, một hòn đá bị ném xuống nước sẽ lập tức chìm 
ngay. Chú niệm vào một đối tượng sở tri thì coi như toàn bộ ý thức của chúng 
ta đã được gởi gấm trọn vẹn vào đó: Còn giữ được Chánh Niệm thì đối tượng sở 
tri vẫn còn nằm trong nhãn trường của chúng ta, có nghĩa là khả năng chú niệm 
của chúng ta vẫn tiếp tục có hậu quả, nội tâm của chúng ta vẫn tiếp tục đối diện 


với thực tại sở tri một cách trực tiếp, chính xác và sâu thắm... 


Chánh Niệm còn là một bức vệ thành có tác dụng che chắn cho chúng ta 
đối với những phiền não tập quán như cấp thủ, bất mãn, quên mình - những 


nhân tố gây tạo ra đau khổ và ngộ nhận trong cuộc sống chúng ta. 


Định tâm (Định) 


Là nguồn đạo lực thứ tư có tác dụng mang lại sức mạnh tu tập cho một 
hành giả. Có rất nhiều phương pháp để nuôi dưỡng Định Tâm. Trong trường 
hợp pháp môn thiền quán thì Định Tâm chính là khả năng ổn định hóa một sự 
tập trung sự chú ý của chúng ta vào đối tượng sở tri một cách kịp thời, kể cả đối 
với những thực tại sở tri luôn thay đổi liên tục. Chẳng hạn như khi chúng ta chú 
niệm vào hơi thở, nhờ sự can thiệp và trợ lực của Định Tâm, chúng ta có thể cảm 
nhận từng biến tướng vô thường của hơi thở ra vào cũng như các thực tại khác 
có liên quan. Nhân tố cần cho Định Tâm là sự linh hoạt của Chánh Niệm. Chúng 
ta có thể hình dung ra mối tương thuộc của hai nguồn đạo lực này bằng hình 
ảnh hai thanh gỗ cọ xát vào nhau để tạo ra lửa. Việc tạo lửa bằng phương thức 
này tuy là một thao tác xem ra có vẻ dễ dàng và đơn giản nhưng thật ra chỉ cần 
hai thanh gỗ đó không được cọ xát một cách nhuần nhuyễn thì dầu có bỏ ra bao 
nhiêu thời gian, ta vẫn hoài công. Quan hệ giữa Chánh Niệm và Định Tâm cũng 
giống như vậy: Chỉ vài phút thiếu Chánh Niệm, tất cả tâm lực của chúng ta coi 
như bị đình chỉ. Trong khi đó, với một nguồn Chánh Niệm bất đoạn, Định Tâm 
lập tức được củng cố. Nói gọn lại, sức mạnh của Định Tâm hoàn toàn tùy thuộc 
vào Chánh Niệm. Mà toàn bộ con đường giải thoát của chúng ta thì tuyệt đối 
phải cần đến một Định Tâm sâu sắc. Định Tâm ngoài giá trị là một nguồn đạo 
lực thiết yếu cho trí tuệ giác ngộ, còn mang lại cho hành giả những an lạc kỳ diệu 


mà không một khoái lạc thế tục nào có thể so sánh được. 


Trong cuộc tu của mỗi người chúng ta thường có vô số thử thách lớn nhỏ, 
mà trong số đó không thể không nhắc đến những phút giây mà chúng ta cảm 
thấy lười biếng và bị động. Có thể gọi đó là những lúc chúng ta tự mâu thuẩn với 
lòng mình bằng chính sự thiếu vắng khả năng kiên định của nội tâm. Những khi 
đó chúng ta luôn tự dối lòng với những đòi hỏi kín đáo: "Phải chỉ .. Chứ phải... 


204 


Ước gì... Nếu như... thì mình sẽ có thể tiếp tục nỗ lực". Thay vì trong những 
trường hợp tâm trạng đó, ta vẫn tiếp tục bỏ mặc những suy nghĩ không cần thiết 
này để chú tâm phơi mở tất cả mọi cảm giác sinh lý thực tại. Trong mọi thời 
điểm, hành giả hãy tự biến những cảm nghiệm tiêu cực, thối bộ thành ra đối 
tượng tri nhận của sự tỉnh thức và trí tuệ tra vấn. Một nỗ lực năng động cho 
Chánh Niệm vào những tình huống nội tại này sẽ làm tăng lực cho nội tâm và 
giúp cho khả năng tác niệm mỗi lúc một kiên cố hơn. Nếu chúng ta không tự gò 
ép cuộc tu của mình bằng một ước vọng chật hẹp nào đó, mà luôn tự tại tu tập 
với môt tỉnh thần thoải mái, vô cầu, vô chấp thì ở bất cứ thời điểm nào chúng ta 
cũng vẫn có thể vô ngại. 

Cũng như đối với các giá trị đạo lực khác, Định Tâm không phải là một 
"chiến lợi phẩm" hay một "món quà phương xa". Nó luôn tự nhiên hiện hữu 
trong bất cứ phút giây nào chúng ta biết sống trọn vẹn với tất cả ý thức của mình. 
Nói một cách rõ ràng hơn, ngay tại đây và bây giờ chúng ta vẫn có thể tu tập 
Định Tâm. 


Trí tuệ (Tuệ) 


Nguồn đạo lực cuối cùng được nhắc đến trong bài viết này chính là Trí 
Tuệ. Trí Tuệ ở đây tuy có từ nguyên PàIi là Pannà nhưng trong trường hợp này 
tạm thời được xem như đồng nghĩa với Vipassanà mà ta vẫn hiểu là Trí Tuệ Nội 
Quán, Như Thật Tri Kiến, tức khả năng nhìn thấy được bản chất như nhiên của 
tất cả các pháp. Dầu được ám chỉ bằng từ ngữ nào thì thuật ngữ "Trí tuệ" ở đây 
cũng vẫn có nghĩa là khả năng thấu thị tỉnh tường bản chất của các cảm nghiệm 
về thực tại. Khi Định Tâm và Chánh Niệm được phát triển đúng mức thì Trí Tuệ 
Nội Quán cũng sẽ tự hình thành. Đó là một thứ Trí Tuệ trực giác, không thông 
qua lăng kính lý tính để có thể hướng đến một đạo lộ như thật. Trong Phật Giáo, 
Trí Tuệ được phân tích ra ba hình thái. 


Hình thái trí tuệ thứ nhất là một cái nhìn thấu suốt về bản chất vô thường 


của vạn hữu, tức thế giới hiện tượng. Bản chất vô thường của vạn vật nói chung 


có thể được nhìn thấy ở nhiều cấp độ khác nhau tùy theo sức mạnh của Định 
Tâm. Nhưng dầu có nhìn nó từ một trình độ nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn thấy 
mọi thứ trên đời sinh hóa và chuyển dịch một cách thường trực: từ đất đai, thời 
tiết, khí hậu, các cơ chế xã hội cùng tất cả nền văn minh... kể cả những quan hệ 
đối giao, tấm thân sinh lý cùng mọi vận động ý thức của chúng ta đều thế cả. Một 
khi nội tâm chúng ta tập trung cao độ thì khả năng tỉnh thức về quy luật vô 
thường cũng càng trở nên tỉnh tế hơn. Khi Định Tâm và Chánh Niệm đã được tu 
dưỡng đến một mức độ năng lực đúng mức, có nghĩa là khả năng thiền định của 
hành giả đã đạt đến một trình độ lơn mạnh thì kiến giải vế bản chất vô thường 
của các vận động tâm sinh lý lúc này cũng càng trở nên chín chắn hơn và đồng 
thời nó cũng thành ra môt thứ cảm nghiệm được tác động liên tục bởi các nguồn 
đạo lực khác để hành giả có thể nhìn ngắm rõ rằng từng đơn vị cấu tố chính cảm 
nghiệm đó luôn sinh diệt. Và từ đây, người hành giả mới có thể thấy rằng thực 
ra trên đời này không có một thứ gì mà mình ôm ấp, bám víu cả. 

Hình thái trí tuệ thứ hai chính là sự nhận ra bản chất đau khổ của tất cả 
Hiện Hữu. Chỉ cần một phút giây nào đó, chúng ta ngồi lại để lắng tâm rồi nhìn 


ngắm vào từng cảm nghiệm tâm sinh ký của mình, chúng ta sẽ có dịp để có thể 


thấy rằng toàn bộ thế giới tâm lý và vật lý này chỉ là một không gian tồn tại cho 


tất cả những gì luôn vô thường và bất toàn. Một hình ảnh tâm vật lý nào đó xuất 
hiện trong lòng hay trước mắt ta, tất cả chỉ là những bọt nước phù du. Đừng quá 
bận tâm để níu giữ nó lại mà hãy biết hồn nhiên để mặc nó đi qua. Tất cả Hiện 
Hữu chỉ có mặt bằng một quy trình lắp ghép và tồn tại ngắn hạn. Chúng ta hãy 
khách quan và vô tư nhìn ngắm mọi thứ mà không hề lệ thuộc vào chúng. Tất cả 
tự đến rồi tự đi, bởi trong thế giới hiện tượng khói sương này hoàn toàn không 
có một thứ gì được đảm bảo an toàn cả, thậm chí đó là đời sống và hạnh phúc 
của một bậc Đế Vương. Tất cả những gì mà chúng ta vẫn thường ôm ấp, chấp 
thủ vẫn chỉ là những ảo ảnh hoang đường. Thi hào người Đức Rilke đã gọi thứ 
hạnh phúc ảo tưởng đó là "Một kiểu thu hoạch vội vã của một vụ mùa thất bại”. 

Đức Phật dạy rằng hành trình tìm đến sự giác ngộ chẳng khác gì một cuộc 
bơi nước ngược dòng, bởi con đường đó gần gần như đối lập lại với tất cả quan 


206 


niệm sống đời thường. Nếu chúng ta thật sự muốn hiểu mình là cái gì trong thế 
giới này thì vấn đề cơ bản là chúng ta phải tự biết khám phá ra cái gọi là cội 
nguồn và bản chất của tất cả đau khổ: Nó có mặt ra sao và chúng ta đã có phản 
ứng gì đối với nó. Giáo lý Đức Phật đã dạy ta một điều hết sức quan trọng rằng 
lòng ham muốn trong những gì luôn vô thường, thay đổi chính là cội nguồn cho 
tất cả khổ lụy trong cuộc sống của mình. Nhưng bằng cách nào để ta có thể chấm 
dứt tất cả ham muốn và khổ lụy đó? Vẫn đề ở đây chính là một sự ý thức chín 
chắn: Có biết được mình đang nắm trong tay một hòn than cháy đỏ thì chúng ta 
mới có thể nghĩ đến việc quăng bỏ nó đi. Có hiểu được bản chất của những gì 
mà mình đang đối diện thì chúng ta mới có thể nghĩ đến việc giải quyết, xử lý 


chúng một cách thích đáng. 


Còn tự khép kín khả năng ý thức của mình để cam tâm gánh chịu tất cả 
khổ lụy thì xem như chúng ta vẫn cứ tiếp tục dại khờ nắm chặt trong lòng tay 
mình một hòn than nóng bằng não trạng của người bất tỉnh hay một kẻ mất trí. 
Với sự chi phối của nền văn minh hiện đại hôm nay trên thế giới, việc quan tâm 
đến những bề trái mang tính bi kịch của đời sống luôn bị xem là một thái độ bi 
quan, một nhân sinh quan tiêu cực. Mặc dù có đôi lúc chúng ta vẫn có những 
phút giây bận lòng, xúc động trước những hình ảnh bệnh hoạn, già cả và chết 


chóc, nhưng hầu như ta vẫn cứ có những cảm giác tự an lòng và nhìn về mọi sự 


bằng một ánh mắt của kẻ bàng quan, cứ như là mình sẽ chẳng bao giờ phải đi 


qua những giai đoạn buồn thảm đó. Chúng ta thường có khuynh hướng thơ 
mộng hóa chuyện đời mình mà quên đi những bất trắc đen tối luôn có thể xảy 
ra cho chính mình. Chẳng hạn những cơn trọng bệnh hoặc những ngày tháng cô 
đơn, tẻ nhạt của tuổi già... Chính thái độ tâm lý này đã khép chặt đôi mắt của 


chúng ta đối với bản chất thật sự của đời sống 


Nói cho cùng, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian cho mục đích đáp 
ứng những nhu cầu sống không cần thiết và ý nghĩa. Trong khi đối với những ảo 
tưởng đời sống như mộng, như huyễn đó chúng ta vẫn có thể tìm được những 
khám phá hết sức sâu sắc. Chúng ta cứ mãi lãng quên mình trong cái "tuồng ảo 


hóa” chất đầy biết bao là những bôn ba, bươn chải với vô vàn sinh hoạt thường 


207 


nhật và xem đó là toàn bộ cuộc Hiện Hữu của mình: Mỗi ngày thức dậy, lo 
chuyện vệ sinh cá nhân, uống ăn, làm việc, giao tiếp rồi cùng là những thú tiêu 
khiển khác. Chúng ta cứ triền miên xoay vần cái vòng sinh hoạt bất tận đó, tự 
trói mình vào những ảo tưởng hạnh phúc xem ra có vẻ an toàn với nhịp đời 
chung quanh để rồi chẳng màng gì đến dòng chảy vô thường và bất trắc của đời 
sống. Thái độ sống dung dị và tri túc có thể được xem là bí quyết để phát triển 
trí tuệ và tình thương, sự giao hòa và cảm thông đối với cuộc đời quanh mình. 
Sự tỉnh thức đối với tất cả đau khổ là ngọn lửa mà mỗi người chúng ta cần thiết 
phải tự thắp lên trong chính tâm hồn mình, đó là một ngọn lửa có tác dụng đánh 
thức mọi nguồn đạo lực, thiêu hủy mọi trở lực. Càng mở rộng nhãn quan để nhìn 
ngắm tất cả đau khổ thì chúng ta càng được an lành, một nguồn tịnh lạc thật sự 


trọn vẹn ngay trong chính đời sống của bản thân. 


Từ cơ sở trí tuệ về quy luật vô thường và khổ não, một hình thái trí tuệ 
thứ ba sẽ được hình thành: Đó là trí tuệ về bản chất vô ngã của vạn pháp. Chỉ 
cần một cái nhìn sâu sắc đúng mức vào bản chất của từng chuỗi vận động tâm 
sinh lý, một chân lý kỳ diệu sẽ hiển hiện cho chúng ta rằng tuyệt đối không có 
một cái gì khả dĩ là một cái Tôi. Mỗi người chúng ta chỉ là một quy trình biến 
dịch, sinh diễn trong mỗi giây phút mà thôi. Ngoài ra chẳng còn là "Một cái gì" 
nữa. 

Có một vấn đề mà ta cần phải lưu tâm là cho dầu có cảm nghiệm được quy 
trình vận động vô thường của vạn hữu nhưng nếu đó chỉ là một thứ trí tuệ lý 
tính thì coi như những cảm nghiệm đó của chúng ta cũng chỉ là những khái niệm 


máy móc. Bản chất của tâm sinh lý chúng ta là một dòng chảy liên tục và những 


từ ngữ mà chúng ta vẫn sử dụng để diễn đạt nó, cũng chỉ mang tính tương đối 


mà thôi. Chúng ta có thể rơi vào tình trạng ngộ nhận thảm hại là “Trông gà hóa 
cuốc" bằng những khái niệm sai lầm thông qua những dụng ngữ diễn dịch và 
thậm chí còn bị chúng dẫn dắt, hướng cái nhìn của chúng ta về thế giới, về một 


khái niệm ngã chấp: Những chủ thể lý tưởng cho một cái Tôi. 


Ngay bây giờ, ta hãy làm một thử nghiệm đơn giản và thú vị: Vỗ hai bàn 
tay vào nhau rồi lắng nghe. Ngoài sự va chạm và cảm giác ấm lạnh ra, có còn cái 
øì khả dĩ để gọi là "bàn tay" hay không? Bằng vào sự cảm nghiệm trực tiếp đó, 
ta sẽ thấy rằng cái gọi là "bàn tay" ở đây chỉ là một khái niệm, một sự huân tập 
của các cảm giác ảo tưởng. Cái mà chúng ta vẫn gọi là "Tôi" cũng chỉ là một khái 
niệm giả lập được định danh từ sự hiện hữu phù du của các hiện tượng tâm sinh 


lý luôn sinh diễn không ngừng. 


Hay vào một buổi đêm tối trời nào đó, chúng ta hãy một mình im lặng nhìn 
lên các chòm tinh tú trên vòm trời. Tỉnh tú nào là sao Hôm, sao Mai hay sao Sâm, 
sao Thương? Trong không gian vô tận của vũ trụ có biết bao là những thiên thể, 
chúng ta căn cứ vào từng quần thể của chúng mà gọi tên thành từng chòm sao, 
rồi trong mỗi chòm sao này, ta lại tiếp tục định danh từng ngôi sao theo hình 
dáng của nó hoặc theo một ý nghĩa lịch sử nào đó. Mà thực ra có tỉnh tú nào là 
sao Hôm, sao Mai, Đại Ngư, Tiểu Hùng, Sâm, Thương... nào đâu! Chúng chỉ là 
những đóm ánh sáng phản xạ từ mặt trời vào các thiên thể mà thôi. 


^*1 


Trong giáo lý thiền quán cũng thế, cái gọi là "Tôi, của Tôi" chỉ là phản 
quang từ sự tồn tại, hiện hữu của các ảo tượng tâm vật lý bao gồm những hình 
ảnh, âm thanh mùi vị, cảm xúc cùng các vận động ý thức, những hiện tượng luôn 


vô thường, thay đổi. 


Áo giác về các hiện tượng là cội nguồn cho tất cả ngã chấp, những khái 


niệm mang tính tập quán. Hiểu được điều này, coi như ta đi qua một đoạn đường 


vô cùng quan trọng trong Thiền quán. 


Để thấy được sao Hôm, sao Mai không phải là sao Hôm, sao Mai thì quả là 
một việc vô cùng khó khăn, Bởi từ trong sâu thẳm, chúng ta đã "là chúng ta" với 
một khái niệm chai cứng về cái Tôi. Có bỏ được ngộ nhận sao Hôm, sao Mai thì 
chúng ta mới vất nổi ý niệm về cái Tôi. Mà ý niệm ngộ nhận đó, từ lâu nay đã là 
cốt tủy cho mọi vận động ý thức của chúng ta rồi. Chúng ta bị nó đồng hóa, chiếm 
hữu và tệ hại nhất là đã bằng mọi giá bảo vệ nó. Thế giới ngoại tại cùng mọi sinh 


hoạt tâm sinh lý của chúng ta đã bị đánh giá qua lăng kính của cái Tôi đó. 


209 


Chúng ta đã đến lúc phải tự biết quay lại thôi: Trong từng phút giây thu 
xếp lại khả năng cảm nghiệm của mình về cái thất bại của khái niệm ngã chấp, 
một cái Tôi ảo tưởng và bắt đầu phá hủy tất cả những thành lủy của nó, những 
rào cản cảnh vệ khốc liệt cho một cái Tôi giả lập. 

Trình độ trí tuệ của chúng ta ở đây sẽ được nuôi lớn bằng một niềm tin 
chín chắn và đúng mức bởi chính chúng ta đã tự thấu thị bản chất như thật của 
đời sống bản thân thông qua những vận động sinh hóa của tâm lý nội tại. Vì xét 
cho cùng, con đưỡng tu tập nội quán chính là một cuộc hành trình của từng khía 
cạnh cảm nghiệm. Đó là một cuộc đi có thể được khởi hành từ bất cứ nơi đâu và 


lúc nào. Chẳng hạn ngay tại đây và bây giờ! 


Hãy nhớ rằng đây chỉ là một cuộc đi chứ không phải là một trận chiến. Do 
đó, trong công phu nội quán, ta tuyệt đối không hề cần tới một phản ứng mang 
tính đối đầu hay xung đột nào đối với tất cả thực tại sở tri xảy đến cho mình. Bởi 


chỉ với một khả năng chú niệm tỉnh xác, một thái độ cảm nghiệm thật sự phơi 


mở, trong từng chớp mắt, bộ mặt của thực tại sẽ tự khắc lộ diện để cùng lúc đó 


trí tuệ thiền định cũng sẽ tự hiển hiện như tuân theo một quy luật cố nhiên là 


muôn hoa cứ chờ xuân về để nẩy trổ. 


Năm nguồn đạo lực vừa trình bày trên đây đều là những nhân tố thiết yếu 
mang giá trị đồng vị cho hành trình giác ngộ. Nhưng một điều hết sức quan trọng 
là chúng phải luôn cùng có mặt trong một sự kết hợp đồng nhất. Đạo lực này 
tương trợ cho đạo lực kia một cách thích ứng và hợp lý. Chỉ cần sự thiếu mất sự 
cho nhau, một trong năm đạo lực chắc chắn sẽ vô hiệu, thậm chí rơi vào tình 
trạng phản tác dụng. Do đó Trí tuệ phải cần tới niềm tin để không trở thành thứ 
trí tuệ duy lý, niềm tin thiếu trí tuệ sẽ trở nên mù quáng; Tỉnh tấn cần thiết cho 
định tâm để nguồn đạo lực này được ổn định... Cứ thế, các nguồn đạo lực hổ 
tương cho nhau và trên hết, Chánh niệm là nhân tố tối cần cho tất cả các nguồn 


đạo lực. 


Ngoài ra còn có những con đường khác để phát huy và ổn định năm nguồn 


đạo lực trên đây nữa. Trước hết là sự phản ảnh, suy tưởng trong từng phút giây 


210 


- tất cả những gì đang xảy đến và sẵn sàng biến diệt đi. Chỉ cần ghi nhận được 
bản tướng luân lưu tương tục này của các thực tại thì chúng ta sẽ có được từng 


phút giây cảm nghiệm thật sự trọn vẹn, thấu đáo và an nhiên, tự tại. 


Con đường thứ hai để trưởng dưỡng các nguồn đạo lực là thái độ nghiêm 
cẩn và sống trọn vẹn, hết mình với lý tưởng thiền định. Giáo lý của Đức Phật là 
một là một đường hướng sinh phong kỳ diệu khả dĩ mang lại cho chúng ta một 
nguồn an lành không gì sánh được. Chính nhờ đặt mình vào một phép sống đúng 
mức, chúng ta sẽ cùng lúc tự hàm dưỡng cho mình những giá trị đạo hạnh khác 
để cuộc mình trở nên hữu ích và ý nghĩa hơn. 

Những dòng sau cùng mà cũng là đôi lời nhắn gởi của người viết bài này 
cho một số hành giả là đừng bao giờ tự thỏa mãn quá sớm trong cuộc tu của 
mình bằng những ngộ nhận về một khả năng tâm linh, một trình độ trí tuệ nào đó 
cả. Vì hấu hết chúng ta đều có khuynh hướng sống khẩn trương nếu không 
muốn nói là vội vã một cách cẩu thả. Chúng ta cứ muốn dốc sức tranh thủ để 


AI 


"sớm được giác ngộ” trước khi chết mà thường thì rất hiếm người chịu khó 


trang bị sẵn cho mình một chút hành lý nào khả dĩ dúng mức. Vậy thì từ trong 


cả cuộc tu lẫn đời sống thường nhật, từng người chúng ta nên tự làm thăng hoa 
và nuôi lớn năm nguồn đạo lực như là tất cả những gì cần thiết nhất mà mình 


phải thực hiện để sống và vượt. 


JG. 


Chương 13 


Cuộc Đi Về Nguồn 


Tiếng Dharma hay Dhamma trong cả Sankrit và Pàli đều có nhiều nghĩa: 
Chân lý, thiên nhiên, giáo điều, qui phạm... Nói chung, nếu cần nó cũng hàm 
nghĩa ám chỉ cho vạn vật, vạn sự - bất luận tâm lý hay sinh vật lý trong thế giới 
hiện tượng này. Nhưng bên cạnh đó, từ Dhamma còn có một nghĩa khác là Giáo 
lý mà mà nếu đọc thấy trong kinh Phật đôi khi ta cũng nên hiểu rằng đó chính 
là Phật Pháp. Vậy, gom hết tất cả các định nghĩa lại, ta sẽ hiểu được thuật ngữ 
"thực hành Giáo Pháp "một cách sâu rộng hơn, rằng đó là con đường thấu đáo 
từng phút giây vận động, tồn tại của tất cả cảm nghiệm và chính mình sống trọn 


vẹn với thực tại một cách hài hòa, bao dung hiểu theo mọi nghĩa. 


Mỗi người chúng ta là một ảnh trường với muôn nghìn hình sắc sai biệt 
luôn đổi thay bất tuyệt không có gì khả dĩ bám víu, ôm ấp. Để nhận diện được 
bản chất của chính mình vốn chỉ là từng công đoạn trong chuổi dài tồn tại đó, 
chúng ta phải tự có một thái độ tự tại và hiểu biết về từng khoảnh khắc thực tại 
đang trôi qua. Điều đó đòi hỏi ở chúng ta một khả năng trí tuệ và thực nghiệm 
hết sức tế nhị qua những chặng đường, cấp độ khác nhau. Đồng ta cũng phải học 
được cách phơi mở và buông thả tư tưởng mình trước mọi cảm nghiệm về thực 


tại một cách thông suốt. 


Một trong những tiêu điểm của vấn đề thực hành Giáo Pháp là hiểu được 
căn cội của cái gọi là tỉnh thần phân biệt: Nó đã được hình thành ra sao? Và tại 
sao con người ta cứ có khuynh hướng đi tìm những ranh giới trong vạn sự để 
tự nhốt tù mình trong đó một cách dại khờ. Trong một tác phẩm của mình, 
quyển "Phóng ảnh của ý thức" (The Spectrum of Consciousness), Ken Wilber đã 
tổng hợp tất cả những cái gọi là Trí tuệ để mô tả một cách rõ ràng về tỉnh thần 


phân biệt, hành trình dẫn tới chính nó. Ken Wilber đã phác họa bốn giai đoạn ý 


thức của con người từ trình độ tỉnh thức vô phân biệt đến đến một cảnh giới nội 


tâm tù túng tự cách ngăn. 


Tinh thần phân biệt của chúng ta trước hết nhắm vào vấn đề xác định tự 
ngã: kỷ tha, năng sở, trong ngoài. Ngay trong chính ý thức ngộ nhận đầu tiên 
này, coi như chúng ta tự tách rời chính mình ra khỏi môi trường hiện hữu, xẻ 
đôi thực tại với cảm nghiệm. Gọi theo Beroit thì tỉnh thần đó là một "lổ hổng 
trên mặt phẳng tuyệt đối của vũ trụ”. Từ các thực ngã ngộ nhận này, tinh thần 
phân biệt tiếp theo được nảy sinh. Đó là trình tự ngã chấp về một linh hồn trong 
trong hình hài cát bụi này. Bước đi của nó dẫn tới thái độ khu biệt cái cảm nhận 
với cái được cảm nhận trong mọi hình thái ý thức. Nó buộc người ta nghĩ tới 


một cái Tôi độc lập mà mình sẵn sàng chấp nhận là có thật. 


Tinh thần phân biệt thứ ba được kế thừa từ tỉnh thần thứ hai vừa nêu. Nó 
là sự chấp và ý thức để có được một thực thể cùng phóng ảnh của nó. Cái thực 
thể đó chính là tất cả những hiện tượng ý thức đan xen vào nhau để tạo ra cái 
Tôi ảo ảnh của mỗi người, những hình thái ý thức mà chúng ta cứ muốn gom lại 
thành một. Và bất cứ những gì tăm tối, bất toại của ý thức mà chúng ta vẫn cố 
tình trốn chạy, chối bỏ sẽ tự nhiên trở thành một phóng ảnh đe dọa, một ám ảnh 
thì đúng hơn, cho chính chúng ta. Càng cố gắng trấn áp, chúng ta chỉ hoài công 


thêm thôi. Bởi lúc này chúng ta đã là một cái bóng theo sát mỗi người. Chúng ta 


bất lực vì không nhận ra được nó, không chịu nhìn ngắn nó để rồi trở nên bối 


rối và rơi vào thế bị động. 

Dưới áp lực của một ý thức mù mịt, vô minh như vậy, chúng ta coi như đã 
tự giam cầm và giới hạn khả năng cảm nghiệm trung thực của mình về bản thân 
bằng một sự tỉnh thức khách quan đối với thực tại mà hàng loạt ngộ nhận đã nối 
nhau bóp méo qua tỉnh thần phân biệt. 

Trước hết, chúng ta đã chia cắt thân tâm mình ra khỏi môi trường hiện 
hữu và tự qui định cho mình một thế giới chật hẹp bằng sự cố tình đồng nhất 
với mọi cảm quan. Tình trạng càng tệ hại hơn nữa khi ta đồng hóa bản thân với 


một linh hồn thực thể nào đó để tri nhận thực tại, tất cả những gì đang xảy đến 


213 


trước mắt mình. Cuối cùng rồi, chính ý thức chỉ còn là những mãnh vụn của 
những gì chúng ta tự nghĩ ra để đồng hóa chính mình bởi chúng thực ra chỉ là 
từng ảo ảnh về một cái Tôi đồng thời cũng là cái mà chúng ta muốn chối bỏ, bởi 
chúng hoàn toàn không đáp ứng được điều chúng ta muốn: Chúng không hề là 
một cái Tôi nào để ta toại nguyện cả. Và cứ thế, ở từng hình thái ngộ nhận, chúng 
ta ngày càng tự giới hạn không gian tâm tưởng của chính mình, làm nó đổ nát 
thê thảm hơn. 


Lý tưởng của cuộc tu thiền định chính là nhắm tới sự giàn xếp những ý 
thức phân biệt đó để ta hiểu rõ được chính mình một cách như thật. Điều đó 
không có nghĩa là chúng ta lao mình vào đập phá một cái Tôi nào hết mà vấn đề 
còn đi xa hơn, chín chắn hơn, tức là tìm tới một sự nhận thức trọn vẹn và tự do 
về mỗi mỗi tình trạng ý thức. Bởi ngay cả khi chúng ta có biết tới sự tồn tại của 
các nguyên tử, ta cũng vẫn cứ thích chấp nhận khái niệm về một cái ghế, cái bàn 
hơn. Nhưng dẩu sao thì sự nhận biết đó, cái kiến thức khoa học đó, vẫn giúp ta 


có được những trợ lực căn bản và hùng hậu. Cũng tương tự như vậy, những ngộ 


nhận rất có thể sẽ là cái đòn bẩy giúp ta có thứ để mà nhìn ngắm, tỷ lượng và 


kịp thời dừng bước trước khi chúng ta đi xa hơn nửa. 


Chúng ta trước hết hãy bắt đầu thực hiện lại đường đi thứ lớp của mọi 
hình thái Ngã Chấp bằng cách phơi mở, vạch trần trọn vẹn những vận động ý 
thức từ tư tưởng tới cảm xúc mà không phải thông qua một thành kiến định trị 
nào. Chúng ta thử quan sát từng bước hình thành của các Ngã Tượng, cái hình 
danh của khái niệm Tôi, qui trình đồng nhất tự thân với bản ngã cùng các mô 
thức tác tạo nên no. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đồng thời có một thái độ vô tư 
trước mọi ảo ảnh của ngã chấp, thâm nhập và thấu đáo chúng một cách tỉnh táo. 
Sự đồng hóa thân tâm với một cái Tôi, để từ đó cho ra thái độ ý thức phân biệt 
sẽ tạo nên ở chúng ta những mâu thuẩn và căng thẳng. Chính việc bình tĩnh đón 
nhận tất cả thực tại xảy đến sẽ giúp ta bắt đầu có một đời sống can đảm và bình 


đạm vô tư. 


Tiến trình tiếp theo của ý niệm hợp nhất sẽ là sự bắt đầu của ý niệm khu 


biệt thân tâm và đây cũng là một cấp độ khác của ngã chấp. Ở đây, một sự hiểu 


biết cẩn trọng là điều hết sức cần thiết bởi thân tâm chúng ta rõ ràng là hai cảnh 
giới sinh hóa hoàn toàn khác nhau cho nên một cái nhìn thấu đáo về chúng quả 
là nhu cầu căn bản cho công phu đào sâu thực tại của chúng ta. Vấn đề xử lý ngã 
chấp không chỉ là sự khu biệt như vừa nói mà hơn thế nữa, còn là khả năng tách 
bạch tất cả thực tại xãy đến ngay khi ta vừa xây dựng một ý niệm về cái Tôi, cái 
Tôi có, Tôi là, bởi vì chính ý niệm đó dẫn tới một nhu cầu khác của ý thức là bản 
năng toan tính và bào vệ cái gọi là Tôi. Và cũng chính từ căn bản ngã chấp này, 
từ tỉnh thần phân biệt có dụng ý này, mọi thứ ngộ nhận và thành kiến được nãy 
sinh. Rồi từ khuynh hướng đó, nếu cứ tiếp tục, cứ mỗi ý thức lệch lạc là một sức 
mạnh củng cố cho ý niệm về cái Tôi. Đó là những thành kiến ghét bỏ, sợ hãi, so 


đo, luôn có sẵn trong lòng mỗi người. 


Chỉ cho đến khi nào chúng ta đủ sức nhìn thấy và quán triệt được toàn bộ 
qui trình vận động này của ý thức thì may ra ta mới có thể chấm dứt được cái 


vòng lẩn quấn bất tận đó thôi. 


Ngoài ra còn có một động cơ khác để người ta nghĩ tới vấn đề nhất thể 
giữa thân tâm, đó là khuynh hướng thích đưa ra những hướng đi giả lập tạm 
thời cho cái Tôi ảo vọng nhằm hướng tới một cái gì đó khả dĩ là chân lý. Mà vì 
chúng ta thực ra vẫn chưa đủ kinh nghiệm để tự hiểu biết, cảm nhận chính mình 
một cách trọn vẹn nên cái chúng ta đạt được, đáng buồn thay, chỉ là một cảnh 
giới ảo ảnh của ý thức. Một đôi phút thiền hành thôi có lẽ sẽ giúp ta hiểu được 
điều đó. Từng kinh nghiệm đơn giản trong sự tiếp xúc giữa đôi chân với mặt đất 
có thể sẽ là bài học vô cùng cụ thể và rõ ràng cho ta về hoạt động và sự tồn tại 
của mình. Xuyên qua từng chập tư tưởng và hình ảnh trôi qua, ta sẽ thấy được 
cái gọi là thế giới quan hay nhân sinh quan vọng tưởng của mình thật ra chẳng 
hề có chỗ đứng trong bất cứ một khoảnh khắc thực tại nào. Bởi trong chừng hai 
bước đi thôi, ta đã có thể tạo ra một Los Angeles hay Las Vegas hoặc Disneyland 
cùng vô số những cảnh quan khác trên khắp toàn cầu. Nói chung vọng niệm nào 
thì sinh ra ảo tưởng nấy thôi, một cách tương ứng và đơn giản. Đại khái, đối diện 


215 


với ý thức là ngồi xem một cuốn phim. Ta có thể bị cuốn hút trong những gì 
mình nhìn thấy và cứ thế mà biểu lộ ra tất cả phản ứng với các tình tiết của nó. 

Trong tác phẩm Thiền Vô Tâm (Zen Doctrine of No Mind), ông D.T. 
Suzukicó viết: "Nhất thiết do tâm tạo. Điều này giống như việc người ta vẽ một 
con hổ rồi lại nhìn ngắm và hoảng sợ trước nó. Thực ra ngay trong chính bức 
tranh đó chẳng có gì đáng sợ hãi cả, bởi vì từ hình thù đến móng vuốt của con 


hổ đều chỉ là những nét cọ thông qua sự hình dung của người họa sĩ". 


Các hình thái vọng tưởng của ý thức tự hiển hiện rồi sau cùng cũng tự mất 
đi. Khi chúng ta ngồi lại quan sát từng dòng tư tưởng, chúng ta sẽ bắt đầu thấm 
thía con người thật của mình qua những nét vẽ của ý thức bản thân. Có nhìn rõ 
được bộ mặt cùng từng bước đi của ý thức, ta cũng đồng thời hiểu được là thật 
ra cuộc đời đã được mỗi người nắn bóp, tô vẽ ra sao thông qua nhãn quan ngã 


chấp của mình. 


Cuộc tu thiền định là hành trình tìm đến khả năng tỉnh thức một cách trọn 
vẹn về tất cả mọi cảm nghiệm thực tại trong từng giây phút. Cho đến khi nào 
không còn cái ý thức "hợp nhất" nhập nhằng đối với từng thành tố tư tưởng, kể 
cả một ý thức hiểu biết thanh tĩnh nhất, thì xem như ta đã bắt đầu có thể tự đối 


trị ý thức phân biệt của chính mình rồi. Lúc đó, từng thực tại đi qua trước mắt 


ta chỉ đơn giản được xem là những cái đang trôi đi, những khoảnh khắc kinh 


nghiệm hết sức phù du ngắn ngủi và thật đơn giản: chúng là cái như vậy! Cái Tôi 
lúc này coi như đã không còn chổ đứng trong bất cứ một kinh nghiệm nào cả. 


Nó đã bị loại trừ, đã thành ra một người khách lạ... 


Trong một đoạn kinh nguyên thủy nhất, đức Phật đã dạy: “Thấy chỉ là thấy, 
nghe chỉ là nghe... Và cứ thế, một suy nghĩ chỉ là một suy nghĩ". Đó chính là thứ 
kinh nghiệm trực tiếp và giản đơn về bản chất của thực tại, chúng ra sao thì thấy 
chúng như vậy - không thông qua một lăng kính ngã chấp nào hết. Khi ta nghe 
thấy hay cảm nhận một âm thanh, hình ảnh hoặc một sự việc nào đó thì thật sự 


là đã có một khung trời riêng tư nào cho cái biết ấy hay không? Có một giới hạn 


nào để ta ý thức về cái gọi là trong ngoài chính bản thân hay không? Sasaki-roshi 
đã trả lời những câu hỏi đó trong một bài thơ nhỏ: 

Như một cánh bướm lẩn khuất trong cành hoa 

Như một chú chim náu mình trên cội cây 

Như đứa bé vục mặt vào ngực mẹ 

Sáu mươi năm qua, giữa thế giới này 

Tôi đánh bạn với cao xanh! 

Như bướm, như chim, như đứa bé: chủ và khách ở đây chỉ là một. 

Giáo lý A Tỳ Đàm (Vi Diệu Pháp) của Phật Giáo Nguyên thủy đã từng giải 
thích vấn đề này bằng cách nêu rõ hình thức hiện khởi mang tính liên thuộc của 
các thành tố danh sắc trong mỗi mỗi sát na, khoảnh khắc hiện hữu của các pháp 
giới hữu vi tức tất cả cái gì hiện tượng. Chẳng hạn để có được nhãn thức, sự 
"nhìn thấy hình sắc" của con mắt thì đòi hỏi phải có đến ba yếu tố cơ bản mà gọi 
theo từ ngữ chuyên môn là Căn - Cảnh - Thức tức thần kinh thị giác, hình ảnh và 
một cái tâm thức. Trong quá trình nhìn thấy đó, hình sắc, ánh sáng cùng một sự 
chú ý nhất thiết phải cùng lúc có đủ. Chỉ thiếu một trong các yếu tố vừa kể, người 
ta không thể nhìn thấy cái gì hết. Khi các yếu tố được hội đủ, khoảnh khắc đó 


được gọi là sát-na nhãn-thức. Vậy rõ ràng là chẳng có ai thấy, không một chủ thể 


nào đứng bên ngoài chờ đợi "thời cơ nhìn thấy" cả. Ở đây chỉ có một sự hội tụ 


của các điều kiện độc lập nhưng liên kết nhau cho một tâm nhãn thức được khai 


sinh. 


Cho đến khi nào chúng ta hãy còn có ý niệm chia cắt manh mún hay đồng 
hóa một cách phi lý từng thành phần thực tại thì cho tới lúc ấy chúng ta vẫn tiếp 
tục tự nhốt tù bản thân trong những hạn chế mà chính mình đã tạo ra. Con 
đường thiền định hay cũng có thể gọi là hành trình dẫn tới tự do chính là sự 
thấu đáo và thống kê được các cấp độ ngã chấp và định kiến, mà chìa khóa để 


mở ra con đường này chính là chánh niệm cùng tỉnh giác tức trí tuệ. 


Tiếp theo sau tỉnh thần phân biệt và trình độ liễu tri lý vô ngã, hành giả 


coi như đã bước vào một cảnh giới tâm linh khác, đó chính là sự hình thành cái 


217 


gọi là thế giới tình thương trong chính nội tâm mình. Tình thương được nói tới 
ở đây không có nghĩa là một kiểu cách hành động hay ý tưởng tìm tới một đối 
tượng nào đó để mà thương, mà cảm. Tình thương ở đây càng không phải là một 
nỗ lực nhắm tới sự thỏa mãn cái Tôi của bản thân, mà trên hết, đó là một sự 
phơi mở và đón nhận của nội tâm để có thể cảm thông sâu sắc với tất cả đối 
tượng. Tình thương ở đây là cả một trái tim dàn trải, bao dung đặt nền tảng trên 
tỉnh thần vô phân biệt. 

Sư tổ Shunryu Suzuki của thiền viện San Francisco trong những giây phút 
cuối cùng trước khi qua đời vì chứng ung thư vẫn luôn tỏ ra bình tỉnh và can 
đảm lạ thường. Khi được hỏi có đau đớn hay không, ông đã hóm hỉnh trả lời 
rằng mỗi cơn đau là một Đức Phật nên cơn đau nào cũng là tốt cả. Sơ Teresa ở 
Calcutta cũng thường nhắc tới tỉnh thần tỉnh táo đó ngay cả trong những trường 
hợp khó chịu đựng nhất. Bà đã gọi những cơn đau đớn trên đời này đều là hình 
ảnh của Đức Chúa Ky Tô. Tất cả những tình trạng bi thảm đó còn mang một ý 
nghĩa khác sâu sắc hơn một thái độ chịu đựng đơn thuần. Đó chính là tình 
thương, là sự đón nhận một cách thân thiết và ân cần trước mọi sợ hải, thành 
kiến, ác cảm... Trong không gian tâm lý đó, mọi ý niệm phân biệt đều được giải 


quyết, tất cả chỉ được đánh giá thành một đối tượng tri nhận duy nhất. 


Đại sư Ấn Độ giáo Neem Kazoli Baba thường dạy các đệ tử rằng đừng xua 


đuổi bất cứ ai ra khỏi trái tìm mình. Lời giáo hóa đó đề nghị chúng ta đừng bao 
giờ tự cách ly mình với bất cứ ai và sự vật gì. Khả năng mở rộng tâm hồn ngay 
tự nó đã bao hàm tất cả mọi thái độ và tình trạng tâm sinh lý cùng tất cả môi 


trường sống mà mình đang có mặt. 


Giá trị căn bản của tình thương ở đây là cho phép chúng ta hội nhập hết 
mình vào với tất cả cảm nghiệm trong đời sống bằng cách đưa ta tiếp cận thật 
lòng với những nắng, gió, cây cỏ, chìm muông, con người và với cả từng góc tối 
sâu kín của tâm hồn mình. Nói gọn lại, thiền định là thực tập giao lưu với đời 


sống. Từ thái độ sống này, tự con người chúng ta sẽ phóng xuất một nguồn sinh 


lực thích ứng để hấp thụ tất cả góc cạnh cảm nghiệm về thực tại thay vì có phản 
ứng đối kháng. 

Chính thái độ mở ngõ đón nhận thực tại như vậy là con đường dẫn tới trí 
tuệ về lý vô ngã. Đồng thời đang cũng là một sức mạnh để chúng ta hoàn tất tính 
trung thực và khả năng xuất ly bản ngã một cách sâu sắc: Không chối bỏ mà cũng 
chẳng lệ thuộc vào bất cứ cái gì, mọi thứ ra sao thì nhìn thấy đúng như vậy thôi. 
Điều này có nghĩa là ta chẳng đối diện với thực tại thông qua một lăng kính sàng 
lọc nào của ham muốn, ước vọng theo một con đường nào đó. Ly tham là con 
đường dẫn tới trí tuệ bởi từ đấy chúng ta mới có thể thấu đáo chín chắn tất cả 
sự thật mà khỏi phải mắc bẩy một cái nhìn méo mó nào. Như vậy hai tiếng tình 


thương trong trường hợp này hoàn toàn mang ý nghĩa vô tư, không thiên lệch. 


Ta có thể gọi con đường nội tâm trên đây là hành trình từ "có" đến 
"không", con đường quán chiếu thực tại đúng như bản chất của nó mà không tự 
tạo một sự chia cắt khu biệt nào hết. Một khi thấy được một sự hiện hữu của 
mình thật ra vẫn tồn tại giữa quá nhiều giới hạn để rồi tự tại trước tất cả ngoại 
giới thì coi như ta đã tự giải thoát bản thân ra khỏi ngục tù kiến chấp mà bấy lâu 
nay đã giam hảm mình. Nhận ra tính chất zéro trong sự hiện hữu của mình, 
chẳng chấp thủ bất cứ một kinh nghiệm nào như là một cái Tôi thì cũng có nghĩa 


là ta đã tìm thấy được mối giao thoa của toàn bộ mọi cảm nghiệm trong từng 


giây phút. Ở đây không hề có một biên cảnh nào giới hạn được ta và tất cả mọi 


thực tại đều trở nên sinh động, thú vị trong từng khoảnh khắc đến đi. 


Bằng chính kinh nghiệm tự thân, thấy được rằng mình không hề là những 
dòng tư tưởng, vận động, xúc cảm thân xác, tình cảm, tri thức, trí tuệ nào cả thì 
có nghĩa là ta đã thấy được thực tại như là chính nó. Không đồng nhất bản thân 
với bất cứ cảm nghiệm nào ta mới thấy được cuộc sinh hóa thật sự của mình 
giống như một giấc mộng, tất cả chỉ là biểu tượng- hiện tượng, từ ý thức nhận 
biết đến đối tượng được nhận biết. Nói vậy cũng có nghĩa là vạn vật trong mắt 
ta lúc này đều là những thực tại rổng tuếch, phù du, gá gửi. Và có buông được 


tất cả ý niệm về một cái Tôi như vậy chúng ta có thể sống tự do, không sợ hãi 


219 


bởi thật ra có còn gì để ta phải sợ hãi trong khi chúng ta chỉ là những con số 


zero. Chính cái zero lông lộng đó sẽ cho phép ta nội tâm bình yên. 


Trong Nam Hoa Kinh của Trang tử, có một bài viết về cuộc đối thoại giữa 
Quang Diệu (ánh sáng) với Vô Hữu (cái không có gì) mà nội dung cơ hồ như 
muốn minh họa cái tỉnh thần đó: 

Quang Diệu hỏi Vô Hữu: 

Ngài là gì hay chẳng là gì cả? 

Chẳng nhận được lời đáp nào, 

Quang Diệu tự mình chiêm ngắm Vô Hữu 

Quang Diệu cứ trông chờ thấy được Vô Hữu 

Để có thểxem Vô Hữu là một Hiện Hữu 

Cố đắm nhìn bằng một sự im lặng sâu thẳm Quang Diệu hy vọng muốn nắm 
bắt được một chớp mắt của Vô Hữu. 

Nhưng nhìn hoài vẫn chẳng thấy 

lắng tai mãi vẫn không nghe được cái gì 


Quang Diệu đi tìm cái để nắm bắt 


Để rồi chỉ nắm bắt được có mỗi cái hư vô cuối cùng rồi Quang Diệu cũng 


đành phải cuối đầu nhìn nhận rằng Vô Hữu vẫn là một cái thật xa Xôi. 

Ai có thể đạt tới cảnh giới của nó? 

Ta có thể hiểu được cái Hiện Hữu 

Nhưng chẳng tài nào hiểu nổi cái "không " 

vậy mãi cho tới bây giờ 

Vô Hữu là gì? 

Ai có thể hiểu được nó? 

Giáo lý Đức Phật đôi lúc bị hiểu sai chỉ vì tính sai biệt đa dạng của các cách 
trình bày có vẻ như mâu thuẩn nhau. Sự mâu thuẩn đó xuất phát từ cái nhìn bất 
đồng của những người tìm đến với giáo pháp. Điều đó gần như đã thành thông 
lệ đó: "Chẳng có cái gì Đúng hay Sai, nhưng Đúng là Đúng và Sai vẫn là Sai". Để 


có được một tự do thật sự ta không thể nắm chặt bất cứ cái gì. Kể cả trường hợp 


220 


chúng ta có sở đắc một nhận thức sâu sắc về chân lý thì bên cạnh đó ta cũng 
phải học cách tự tại đối với nó. Rõ ràng là Đức Phật đã từng nói đến và khu biệt 
chặt chẻ các phạm trù thiện ác, trí tuệ với vô minh, trầm luân và giải thoát... Tất 
cả giáo lý đó đều là một phần trí tuệ biện biệt của Ngài về cái Đúng và Sai nhưng 
xét về một phương diện khác thì ta cũng phải hiểu rằng tất cả đều là Không, mọi 
tư tưởng đều là Vô ngã. Không bám víu vào bất cứ ý niệm Đúng Sai nào, ta sẽ 
thấy được rằng các dòng tư tưởng chỉ đơn giản là các dòng tư tưởng mà thôi. 
Chúng đến rồi đi như một hành trình của những ảo tượng. Trong sự phơi mở 
toàn triệt này, tất cả thị phi đều vắng bặt. Tuy thế, trong mọi nỗ lực hoạt động, 
ta phải luôn cẩn trọng phán đoán việc mình làm cũng như mục đích mà hành 


động đó hướng tới bởi dù sao, Đúng vẫn là Đúng và Sai cũng cứ là Sail 


Một trong những cặp hình thái phản ứng đối xứng căn bản nhất trong đời 
sống chúng ta là Yes hoặc No (chấp nhận và từ chối). Ý nghĩa cơ cấu của tiếng 
Yes là gì? Đó là một xác định tích cực. Khi ta nói Yes tức là ta đã tự phơi mở tâm 
hồn đó lại chính là một diện mạo khác của sự bình yên trong nội nội tâm. Khi tu 
tập thiền định, ta rất cần tới thái độ này. Ta phải biết nói Yes với tất cả mọi người. 
Mọi vật, vạn sự cùng mọi xung động tâm sinh lý ở bản thân và có thể nói đây là 
một suối nguồn kỳ diệu có thể phát tích cho ta ythật nhiều sức mạnh nội tại. 
Bằng chữ Yes thôi, ta có thể hội nhập và dung hòa với tất cả. Nhưng hãy nhớ, nó 
là một con dao hai lưỡi: có thể dẫn tới một sự đắm đuối, chấp thủ và cũng có 


khả năng đưa đến sức mạnh giải phóng ngã chấp! 


Thế còn tiếng No (không) có ý nghĩa gì trong cuộc tu? Còn có một ý nghĩa 
minh triết nào đi chung với nó? Có đấy! Tiếng No sẽ thành ra thiêng liêng khi nó 
được trước một cái Tôi. Vậy No trong thiền định phải là chối từ một bản ngã. 
Tất cả tư tưởng, vận động, hình hài và toàn bộ thế giới đều không có chổ đứng 
cho một cái Tôi nào hết. Nói tiếng No có nghĩa là ta phải biết phủ nhận tất cả ngộ 
nhận, thả trôi tất cả hiện tượng. Nhưng cẩn thận đấy. Tiếng No ngay tự nó đôi 


khi cũng là một mối nguy hiểm. Khi ta hiểu sai vấn đề thì thái độ phủ nhận rất 


có thể trở thành một gánh nặng áp lực. Ở đây chúng tôi nhắc lại, Yes có thể đưa 


tới chấp trước và No cũng có nguy cơ đưa đến ác cảm. 


221 


Trong cả hai thái độ Yes và No đều có đủ hai hiệu quả tích cực là tự do và 
không sợ hãi nếu ta biết vận dụng chúng để thấu đáo được cái ý nghĩa trọn vẹn 
của giáo lý và nội tâm. 

Trong Bát Nhã Tâm Kinh của Phật Giáo Bắc Truyền có đưa ra cặp phạm 
trù đối đãi nhau để người tu Phật theo đó mà suy lượng và tu tập. Đó chính là 
cặp Phạm trù Tướng-Không: Tất cả mọi hiện hữu đều có hiện tướng. Không có 
cái gì tồn tại mà không có hình tướng - từ hạt cát cho đến con người và tất cả 
cộng đồng xã hội của nhân loại cũng đều thế: tất cả đều hiện hữu trong hình 
tướng. Và tất cả các hình tướng nếu suy cho cùng thì đều là Không cả. Mọi thứ 
luôn thay đổi, biến diệt và không hề có một thực thể vĩnh hằng nào hết. Tất cả 


đều là rỗng tuếch, tồn tại nhờ băng hoại, đổi thay để thành ra một cái khác. 


Còn chấp thủ vào hình danh sắc tướng thì coi như chúng ta cứ còn bị sai 
sử bởi cái thương và cái ghét, trong khi nếu thấy được cái tính Không của tất cả 
thực tại thì ta có thể học được nhiều điều từ mọi sự và sống giữa đời một cách 


tiêu dao. Tuy nhiên chúng ta cũng phải biết cảnh giác với cái gọi là tư niệm về 


tánh Không trong khi vẫn chưa thật sự thấy rõ nó bằng cái nhìn chứng nghiệm 


tự thân. Đức Phật đã dùng nhiều hình ảnh để nói đến vấn đề sắc tướng và tánh 
Không này cũng như mối tương quan giữa hai khái niệm. Ngài từng dạy rằng 
mọi sự hiện hữu đều giống như giấc mộng, một âm thanh, như bong bóng nước 
mưa, như giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Vạn vật có thật đấy nhưng hết sức phù 
du. Chúng xuất hiện và tồn tại ngắn hạn bằng vào những nhân tố thích ứng rồi 


sau đó lần lượt biến diệt như những gì mong manh nhất. 


Hãy từng bước thực hiện công phu đối diện thực tại qua từng phút giây. 
Hãy cẫn thận quan sát mọi thứ ngay khi chúng vừa xãy đến để thấy rằng thực 
ra chúng ta từ lâu đã có qua nhiều định kiến, đã lợi dụng vô vàn khái niệm để 
đánh giá thực tại từ nhiều góc độ sai lệch. Hãy biết bao dung mọi thực tại bằng 
hai thái độ Yes-No một cách hợp lý và khu biệt tỉnh tường đâu là biểu tượng, 
đâu là thực tính. Sử dụng sai lầm hai thái độ Yes và No cũng có nghĩa là chúng 


ta đang đầu tư một cái Tôi nguy hiểm. 


Trong Tín Tâm Kệ của đệ tam tổ thiền tông Trung Hoa có những dòng 
thiền kệ sau đây: 

"Muốn tìm thấy chân lý thì đừng bao giờ ôm ấp bất cứ quan niệm nào và 
cũng chẳng nên đối lập lại cái gì. Hãy hiểu rằng ý niệm phân biệt là một chứng 


tâm bệnh. Khi ý nghĩa sâu thẳm này chưa được thấu đáo thì một sự bình yên 


thật sự của nội tâm vẫn không sao có được. Cái gọi là Đạo vốn lồng lộng như vũ 


trụ bao la, ở đó không có gì là khiếm khuyết, cũng không có gì là toàn bích. Đúng 
vậy, chính thái độ chọn lựa của chúng ta, chấp nhận hoặc khước từ, là vách chắn 
cho trí tuệ về bản chất như thật của các pháp. Nó không cho phép ta nhìn thấy 
øì hết. 

Hãy sống vô chấp trước mọi ngoại cảnh cũng như đối với cả cảm nghiệm 
về tánh không. Hãy nhập một với tính Như Nhất của vạn pháp, các ngộ nhận rồi 
cũng tự giải trừ khi các ngươi chẳng làm gì cả thì chính nỗ lực vô vi đó đã cho 
các ngươi sống rất nhiều. Cho tới khi nào vẫn còn phân biệt bỉ thử thì coi như 


các ngươi vẫn không hiểu nổi tính Như Nhất của vạn pháp". 


Cái phong phú sinh động của trí tuệ thiền định là giúp ta khám phá và 
nhận thức được cái gọi là sự thật cùng sự tương quan của nó với những cái khác: 
đó là sự phát hiện về từng giai đoạn của ý niệm phân biệt, về một cái Tôi hư 
tưởng và toàn bộ cơ cấu tồn tại của đời sống nội ngoại tại. Cũng nhờ vào trí tuệ 
tu tập đó, ta kinh nghiệm được tính vô ngã của tất cả hiện hữu. Bên cạnh đó, đời 
sống thiền định còn dạy ta biết sống bao dung với tất cả, đó nhận mọi thứ mà 
chẳng phân biệt hình hài và phương hướng khứ lai. Rồi bằng vào sự nhận thức 
về con đường nào chúng ta đã tạo ra một cái Tôi khốn khổ, chắn chắn chúng ta 


cũng sẽ tìm thấy nẻo về tự do. 


J.G. 


Chương 14 


Con Đường Lợi Tha 


Một trong những vấn đề quan trọng nhất trên con đường tu tập của chúng 
ta đó chính là làm thế nào để có được những hành động đóng góp hữu hiệu và 
thích đáng đối với thế giới chung quanh bằng một lý tưởng sống đặt cơ sở trên 
trí tuệ thiền định: vô cầu, vô chấp cùng với một trí tuệ thấu suốt bản chất rỗng 
tuếch của vạn hữu. Ở đây chúng ta cần phải có một câu hỏi rằng có sự khác biệt 
nào giữa những tâm hồn vẫn dấn thân cô độc trên con đường giải thoát. 

Để trả lời câu hỏi này, trước hết, chúng ta cần phải biết qua bài học về Bốn 
Pháp Phạm Trú (tức bốn pháp Tứ vô lượng tâm): Từ, Bi, Hỷ, Xả, cùng những 
hình thái đối lập chúng, mà gọi theo từ chuyên môn trong Kinh điển thì là 
"Những kẻ thù gián tiếp”. Những hình thái ý thức mang tính đối lập này xem ra 
có vẽ gần gũi với các pháp Phạm trú tương ứng và có thể nói rằng giữa cả hai có 
một giới tuyến rất khó khu biệt. Ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi thẳng vào 
từng vấn đề một. 

Kẻ thù gián tiếp lòng Từ là sự ái luyến. Về hình thức, sự ái luyến rất dễ 
khiến ta nhầm lẫn nó với Từ tâm. Khi ta nói: "Tôi sẽ yêu em nếu em yêu lại tôi", 
thì đó chính là lòng ái luyến, hoặc nếu là lòng Từ thì đó cũng chỉ là thứ lòng Từ 
mang tính đổi chác, bán buôn. Hay đại loại những suy nghĩ: "Tôi sẽ thương hắn 
cho đến khi nào hắn vẫn như bây giờ; tôi sẽ thương cô ta nếu như cô ta có được 
những cái tôi thích; ..." Tất cả những suy nghĩ như vậy hoàn toàn không hề là Từ 
tâm, mà chỉ là lòng ái luyến. Thực ra giữa Từ tâm với lòng ái luyến có một sự 
khác biệt rất lớn: một bên là bao gồm tính vị tha, tôn trọng và hiểu biết, còn một 
bên là sự chấp thủ, đòi hỏi và vụ lợi, hay ít nhất cũng là một ý đồ toan tính nào 
đó. Một khi chúng ta bị nhầm lẩn Từ tâm với sự ái luyến thì mối quan hệ giữa 
chúng ta với mọi người chung quanh tự nhiên sẽ có một khoảng cách, bởi vì cái 


gọi là tình thương của chúng ta đối với tha nhân lúc này rất có thể bất đồng 


224 


mang ý nghĩa vụ lợi. Và cái gọi là lòng Từ đó bây giờ tuyệt đối còn không đáng 
được gọi là Từ Vô Lượng tâm nữa rồi bởi đối tượng của nó chỉ dành riêng cho 
một số người mà thôi. 

Một lòng Từ thật sự phải là thứ tình thương bao la, không phân biệt với 
một khả năng giao hòa ở khắp mọi đối tượng, không bị lệ thuộc và giới hạn bất 
cứ một điều kiện gì. Trong tỉnh thần Từ tâm đó chúng ta có thể bao dung cho tất 
cả những người mà trước đây mình chưa hề có thiện cảm. Chúng ta có thể không 
song hành, cộng tác hay chung sống với họ nhưng hãy tự học hỏi cách tha thứ 
cho họ. Một lòng Từ thực sự và đúng mức có thể trở thành một điều kiện tối ưu 
để ta hoán chuyển mọi tình huống. Từ tâm không hề mang ý nghĩa một sự đồng 
tình mang tính thụ động. Nó phải là một sức mạnh năng động và trong cuộc tu 
của mỗi người nó là một sự cãm nghiệm hướng đạo. Trong Thánh kinh Tân ước 
và cả Meher Baba cũng đều nói rằng một tình thương thật sự không bao giờ bị 
chiến bại và khuất phục. Đại ý của câu nói đó có ý nghĩa rằng một tình thương 
có đủ những chỉ tiết như vừa nói trên thì không một trở lực có thể làm rào cản 
ảnh hưởng đến nó đuợc. Thậm chí một tình thương thật sự luôn đủ là câu trả 
lời cho mọi vấn đề. Đó là một quy luật quan trọng và cũng là một bài học tâm 
linh mà mỗi người chúng ta phải thuộc nằm lòng. Chính Đức Phật cũng đã dạy: 
"Thù hận không thể được chấm dứt bằng thù hận mà chỉ có thể bằng tình 
thương thôi". 


Kẻ thù gián tiếp của Bi Tâm chính là lòng thương hại tiêu cực, một kiểu bi 
lụy hay xúc động nữ tính. Thay vì là một thái độ trắc ẩn, xót thương của một tấm 
lòng phơi mở, người có thói quen mềm lòng bi lụy lại còn có thêm những phản 
ứng yếu đuối dưới một hình thức biểu hiện nào đó. Mà thái độ bi lụy kiểu này 
thì quả thật không cần thiết trước những đau khổ của tha nhân. Nó chỉ làm 


khoảng cách giữa ta với người mỗi lúc một lớn rộng thêm thôi. Có nghĩa rằng 


chúng ta vẫn chỉ là một khán giả xa lạ trước nỗi đau của người khác. Ở đây, với 


một định nghĩa chín chắn hơn, Bi tâm là sự cảm thông trọn vẹn và đầy hiểu biết 
trước một hình ảnh thương tâm. Chúng ta bình tĩnh san sẻ nỗi đau khổ của 
người với một sớt chia nhiều ý nghĩa: Ta rất hiểu nỗi đau đó bởi nó cũng là cái 


225 


giá phải trả cho một kiếp người và chính ta, trong cuộc đời mình, dĩ nhiên cũng 


luôn sẵn sàng nếm trải nó! 


Như vậy Bi tâm là một lòng bất nhẫn hết sức đặc biệt bởi đối tượng và tác 
động của nó không chỉ dành riêng cho ai hết. Mà nét đặc biệt hơn nữa là Bi tâm 
hoàn toàn sẵn sàng phơi mở trước mọi đối tượng cùng tình huống đã đành, Bi 
tâm ở đây còn là một thái độ sẵn sàng dung chứa, độ lượng, thậm chí chào đón 


tất cả khổ lụy trần gian vào trái tìm mình để nuôi lớn trí tuệ cảm thông! 


Pháp Phạm Trú thứ ba còn được gọi là Hỷ tâm, nhưng để rõ nghĩa hơn, ta 
có thể gọi là Tùy Hỷ. Đó là một tâm trạng luôn sẵn sàng chung vui một cách chân 
thành trước những hạnh phúc của người khác. Tâm thái có nguy cơ phương hại 
cho Pháp Phạm trú này là tâm lý đố ky, so đo. Nó buộc ta có những tự tỉ hay tự 
tôn khi nhìn về người khác. Và dĩ nhiên trong môt tâm lý sống như vậy, coi như 
mối tương quan giữa chúng ta với tha nhân đã có vấn đề, và điều có nghĩa là ta 
cũng đã tự cô lập mình với cuộc đời chung quanh rồi. Bởi chính bản chất của 
tâm trạng so mình với người về những thành đạt hạnh phúc, một tâm nặng tính 
bản năng, đã là cội nguồn cho biết bao nổi khổ tâm, cực lòng của chúng ta. Thay 
vì một tấm lòng Tùy Hỷ thiệt thà, chúng ta có thể tìm được vô vàn niềm vui có 
được từ sự san sẻ và giao hòa với hạnh phúc của tất cả chúng sanh vì ta đã học 
được cách lấy niềm vui của người làm niềm vui cho mình, giao cảm với muôn 
loài và niềm hạnh phúc của bất cứ ai cũng có thể mang lại cho ta nụ cười thật 


sự. 


Cuối cùng chúng ta lại nói về Pháp Phạm trú thứ tư, tức Xả Phạm trú, một 
tâm thái an nhiên và điềm tĩnh không bị tác động với một thứ tình cảm sôi động 
nào. Kẻ thù dấu mặt, tức tâm trạng đối lập tỉnh vi đối với Pháp Phạm trú này 


chính là thái độ vô tâm, thiếu trách nhiệm. Chúng ta thường thấy ở nhiều người 


hoặc thậm chí ngay ở bản thân mình vẫn luôn có thái độ tâm lý này, từ chính đời 


sống cá nhân cho đến các mối quan hệ khác: gia đình, công việc và xã hội. Thái 
độ thiếu trách nhiệm đó cứ liên tục gây tạo ở chúng ta những nếp sống, nếp nghĩ, 


thì ở với mọi sự, coi như tất cả chẳng dính dáng gì đến mình. Suy cho cùng, đó 


226 


là một thái độ sống trốn chạy, tiêu cực và lười nhác. Trong khi một đời sống nội 
tâm có ý nghĩa đích thực luôn đòi hỏi chúng ta một xung phong năng động, tích 
cực và bản lĩnh dấn thân. Chúng ta thường mắc phải một sai lầm khi cứ nghĩ 
rằng lối sống vô tâm và thiếu trách nhiệm đó có thể mang lại cho mình một cảm 
giác thanh thản, an bình cụ thể. Nhưng chúng ta có biết đâu rằng một nếp sống 
bỏ ngỏ như vậy luôn có phương hại và làm cách ly cảm nghiệm của chúng ta về 


thực tại, đồng thời nó cũng làm vô hiệu hóa sức sống bản thân. 


Một tâm Xả phạm trú chín chắn không hề là môt thái độ trốn chạy, mà 
ngược lại, là một khả năng phơi mở toàn bộ nhân sinh quan của chúng ta. Xả 
phạm trú luôn có tác dụng giàn xếp cuộc sống của chúng ta bằng một nguồn tâm 
lực luôn được quân bình, cộng thêm một cái nhìn sáng suốt về bản chất của tất 
cả vạn hữu. Dầu cho vạn vật trên đời chỉ là những hình sương bóng khói nhưng 
ít ra, chúng ta cũng phải cần đến một sinh phong hợp lý với tất cả sự trân trọng. 
Đạo Nguyên, là một thiền sư trứ danh của Nhật Bản đã từng có câu nói hết sức 
thâm thúy: "Các đóa hoa dù có rụng xuống thì đời vẫn thương chúng, còn cỏ dại 
dù có xanh tốt đến mấy cũng chẳng có ai thương". Đó là thói đời, khi biết đem 
áp dụng Xả phạm trú vào chính đời sống của mình, thì chúng ta có thể nhận hiểu 


được một vẫn đề sâu sắc rằng cái gọi là Thế Giới chẳng qua chỉ là một tập hợp 


của những hiện tượng rỗng tuếch và vẫn với trình độ trí tuệ đó, chúng ta sẽ sống 


hết mình với thực tại bằng chính sự giao cảm trọn vẹn với nó. Xả phạm trú là 
vòng tay bao dung có thể ôm trọn vạn hữu một cách bình đẳng: thương và ghét 
chỉ là một, ở đây không có gì là để ta đồng tình hay chống đối một cách nông nỗi, 


trẻ con - hạnh phúc và đau khổ, ... tất cả đều được xem là đồng trị. 


Trở lực của các Pháp Phạm trú cùng là con đường đưa ta đến những âu lo, 
sợ hãi. Một đời sống tỉnh thần thực sự có ý nghĩa thì không hề là một thái độ 
lánh mặt hay dấu mình để được một mình đứng ngoài tất cả những biến động 
của đời sống. Đó phải là một nếp sống phơi mở một cái nhìn thấu thị về thế giới 
xuyên qua bản chất vô ngã của nó, một cái nhìn không phải vay mượn một lăng 
kính cực đoan nào về bản chất sinh diệt tương tục của cuộc đời. Giải thoát, theo 
dịnh nghĩa ở đây, là một cuộc khám phá để tìm ra một bến bờ tự do ngay trong 


227 


chính thế giới tâm sinh lý của mỗi người. Một vị thiền sư, mới đây thôi, trong 
một bài giảng về tỉnh thần hòa ái, giao cảm của thiền định Phật Giáo, đã giải 
thích vấn đề bằng một hình ảnh hết sức đơn giản nhưng thú vị: ông đưa hai bàn 
tay mình lên và tạm thời nói với các thính giả rằng trước mặt mọi người bây giờ 
đã có thêm hai người nữa. Ông gọi bàn tay phải của mình là chàng Gertrude còn 
bàn tay trái là chàng Harry. Rồi ông tự thực hiện một cuộc đối thoại giữa hai 
"diễn viên" tưởng tượng đó về những sở thích khác biệt nhau của hai người. 
Toàn thể thính giả cười ầm lên. Vị thiền sư vẫn điềm nhiên: Chúng ta là như vậy 
đó. Ai cũng chỉ là những diễn viên trên sân khấu cuộc đời này thôi, và quên hết 
những người khác! 

Thái độ sống tách mình, ích kỷ, luôn là cội nguồn cho tất cả buồn đau trên 
thế giới này. Để có thể thực hiện một đời sống tâm linh lý tưởng ta phải học 
được cách chấp nhận cho tất cả bề trái của đời sống và mang hết những biến 
động của cuộc đời vào cả trái tìm mình bằng một tâm hồn bao dung vời vợi. Có 
được một sinh phong trọn vẹn như vậy, chúng ta đương nhiên trở thành một vị 
Bồ Tát, một con người thiết tha với lý tưởng giải thoát cho mình và cho đời. 
Suzuki-roshi cũng đã từng nói: “cho dù mặt trời có mọc lên từ hướng tây, thì lý 
tưởng của một vị Bồ Tát cũng không vì vậy mà thay đổi". Quả đúng như thế, dầu 
có phải đối đầu với những tình huống tệ hại nhất, dầu cho trời đất vũ trụ có cùng 
lúc đổi thay đến mức nào đi nữa thì một vị Bồ Tát thật sự vẫn không hề thay đổi 
con đường của mình: con đường của từ bi và trí tuệ. 

Lần đó, ở Ấn Độ, tôi đã trao đổi với một vị thiền sư bản xứ, Vimala-thakar, 
về vấn đề Thiền Định cùng các biến động trên thế giới. Vimala trong nhiều năm 


trời liên tục đã từng làm việc chung với các đồ đệ của thánh Gandhi trong các tổ 


chức tái thiết Ấn Độ và đồng thời bà cũng có một thời gian dài học hỏi Thiền 


Định với Krishnamurti. Thế rồi sau những năm tháng làm thiền sư, bà lại quay 
sang các công tác từ thiện xã hội, dành nhiều thời gian cho công việc này hơn cả 
công việc của một thiền sư. Tôi hỏi bà tại sao bà lại thay đổi nếp sống như vậy, 
một nếp sống mà bà đã bỏ ra quá nhiều thời giờ để đầu tư, có phải bà đã thấy 
rằng thiền định chỉ là một lý tưởng sống chật hẹp, mơ hồ, khiến bà tìm đến một 


228 


hướng sống khác cụ thể hơn. Trong câu trả lời cho tôi, bà Vimala một mực khẳng 
định rằng: Đối với bà, trước sau chỉ có một nếp sống mà thôi. Bà nói: 

- Tôi luôn yêu thương cuộc đời và nếu cần cũng có thể nói tôi là một tình 
nhân của đời sống. Tôi không thể tách mình ra khỏi bất cứ hoạt động lợi sinh 
nào. Tôi muốn mình luôn đáp ứng những gì cuộc đời cần đến: Ai đói thì tôi cho 
họ ăn, còn ai khao khát chân lý thì tôi sẽ giúp họ khám phá ra nó. Như vậy lý 
tưởng sống của tôi trước sau vẫn chỉ là một phải không, thưa ông? 

Sufis cũng đã nói rằng: "Hãy tán tụng đấng Allah rồi mới bắt đầu làm việc". 
Cuộc tu của chúng ta gồm có hai phần: Những công phu mang tính hình thức 
hoặc những công phu mang tính tự lợi và bên cạnh đó phải là những phụng sự 
cho tha nhân dù ở bất cứ hình thức nào. Hãy có một nếp sống Thiền Định, một 
cảm nghiệm tâm linh chính chắn nhưng đồng thời ta cũng phải tự biết tranh thủ 
thể hiện lý tưởng sống đó qua những hoạt động điển hình. Một nhận thức đúng 
đắn luôn có tác dụng làm quân bình trí tuệ về quy luật với khả năng yêu thương 
tất cả Hiện Tượng Sống. Trí tuệ về Vô Ngã là khả năng đánh giá bản chất của đời 
sống như những bọt nước trên một dòng chảy, sự tồn tại tương đối và đắp đổi 
của ánh sáng với bóng tối, một giấc mơ hão huyền không thực. Trí tuệ đó dạy ta 


thấy được tia sáng bé nhỏ của một vì sao trong một không gian bao la vời vợi 


với vô vàn thiên thể và ngân hà, nó dạy cho ta hiểu rằng kiếp người chỉ là một 


phút giây ngắn ngủi so với tuổi thọ của địa cầu. Với nhãn quan này, chúng ta có 
thể vất đi những gánh nặng tâm lý của bản thân, mà nó theo Don Juan thì đó là 
một khám phá kỳ thú giúp ta tự có được một bản lãnh dẫn thân vào cuộc đời 
với tất cả sự nhẹ nhàng và thanh thản nhất. 

Nói một cách khác, tiêu điểm lý tưởng của Thiền Định về lý Vô Ngã là buộc 
ta biết nhận chân giá trị thật sự của đời sống, cho dù nó có ngắn ngủi đến mấy 
đi nữa; và bằng vào trí tuệ của bản thân, ta phải hiểu được một cách sâu sắc sức 
tác động của từng sinh hoạt và ngôn ngữ của mình đối với vạn loài. Trong vũ trụ 
này, thực ra, không có một thứ gì là vô nghĩa hay vô nghiệm cả, cho nên trong 


mọi hướng hành động, chúng ta phải luôn nghiêm cẩn đồng thời trân trọng nhân 


229 


cách hóa tất cả những gì mà xưa nay hầu như ai cũng xem thường hoặc lãng 
quên... Điều đó đi ra từ một nguyên do rất dễ hiểu là không mấy người biết quan 
tâm đến một sự thật hết sức hiển nhiên: Bất cứ cái gì tồn tại đều luôn có một 
sức sống, mà mọi sức sống đều cần phải được trân quý. 

Chúng ta có thể hình dung ra vấn đề này rõ ràng hơn qua hình ảnh một 
hành giả ẩn cư trong một sơn động xa khuất nào đó. Dầu đã cách ngăn với cuộc 
đời tục lụy nhưng giữa vị hành giả với sơn động kia vẫn có một mối giao hòa 
nhất định. Đại khái con người nói riêng và vạn vật nói chung tuyệt đối không 


thể hoàn toàn cách ly và phủ nhận nhau được. 


Một vẫn đề hết sức quan trọng ở đây là làm thế nào đó để chúng ta cùng 
lúc kết hợp nhuần nhuyễn một tâm hồn biết yêu thương với trí tuệ Thiền Định 
về bản chất phù du, vô ngã của đời sống. Nếu chỉ có được một trong hai thì xem 
như ta đã rơi vào một cực đoan. Mà điều ác nghiệt là một chọn lựa vào trong hai 
lý tưởng này cũng đều có vẻ hợp lý và đầy tính thuyết phục cả. Để giải quyết vấn 
đề nan giải đó, ta hãy tìm đến một nhãn trường khách quan và từ một góc độ 


thích hợp để có thể rõ toàn bộ cục diện của vấn đề: Có phải thế giới hôm nay có 


thể được giàn xếp ổn thỏa một cách đơn giản bằng những thuốc men, máy móc, 


nhà ở và thực phẩm hay không? Dĩ nhiên là không. Bởi vì mọi vấn đề chỉ có thể 
giải quyết bằng một biện pháp tối ưu nào đó mà thôi: Thực phẩm chỉ giải quyết 
được nạn đói, thuốc men chỉ giải quyết được vẫn đề bệnh tật... mà cội nguồn 
thật sự cho tất cả khổ lụy trên thế giới, vốn không chỉ bị khai sinh từ các tác 
động vật chất. Bất cứ khi nào nhân loại còn bị ám ảnh bởi những tâm lý xuẩn 


động, thành kiến và sợ hãi vớ vẫn thì tất cả các khổ lụy vẫn tiếp tục có mặt. 


Từ những tình cảm thiên lệch và mê muội, chúng ta chỉ sống với mỗi một 
lý tưởng thấp kém là đầu tư tất cả phương tiện vật chất. Bằng vào ảo tượng về 
khái niệm biên giới quốc gia, con người đã liên tục gây nên những cuộc chiến 
tranh đẫm máu, để rồi xem nhau như những kẻ thù xa lạ ngay trên chính một 
địa cầu mà tất cả đang sinh sống với nhau. Mặc dầu việc cải thiện những cơ chế 


chính trị và kinh tế là một vấn đề quan trọng nhưng nếu chỉ riêng chừng đó thì 


230 


những nỗ lực, kể cả bằng thiện chí, vẫn chưa đủ là những biện pháp tối ưu bởi 
vì cội nguồn thật sự của tất cả những vấn đề rắc rối trên thế giới như chiến tranh 
hay đói kém còn có một phần căn cội cơ bản nằm ngay trong chính tâm hồn của 
mỗi người. Ta có thể nói rằng trên thế giới hôm nay nhu cầu về dầu hỏa xem ra 
vẫn không nghiêm trọng, mà ngược lại nhân loại đang cần đến rất nhiều giá trị 
tâm linh mang tính sinh tôn. Đó là một trái tim biết yêu thương, một tâm hồn 
hào sảng một khả năng hy sinh và trên hết, chính là những hiểu biết đúng đắn. 
Từ đó, công việc tối trọng của chúng ta là những nỗ lực tự tu và tiếp dẫn người 
khác vượt thoát được tầm tác động của những ham muốn và sợ hãi. Việc này 
ngoài ý nghĩa tự độ, còn nhắm vào ý nghĩa dàn xếp, cứu chuộc nhân loại một 
cách hữu hiệu. Nhưng nếu chúng ta không thực hiện được điều đó thì ta có thể 
mong đợi được người khác hay không? Sự tu dưỡng và hoán chuyển nội tâm 
mình là bổn phận quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Từ cách nhìn này, 
rõ ràng là đời sống hướng đến sự thăng hoa tâm linh không hề dành riêng cho 
bất cứ ai hết. Nó chính là phản ứng tất yếu và cần thiết cho đời sống của mỗi 
người. 

Như đã nói, tình thương lợi tha và trí tuệ Vô Ngã nếu không được kết hợp 
một cách đúng mức thì ta sẽ dễ dàng đưa đến một cực đoan. Chúng ta phải có 
một lần nào đó tận mắt chứng kiến những thảm cảnh ở Campuchia, những cuộc 
bạo động ở Trung Mỹ, những cuộc đói kém ở Trung Phi, mới có dịp thấy rằng 


hầu hết những đau khổ đó đầu nảy sinh ra từ những đầu óc mù quáng, mê muội. 


Chỉ riêng tại Ấn Độ, đã có đến 360 triệu người thường xuyên thiếu ăn, mỗi ngày 


chỉ làm việc vừa đủ để để kiếm được một bữa ăn. Tại Calcutta, tôi đã từng gặp 
một ông lão 64 tuổi chyên sống bằng nghề kéo xe và đó là nghề nghiệp duy nhất 
của ông trong suốt 40 năm trời để nuôi mười miệng ăn trong nhà. Có lần ông bị 
ngã bịnh phải nằm nhà mười hôm và chỉ trong một tuần lễ sau, cả gia đình không 
còn lấy một đồng và phải nhịn đói. Chúng ta có thể làm được gì trước những bi 
kịch này của xã hội, trong khi mỗi ngày ta ta vẫn không ngừng đổ tiền vào những 
đầu đạn hạt nhân? Thật là phi lý khi mỗi ngày trên thế giới cứ mỗi phút có đến 


40 em bé tắt thở vì thiếu ăn, thì cùng lúc đó, cứ mỗi phút, người ta lại bỏ ra 


231 


khoảng 15 triệu đô la để chế tạo vũ khí. Khi các bạn đang đọc những dòng này 


thì tình trạng đau xót trên đây vẫn đang tiếp diễn! 


Tính cho đến hôm nay, trên thế giới đã có hàng trăm triệu người đang bị 
chết đói và suy dinh dưỡng. Đó là những øì vẫn xảy ra hằng bữa cho một số đông 
đồng loại của chúng ta. Họ có khác gì chúng ta đâu: Vẫn là những hình hài với 
mắt, tai, mũi, họng và lục phủ ngũ tạng. Bên cạnh đó cũng có hàng trăm triệu 
người khác nghèo khổ đến mức áo quần tả tơi, thiếu thốn cùng cực, suốt đời 
chẳng hề biết đến những thứ có thể che mưa đỡ nắng. Rồi cũng có đến hàng 
trăm triệu người ngày đêm lăn lộn quằn quại vì bịnh hoạn mà chẳng biết tìm 
đâu ra một viên thuốc khả dĩ giúp họ tạm thời qua cơn. Hôm nay, và tại đây, 
ngay trên chính hành tỉnh bé nhỏ này, những nỗi đau xé lòng đó đã tìm được 
chỗ để đọa đày nhân loại chúng ta. Rõ ràng là chúng ta phải có một phản ứng 
cần thiết nào đó thôi. Chúng ta không có quyền xoay lưng ngoảnh mặt làm ngơ 


trước mọi sự. Vì chúng ta là một con người. 


Có thể nói, việc chọn lựa một lý tưởng sống quả là một điều nan giải. 


Chúng ta có chắc gì đời sống Thiền định thuần chuyên lại là một con đường tối 


ưu cho chính mình? Phương thức chọn lựa hướng đi cho mình ở đây tốt nhất là 
đòi hỏi ở chúng ta một lần tự vấn để lắng nghe câu trả lời chín chắn nhất của 
bản thân mình. Quá trình tự vấn đó nhắm đến hai câu hỏi: Trước hết là thái độ 
tâm lý của chúng ta đối với lý tưởng chọn lựa và vấn đề thứ hai chính là khả 
năng bản thân của chúng ta. Chúng ta có được khả năng gì và khả năng đó có thể 


giúp được gì cho chính mình hoặc tha nhân? 


Ta hãy tự biết nhìn thẳng vào thực tế, không thông qua một lề thói hay lập 
trường tín ngưỡng nào cả. Vấn đề ở đây là đòi hỏi chúng ta một cái nhìn sâu sắc 
về tất cả đau khổ vẫn đang tồn tại trên thế giới, về mối quan hệ của cá nhân 
mình đối với cuộc đời chung quanh để hiểu biết và cảm thông tất cả thay vì trốn 
chạy một cách thiếu trách nhiệm. Nhưng đó chỉ mới là lý thuyết. Những cuộc 
chiến tranh hạt nhân, những xáo trộn về môi trường sinh thái, những thảm cảnh 


cửa nát nhà tan cũng như có biết bao em bé vẫn đang sống bất hạnh, lạc loài 


232 


trên trái đất này... Tất cả đều xảy ra trước mắt ta hàng ngày, ít nhất cũng là qua 
các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng chúng ta vẫn cứ cố làm như mắt mù 
tai điếc. Hầu hết chúng ta đều khép chặt lại trái tìm mình để khỏi phải biết gì về 
những điều đó! 

Hãy tự biết phơi mở tất cả cảm nghiệm về thực tại, vì đó là một yêu cầu 
hết sức quan trọng nếu chúng ta còn muốn làm thăng hoa nội tâm mình, và tự 
chuyển hóa bản thân ra một con người khác, không phải thứ người mù lòa và 
thiếu trách nhiệm mà xưa nay mình vẫn thế. Điều này có nghĩa là chúng ta phải 
biết nhìn vào thế giới này một cách trực tiếp, cẩn trọng rồi nhìn lại chính mình 
để hiểu thêm rằng tất cả khổ lụy không chỉ dành riêng cho những đối tượng mà 
chúng ta vẫn đang vô tâm nhìn ngắm, mà chúng còn luôn sẵn sàng có mặt ở ngay 
trong chính chúng ta nữa. Như đã nói ở trước và như chúng ta đã biết, cội nguồn 
của các đau khổ, nếu xét đến kỳ cùng thì chính là những âu lo, toan tính, thành 
kiến, thương và ghét... mà trong tâm hồn của chúng ta, tất cả những cái đó đều 
có đủ, cũng chính là tất cả khổ lụy mà ta phải gánh chịu. Chúng ta phải luôn biết 
bình tĩnh đối diện và đừng bao giờ lo sợ để phải trốn chạy. Có phơi mở được bộ 
mặt thật của tất cả khổ lụy, chúng ta mới may ra khám phá được khả năng giao 


hòa và lắng nghe chính mình tự đáy lòng sâu thẳm nhất. 


Những điều vừa nói nãy giờ đã chỉ ra cho ta cội nguồn khai sinh ra tình 
thương, đồng thời cũng giúp ta chọn lựa một hướng sống, một lý tưởng hoạt 
động khả dĩ chấp nhận được. Việc xác định được hướng đời cho mình chính là 
chặng đường thứ hai của cuộc tu, mặc dù xem ra nó đòi hỏi ở chúng ta không Ít 


thời gian. Chúng ta phải tự biết tận dụng thời gian của mình một cách hữu hiệu 


để mỗi thời điểm trở thành một quá trình sống: Từng phút giây đối đầu với 


những khổ lụy và từng phút giây lắng nghe chính tự lòng mình, một sự lắng nghe 
với sự can dự của tình thương và trí tuệ. Một trong những khó khăn cho lý tưởng 
sống này của chúng ta là với nhịp sống văn minh hiện đại, chúng ta có quá ít thời 
gian để làm những việc đó. Chúng ta cứ triền miên bị quấy nhiễu với biết bao 
vẫn đề mà cuộc sống thực tế buộc mình phải động não, phải lo toan. Nội tâm của 
chúng ta thường xuyên bị lấp đầy bởi những phức loạn, chúng ta tự đánh mất 


233 


mình ngay từ trong tâm tưởng và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đã không 


giữ lại được mối giao hòa đối với nội tâm và bản chất thật sự của mình. 


Biết dành ra thời gian để lắng nghe chính mình từ một chiều sâu trung 
thực nhất, chúng ta sẽ cảm nhận được những hướng dẫn cho cuộc hành trình 
mà mình sẽ phải di qua. Chẳng hạn chỉ riêng con đường lợi tha cũng là một 
hướng sống có nhiều lối thể hiện. Có một số người đã tự chọn cho mình một nếp 
sống lợi sinh qua hình thức kín đáo và cô độc như trường hợp các vị tu sĩ sống 
khép mình trong tự viện hoặc các nhà ẩn sĩ ở núi cao rừng thắm. Về hình thức, 
rõ ràng là họ chỉ sống cho riêng mình nhưng thật ra tỉnh thần trách nhiệm của 


họ đối với mọi người vẫn luôn bao la và mãnh liệt. Mãi cho đến hôm nay, ở 


những những vùng núi non thuộc dãy Hy mã lạp sơn (miền bắc Ấn Độ) chúng 


ta vẫn có thể bắt gặp những con người như vậy. Họ là những ẩn sĩ suốt đời sống 
dấu mình trong các sơn động, âm thầm và cô đơn, nhưng đạo lực của họ vẫn 
luôn có những tác động rất lớn đối với toàn thế giới quanh mình. Hoặc một lý 
tưởng sống lợi tha khác là dành trọn đời mình để sống cho tha nhân. Đó là 
những mẫu đời của Đức Phật, Chúa Ky Tô, .. một nếp sống hiến mình, hy sinh 
cho tất cả mà không hề có một đòi hỏi hay ước muốn riêng tư nào hết. Hoặc ta 
còn có biết bao hướng sống lý tưởngkhác mà cũng vẫn thể hiện được lòng vị tha, 
đó là những hoạt động xã hội một cách cụ thể như cứu trợ thực phẩm, thuốc 
men, xây dựng bệnh xá. Thậm chí lý tưởng sống vị tha còn có thể được thực hiện 
bằng những hoạt động văn hóa, nhằm mục đích nâng cao đời sống tỉnh thần của 
người khác. Đại khái, có thể nói mỗi người có một con đường riêng cho mình 
mà ta không thể nào kể ra hết được. Có điều hãy nhớ rằng con đường phát triển 
nội tâm hay nói ngắn gọn hơn là cuộc tu của mỗi người đừng bao giờ là một bản 
mô phỏng bị động và máy móc. Bởi cuộc tu hành của mỗi cá nhân hoàn toàn 
không phải là những hình thức học đời thiếu tính tự lập và tự lực. Chúng ta đâu 
có thể nào trong một sớm một chiều lại có thể trở thành một Thánh Gandhi hay 
Đức Phật. Chúng ta phải là chính mình. Chúng ta phải tự khám phá và tìm đến 


với chân lý. Để làm được điều đó, chúng ta phải biết lắng nghe, học hỏi bằng tất 


cả khả năng bản thân nhằm hướng đến tất cả sự thật và dĩ nhiên những nỗ lực 


này của chúng ta luôn đòi hỏi một niềm tự tin mãnh liệt. 


Thực ra ở mỗi người luôn có một niềm lực rất lớn nhưng nó chỉ được hiển 
hiện và phát huy trong tâm hồn của những người luôn biết hướng tới sự thấu 
suốt chân lý, sự cảm nghiệm trọn vẹn về thực tại và đặc biệt phải là một tâm hồn 
không bị ám ảnh nghiêm trọng bởi một cái Tôi ảo tưởng. Chúng ta có thể khám 
phá ra khuôn mặt trọn vẹn của mọi hiện hữu thông qua công phu Thiền Định về 
chính sự tồn tại của chúng ngay trong bản thân và người khác. Bằng một sự lắng 
nghe thật sự, các thực tại sẽ trở nên rõ ràng trung thực hơn. Bất luận đó là một 
đối tượng sở tri nội tại hay ngoại tại, tất cả đều là một vấn đề quan trọng khả dĩ 
tác động đến toàn thế giới, nếu chúng được nhận thức một cách chín chắn, nói 


rõ hơn, nếu chúng được nhìn ngắm bằng một trí tuệ giác ngộ thật sự. 


Đối với hầu hết chúng ta, theo thời gian, công phu Thiền Định thường 
được thực hiện qua hai trình độ. Trước hết, chúng ta thường có khuynh hướng 
giàn xếp và đặt nặng công phu thiền định của mình trong hình thức sống Thiền 
Định hướng nội: Tìm đến với các Thiền Khóa và tư thế được ưa thích nhất vẫn 
là cách ngồi tĩnh tọa, gát ngoài tai mọi chuyện đời. Nhưng mọi sự đến đây vẫn 
chưa phải là đã đủ. Sau nhiều năm tháng thiền định hướng nội như vậy, tự nhiên 
chúng ta sẽ có thêm một trình độ trí tuệ khác nữa, đó chính là những hiểu biết 
về thế giới ngoại tại. Hay nói rõ hơn là hình thức Thiền Định của chúng ta lúc 
này không còn bị hạn chế trong một điều kiện, tình huống nào nữa: Ngồi yên lại 
một mình trong phòng vắng hay đang có mặt trên một đường phố đông người, 
trí tuệ tu tập của chúng ta vẫn luôn luôn được kiên định. Nhưng cho đến lúc nào 
mới là thời điểm chúng ta vừa có thể tự tu và cũng vừa có thể sống lợi tha? Chính 


kinh nghiệm tâm linh của bản thân sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi đó. 


Hoạt động lợi tha trước tiên phải là một tấm lòng. Ở đây muốn nói rằng 


nội dung quan trọng hơn hình thức. Thậm chí có những người đã từng bỏ ra 
một thời gian dài để làm cái công việc của một Thiền sư là hướng dẫn Thiền 


Định cho người khác, nhưng có một số người trong đó họ chỉ mới làm được một 


235 


nửa công việc là hoạt động lợi tha bằng cái miệng. Một số khác lại dành ra thời 
gian phục vụ tha nhân bằng những con đường có ve cụ thể hơn như y tá, hoặc 


người liệm xác, ... 


Cách đây mấy năm, khi hàng ngàn người Campuchia bỏ xứ chạy sang các 
trại tị nạn Thái Lan, chúng tôi lúc đó chẳng hiểu sao, khi nghe tin, chỉ đến tận 
nơi nhìn họ rồi ra đi sau một vài ngày lưu trú gần đó. Chúng tôi quen biết một 
vài người và cũng biết vỏ vẻ được đôi ba câu đàm thoại bằng tiếng bản ngữ với 
những người trong trại. Và chỉ có chừng đó thôi bọn tôi chẳng hề giúp đỡ cho 
họ được một tí gì cả, thậm chí còn nghĩ rằng đến trại thăm họ là mình đã làm 


một việc nhân đạo! 


Đối với người Tây phương pháp môn Thiền Quán thường được bắt đầu 
với lý tưởng hướng nội và nhắm vào mục đích chuyển hóa bản thân. Nếu xét ra 
nếp sống thiền định đó dĩ nhiên có phần chật hẹp bởi vì giáo lý của Đức Phật 
vẫn luôn mở ra một con đường rộng lớn hơn nhiều, một con đường tự tu và giao 
hòa với tất cả. Pháp môn Thiền Quán luôn đòi hỏi những hướng dẫn mang tính 
tiêu chuẩn để bắt đầu cho cuộc tu, đó chính là sự nghiêm trì Ngũ giới và nuôi 
lớn một tâm hồn hào sảng vị tha. Bởi những nguồn Đạo lực đó là yếu tố cơ bản 
cho tất cả mọi đời sống tâm linh. Mà đối với người phương Tây thì những tiêu 


chuẩn tiên khởi này xem ra không mấy dễ dàng. Trong khi đó bên này, từ Phật 


giáo cho đến các truyền thống Đạo học cổ truyền của Á Châu đều luôn được xây 


dựng trên tỉnh thần lợi tha và đạo đức bản thân. Đối với một số người, việc 
phụng sự tha nhân chỉ đơn giản có ý nghĩa như một trợ lực cho một đời sống 
thiền định hướng nội. Nhưng thật ra ý nghĩa của lý tưởng sống lợi tha còn xa 
rộng hơn nhiều: Đó là một biểu hiện sinh động và hùng hồn cho trình độ trí tuệ 
trong đời sống nội tâm. Khả năng và trình độ của lý tưởng lợi tha hoàn toàn tùy 


thuộc vào mức độ sâu cạn của trí tuệ. 


Đối với nhiều người, nếp sống vị tha và trái tìm hào sảng là một động lực 
quan trọng cho sự phơi mở tâm hồn, đồng thời còn là một pháp môn tu tập. Một 


người giàu lòng cảm thông luôn dễ dàng hiểu rằng từng hoạt động lớn nhỏ của 


236 


mình đều có thể là những phụng sự cho tha nhân. Thậm chí nếu nói một cách 
không quá đáng, thì tinh thần lợi tha có thể giúp ta có cơ hội đối diện với bộ mặt 
Vô ngã của đời sống. Đồng thời cũng đem lại cho ta sự gần gũi đối với thế giới 
chung quanh như là một công phu Thiền Định hướng nội. Tinh thần lợi tha ở 
trình độ cao nhất, thực ra cũng chỉ nằm ở lý tưởng đó thôi: Một nghệ thuật sống 
tuyệt vời, biết cho ra mà không cần nhận lại bất cứ cái gì. Đó là một thái dộ hoàn 
toàn mang tính vô ngã, chẳng màng gì đến những tôn xưng, vinh dự hoặc kể cả 
một thiện báo tương lai. Một tâm hồn vị tha đạt đến trình độ như vậy sẽ cùng 
lúc mang lại cho chúng ta một tâm hồn biết yêu thương và một trí tuệ vừa đủ để 
buông bỏ tất cả. Đời sống lợi tha là một đời sống đưa ta đến một trạng thái hiện 
hữu hoàn hảo và đầy hiểu biết. 

Tinh thần lợi tha thật sự không hề được khai sinh từ khái niệm về một cái 
Tôi nào cả. Nó cũng không là một con đường mà theo một số người vẫn luôn cố 
nuôi ảo tưởng lấy nó để xây dựng nên một thế giới hoàn hảo. Nó càng không 


phải là một hình thức ngụy trang của bất cứ tham vọng, ham muốn nào hết. Đại 


khái trong tỉnh thần lợi tha hoàn toàn vắng mặt tất cả mọi hình thái ý thức bất 


thiện mà chúng ta thường không mấy người có được, sự khu biệt rõ ràng trong 
sự xuất hiện của lòng vị tha thật sự với những hình thái ý thức xem ra có vẻ 
tương tự, mặc dù giữa đôi bên thật ra có cả một giới tuyến, thậm chí tính cách 
đối lập nhau nữa. Có dấn thân vào con đường lợi tha bằng tất cả sự lắng nghe 
của trí tuệ, chúng ta may ra có thể thấy rõ được khả năng ngộ nhận về sự pha 
trộn này. Lý tưởng lợi tha còn đòi hỏi ở chúng ta một thế giới nội tâm sâu sắc, 
một tâm thái vô cầu trước những đối tượng mà thật ra chẳng hề có một giao lưu 
nào với tình thương của chúng ta. Đó là một tấm lòng thật sự độc lập chẳng 


màng øì đến khái niệm thù tạc. 


Lòng vị tha và trí tuệ vô ngã đều cùng có thể được tu tập song hành như 
là những yếu tố tương quan cho nhau trên hành trình giải thoát. Chỉ riêng lòng 
vị tha cũng đã đòi hỏi chúng ta việc phát triển những giá trị đồng vị như Chánh 
Niệm Tỉnh Giác, như là một nguồn động lực nội tại để chúng ta có thể hướng về 
thế giới bên ngoài một cách vô hạn và an toàn. Bởi nhờ có Chánh niệm, lòng vị 


237 


tha mới thật sự là tình thương, một thứ tình thương trong sạch. Chánh niệm 
luôn có mặt bên cạnh tình thương để làm tròn chức năng của mình. Dầu chúng 
ta có biết đến hay không thì trong mỗi giây khắc hiện hữu của tình thương vị 
tha, Chánh niệm vẫn luôn có mặt. Và dù chúng ta có biết đến hay không, thế giới 
này vẫn luôn tồn tại nhờ vào rất nhiều điều kiện, trong đó có cả tình thương của 
loài người. Điều này cũng giống như những mối quan hệ và tác động của các 
nhân tố thiên nhiên đối với thế giới: Trong từng giây phút một, những đại dương 
bát ngát, ... đều luôn có một ảnh hưởng quan trọng đối với môi trường sinh thái 
toàn cầu. Thế giới, nhất là các sinh vật, chỉ là những vật thể luôn sống còn bằng 
vào sự nhờ cậy lẫn nhau. Chúng ta có mấy người ngờ được rằng chỉ cần trên 
hành tỉnh này trong một phút giây nào đó đột nhiên biến mất hoàn toàn một số 
loài côn trùng thì môi trường của địa cầu lập tức sẽ bị ít nhiều ảnh hưởng. Việc 
phát triển tình thương vị tha đối với chúng ta, tức toàn thể nhân loại, chỉ đơn 
giản là một thao tác ý thức hóa tất cả mối quan hệ đó mà thôi, thay vì cỏ cây và 
các loài động vật khác tương trợ nhau tồn tại theo một quy luật mang tính vô 
thức. Đồng thời, một điều tưởng khỏi phải nói thêm ở đây rằng chính sự có mặt 
của Chánh niệm còn giúp ta điều động từng sinh hoạt lớn nhỏ của mình nữa. Mà 


đó lại là ý nghĩa cốt lõi của Chánh Niệm. 


Chúng ta có thể nói rằng một trong những sức mạnh duy trì sự tồn tại của 


Phật Giáo trong suốt hai mươi lăm thế kỷ qua chính là những hiểu biết đúng đắn 
của các Phật Giáo đồ về lòng vị tha. Chính từ tỉnh thần đó, biết bao tự viện, học 
viện Phật Giáo, thiền viện và những hoạt động của Phật Giáo cộng với sự có mặt 
của vô số Tăng tín đồ đã được thực hiện. Tất cả chỉ nhờ vào tấm lòng của những 
Phật giáo đồ biết nghĩ đến tha nhân. Và con đường phát triển tâm hồn vị tha 
không chỉ dừng lại ở đó, ở một vài công trình hay đôi ba hoạt động. Từ những 
giây phút lái xe cho đến lúc chúng ta bỏ tiền ra để xài vào một việc gì hoặc bất 
cứ một động tác, cử chỉ lớn nhỏ nào đó trong đời sống thường nhật đều phải 
luôn được thực hiện, giải quyết, dàn trải trong một tâm hồn lợi tha. Vào bất cứ 
giây phút nào còn có mặt trên cuộc đời này, dầu có là một y sỹ, một người nuôi 


ong, môt người giữ thư viện, .. chúng ta đều luôn có cơ hội để tiếp thu bài học 


238 


tỉnh thức và lợi tha. Nói chung, chúng ta có thể đưa hết mọi sinh hoạt của mình 
vào một nếp sống nghiêm cẩn và hữu ích. Suốt đời mình, chúng ta hãy luôn luôn 
là người biết nghĩ tới tha nhân: phụng sự và hoàn tất bổn phận. Chỉ chừng đó 
thôi đã là tất cả tỉnh thần căn bản của lý tưởng lợi tha. 

Một trong những con đường Thiền Định nội tại khả dĩ làm thăng hoa lý 
tưởng sống lợi sinh chính là sự phát triển và trưởng dưỡng hai giá trị Thiền 
Định: Chánh Niệm, Tỉnh giác. Cái giá trị quan trọng của chúng ta là giúp ta một 
khả năng nội quán khách quan và trực tiếp về vấn đề sinh tử trong vòng quay 
bất tận của đời sống. Từ kiến giải này, chúng ta có thể tìm ra ngay trong chính 
bản thân mình một điểm tựa náu nương, vượt khỏi mọi sợ hãi bằng một tinh 
thần vô úy an nhiên. 

Một cách đại khái trên thế giới này có hai thứ sức mạnh. Sức mạnh thứ 
nhất là cái thú tính khát máu mãnh liệt của hạng người sát nhân không biết gớm 
tay. Bằng mọi thủ đoạn tàn bạo về chính trị, kinh tế, quân sự, họ không hề biết 
ngần ngại trong việc sát phạt tất cả các đối phương. Đối với họ, sự nằm xuống 
của người khác là một biểu hiện thú vị cho sức mạnh của chính mình. Nguồn 
sức mạnh thứ hai là khả năng tâm linh của những người không biết sợ chết. 
Bằng một cái nhìn đối diện với cội nguồn Hiện Hữu của mình, thấu suốt sâu sắc 
về cái chết và luôn sẵn sàng đón nhận nó, họ được xem như đã đứng bên kia bên 
bờ của một cái Tôi ảo vọng, họ mang đến cho cuộc đời khả năng vô úy, một đức 
tính hiếu sinh bằng tất cả tình thương và sự thiết tha với chân lý. Sức mạnh thứ 
hai này, dĩ nhiên được hiển hiện và song hành với nguồn sức mạnh thứ nhất. 

Tỉnh thần vô úy, gọi theo dụng ngữ riêng của Thánh Gandhi là 
"satyagraha”, nguồn năng lực hay sức mạnh của chân lý, một đạo sống mà chính 


ông đã thể hiện một cách sinh động trong suốt cả đời sống của mình. Vào năm 


1947, khi Ấn Độ bị chia đôi đất nước (Ấn và Hồi quốc), hàng triệu người đã vì lý 


do tín ngưỡng mà phải bỏ xứ ra đi. Một cuộc di cư đầy nước mắt. Có đến mấy 
chục ngàn binh sĩ đã được gởi đến Tây Hồi để giàn xếp các cuộc bạo động, thì 


trong khi đó Gandhi đã một thân một mình tới tận Đông Hồi giải quyết những 


239 


rắc rối tương tự mà lực lượng quân đội kia đang dốc sức với biết bao xương 
máu tại Tây Hồi. Thánh Gandhi đã đi bộ từ làng này sang làng khác kêu gọi mọi 
người hãy chấm dứt những cuộc đổ máu vô ích. Ông đã làm tất cả những gì mà 
mình có thể làm được, kể cả việc tuyệt thực để lời thuyết phục của mình có hiệu 
quả hơn. Ông tuyên bố sẵn sàng nhịn ăn cho đến khi nào những cuộc bạo động, 
xung đột giữa mọi người được chấm dứt, dầu có chết đi ông vẫn cam lòng. Dần 
dần rồi những cuộc bạo động đó cũng được chấm dứt và ta có thể khẳng định 
rằng kết quả êm đẹp này đã được thành tựu từ sức mạnh của tình thương, tình 
thương của Thánh Gandhi và của cả những người biết nghe ông. Gandhi đã tự 
có một giá trị còn quan trọng hơn cả chính hình hài bằng xương bằng thịt của 
ông nữa: Đó là cái giá trị của tấm lòng lợi tha mà ông đã bỏ ra trọn cả đời mình 
để nuôi lớn nó. Tình thương của Gandhi rõ ràng đã gắn liền với tỉnh thần vô úy 
và khám phá ra được giá trị tỉnh thần này chính là một bước tiến cho cuộc tu 
hành của mỗi chúng ta. Một cuộc sống dung hợp được với chân lý là cả một vấn 
đề quan trọng, quan trọng hơn tất cả những vấn đề sinh tử khác. Sự hiểu biết 
tỉnh tường và thể hiện trọn vẹn được quy luật đó, ta mới có thể biết sống yêu 


thương và hành động lợi tha. 


Một trong những niềm thú vị nhất của một người du lịch sang Ấn Độ là 
đến được thành phố Benares bên bờ sông Hằng, một thành phố được xem là 
linh thiêng và có nhiều huyền thoại nhất dọc theo bờ sông có rất nhiều những 
bậc tam cấp cùng các đền thờ mà từ hàng ngàn năm nay, người dân Ấn Độ vẫn 
luôn tranh thủ thời gian, dẫu chỉ một lần trong đời, để đến đây tắm rửa, Họ gọi 
đó là nghi thức thánh tẩy mong rửa sạch các tội lỗi mà mình đã tạo. Và ở ngay 
các bậc tam cấp dọc theo bờ sông người ta thường dựng đài hỏa táng để thiêu 


xác người chết. Vì tin rằng Benares là một thành phố của thần thánh nên hầu 


hết những người theo Ấn giáo đều muốn được chết tại đây. Cảnh tượng thiêu 


người cùng những tiếng kêu khóc quanh hỏa đài dĩ nhiên rất dễ khiến người 
chứng kiến có những xúc cảm khó tả; vừa rùng rợn cũng vừa buồn thảm. Nhưng 
khi những tro than cùng xương người chết được thả xuống dòng sông trên một 


chiếc thuyền nhỏ thì cảnh quan ở đây lại tiếp tục hoang vắng và đìu hiu với một 


240 


không khí huyền hoặc như từ mấy nghìn năm nay. Cũng có đôi ba trường hợp 
mà trong cuộc tang lễ các thân nhân của người chết lặng thinh không kêu khóc. 
Từ lúc bắt đầu cho đến hoàn tất cuộc hỏa táng, nghĩa là lúc hài cốt của người 
thân họ đã được thả trôi theo dòng sông, tất cả đứng nhìn bằng một thái độ gần 
như vô cảm. Có lẽ rất hiếm có nơi nào trên thế giới lại có những tang lễ kỳ lạ 


như vậy: Vĩnh biệt người thân bằng thái độ của người đứng nhìn chiếc lá rơi. 


Cứ khoảng đôi ba muơi phút thì bên bờ sông Hằng lại có một đám tang và 
khi ngọn lửa hỏa táng vừa được bốc lên, tất cả những người tham dự đều đồng 
thanh đọc lên một lời cầu nguyện: "Ramanama satya hai - Chỉ có hồng danh của 


Thượng đế chí tôn mới là chân lý, ngoài ra đều là ảo ảnh”. Câu chuyện về những 


người Ấn Độ trên đây đã dạy cho chúng ta một bài học rằng chỉ cần biết cảm 


nghiệm tất cả thực tại một cách chín chắn thì không có gì là đáng sợ cả, kể cả 
chuyện sống chết sinh tử chỉ là những giai đoạn đắp đổi cho nhau một cách hết 


sức tự nhiên. 


Chúng ta chắc chắn sẽ có được một niềm tịnh lạc khi tự biết vất bỏ những 
khái niệm bi quan về đời sống và thay vào đó là sự phơi mở nội tâm một cách 
trọn vẹn để có thể đón nhận tất cả những bộ mặt thật của đời sống bằng từng 
cảm nghiệm sâu sắc nhất; sống và chết, hạnh phúc và đau khổ, bóng tối và ánh 
sáng. Thậm chí đối với ngay cả những thảm họa kinh hoàng nhất của chúng ta 
nếu mỗi người biết sống đối diện một cách trung thực trước tất cả thực tại khách 
quan; ngồi yên lại nhìn ngắm một cách bình tĩnh từng khía cạnh chát chua nhất 
của đời sống, không đối kháng với khổ đau mà cũng không có ý muốn tầm cầu 
những hạnh phúc. Có thể nói công phu tu hành của chúng ta luôn được bắt đầu 
bằng những can đảm của bản thân đối với từng khổ lụy như buồn chán, âu lo, 
toan tính, ... nói chung là những gì có thể che khuất cái nhìn như thật của chúng 
ta về vạn hữu, về tình thương đối với tha nhân. Chính trên căn bản này, chúng 
ta mới có thể thấu suốt rõ ràng tất cả cội nguồn đau khổ của bản thân và cả thế 
giới. Đó chính là những thương, ghét, vô minh mà từ bấy lâu nay đã gây tạo ở 
chúng ta những ngộ nhận như những chiếc rào cản giữa trí tuệ với chân lý. Để 
rồi từ đó chúng ta có thể trực tiếp quan sát từng nếp sinh hoạt của mình để thấy 


241 


rõ mình đã hiện hữu ra sao: Chúng ta đã như thế nào trong cái thế giới "của 
Tôi"? Tôi đã nỗ lực để hướng đến cái gì? Tôi đã có những khái niệm ra sao về 
những vẫn đề quốc gia, ý thức hệ, tôn giáo, kể cả khái niệm về đời sống sinh lý 
và thần tượng tín ngưỡng của Tôi là ai?.. Nhiều và nhiều lắm những câu hỏi 


xoay quanh những cái Tôi, của Tôi, các anh, bọn họ. 


Tất cả thực ra chỉ được khai sinh từ một đầu mối ngã chấp. Chúng là một 
chuỗi dài liên lụy với nhau và chỉ cần giải quyết được một mắt xích thì coi như 
ta đã có thể giải quyết hoàn tất những câu hỏi còn lại. Để rồi từ đây chúng ta mới 
học được một vấn đề quan trọng là tình thương song hành với ngã chấp chỉ là 
một thứ tình thương có giới hạn. Còn một tình thương thật sự vô hạn thì chỉ 


được bắt nguồn từ một tâm hồn tỉnh thức liên tục về định lý Vô Ngã. 


Về những khái niệm Nhân Ngã Bỉ Thử trong Thiền Định như vừa nêu trên 
đây, ta cóthể hiểu rõ ràng hơn qua giai thoại truyền kỳ sau đây của Phật giáo 
Bắc Tông. Người ta kể lại rằng ngày xưa bên Trung Hoa có một vị lão tăng tu 
hành tinh tấn và nếp sống thanh tịnh như một ông Thánh, nhưng dù có cố gắng 
đến mấy trong suốt nhiều năm trời, ông vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thực 
sự chính chắn về cái "mình". Do đó, dĩ nhiên xem như ông vẫn chưa đạt được 
cùng đích của sự yên tĩnh tâm hồn. Thế rồi ông vào gặp vị thầy và xin phép được 
ra đi sống đời hành cước để may ra có thể tìm được câu trả lời cho công án Thiền 
định đó của mình. Vị thầy biết học trò mình đã đến lúc có thể giác ngộ nên liền 
đồng ý. 

Với chiếc bình bát và một ít vật dụng cần thiết, vị lão tăng đã rời khỏi thiền 
viện, một mình đang lang thang từ thành phố này sang thành phố khác. Mục 


đích của ông là tìm lên một ngọn núi và ngay tại ngôi sơn thôn cuối cùng có 


đường dẫn lên núi, vị lão Tăng đã gặp một cụ già đang quảy chiếc bị lớn sau lưng. 


Cụ già đó thật ra chính là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hiện đến để tiếp độ vị lão Tăng 
nhưng dĩ nhiên vị này không hề biết được điều đó. Cụ già hỏi vị lão Tăng đang 


muốn đi đâu. Vị lão Tăng đã kể lại hết chuyện mình cho ông nghe. 


Vừa nghe xong mục đích cầu pháp của vị lão Tăng, cụ già chẳng nói gì và 
thật lạ lùng, ông ném chiếc bị của mình xuống đất. Tương truyền rằng ngay lúc 


đó vị lão Tăng lập tức liễu ngộ. 


Câu chuyện trên đây quả là một gợi ý lớn cho chúng ta. Bổn phận và lý 
tưởng tu tập của chúng ta chính là sự vất bỏ mọi thứ: Chẳng hồi ức, không hoài 
vọng, buông bỏ tất cả sự chấp thủ âu lo, thành kiến, ý niệm, nói chung là toàn bộ 
những gì được khai sinh từ cái Tôi, của Tôi. 

Câu chuyện trên đây còn tiếp theo rằng vị lão Tăng ngay sau khi liễu ngộ 
được công án mà mình đã dốc sức cực lòng suốt mấy mươi năm qua, ông nhìn 
sững vào cụ già trước mặt mình rồi nói: "Kẻ hạ Tăng này phải đối xử ra sao với 
Ngài?”. Cụ già mĩm cười rồi cúi xuống nhặt lấy chiếc đãy, tiếp tục con đường đi 
vào một thị trấn gần đó. 

Trong cuộc tu của mình, chúng ta phải tự biết giải quyết những gì vẫn giới 
hạn bản thân. Trước hết, đó là sự hiểu biết về tất cả những gì mà mình vẫn cưu 
mang: Chúng ta phải nhìn thấy những đau khổ buồn phiền, những ước mơ của 
bản thân, thấy được mối quan hệ của mình với từng thứ và xem chuyện sống 
chết như là một trò đùa của vạn hữu. Nếu chúng ta không dám đối mặt với tất 
cả khổ lụy, còn sợ chết, sợ mất mát một thứ gì đó và đặc biệt là không muốn 
nhìn thấy những gì bất toại, thì xem như tất cả khổ lụy vẫn mãi mãi là những 
món nợ mà chúng ta không bao giờ trả nổi. Chúng ta vẫn luôn sống đối lập với 
chính mình: chạy trốn đau khổ rồi lại tiếp tục đi tìm kiếm mang nó về. Chỉ khi 


nào chúng ta có được một cái nhìn thấu thị về bản chất của đời sống thì chúng 


ta coi như đã đặt xuống những khổ lụy. Cũng như mỗi lần chúng ta giàn xếp 


được một khổ lụy thì với trí tuệ và tình thương, chúng ta lại tiếp tục làm thăng 
hoa chúng thêm lần nữa. Nhưng hãy nhớ đấy, thái độ sống từ bỏ tất cả không 
phải là dễ dàng, cho dù chúng ta có thực hiện một cách máy móc thậm chí có dốc 
toàn lực bởi cái gì trên đời này cũng phải có cái giá trị để trả cả. 

Mấy năm trước đây, chúng tôi có dịp làm việc với Mad Bear, một người y 


sỹ nổi tiếng. Lần đó, trong một buổi nói chuyện, ông đã mời tất cả chúng tôi cùng 


243 


ông đi ra ngoài một khỏang đất trống thật rộng rồi ông yêu cầu tất cả hãy đứng 
im lặng trong một vòng tròn. Mọi người làm theo lời ông, và chung quanh chúng 
tôi lúc đó là cả một bầu không khí thật im lặng, phía trên kia là một bầu trời thật 
đẹp và chung quanh chỗ chúng tôi đứng là một đồng cỏ bát ngát kéo dài đến tận 
chân trời. Lúc bấy giờ, Mad Bear đã bắt đầu cuộc nói chuyện mà trước hết là 
những lời nói có vẻ giống như những câu cầu nguyện. Ông hồn nhiên nói về mọi 
sự một cách tự nhiên mà cũng hết sức lạ lùng. Ông tỏ lời cảm ơn những con giun 
đất mà chất bài tiết của chúng đã nuôi lớn cây cối. Ông cảm ơn từng ngọn cỏ 
trên mặt đất đã thu giữ lại những bụi bặm cho không khí được trong lành hơn, 
cho từng bước chân trần của ta được sạch sẽ và đôi mắt của chúng ta có được 
một thảm xanh tuyệt vời để nhìn ngắm. Ông cảm ơn những cơn gió đã mang 
mưa về làm trong lành bầu không khí của trái đất, những cơn gió đã mang lại 
cho muôn loài từng hơi thở sinh tồn... Ông nói nhiều lắm, vẫn là những lời cảm 
tạ thế giới tự nhiên, trong gần cả một giờ đồng hồ và chúng tôi đã lắng nghe ông 
nói, từng câu từng chử với tất cả ý thức trọn vẹn nhất. Chúng tôi đã cảm nhận 
được từng luồng gió thổi qua khuôn mặt mình, cảm nhận được mặt đất đang 
nâng đỡ bàn chân chúng tôi, chúng tôi đã nhìn ngắm cỏ cây và mây trờibằng tất 
cả cảm xúc giao hòa, biết ơn và yêu thương. 

Đó chính là bài học cho cuộc tu của tất cả chúng ta: yêu thương mà không 
ái luyến, liên tục tỉnh thức để phơi mở tâm hồn và đón nhận chân lý trong mỗi 
mỗi phút giây. Còn tỉnh thần lợi tha ở đây, trong định nghĩa ngắn gọn nhất, chính 


là cảm giác thân thuộc, giao lưu với vạn vật, một thái độ sống đáp ứng hợp lý và 


cần thiết đối với cuộc đời. Ở bất cứ không gian, thời gian nào chúng ta cũng đều 


có thể biểu hiện lòng vị tha của mình: từ trong cuộc sống gia đình, hay nếp sống 
ở tự viện, cũng như trong bất cứ tư thế nào mà mình đang có. Cuộc tu ở đây 
không lấy năm, tháng, ngày, giờ làm đơn vị thời gian, mà là trong từng phút giây, 
từng hơi thở. 

J.K. 


Hướng dẫn thực tập 


244 


Tấm lòng vị tha 
Hãy chọn ra một phút giây tĩnh lặng nào đó để tự hỏi lòng mình về khả 
năng yêu thương tha nhân. Trước hết, hãy ngồi im lặng trong đôi ba phút trong 


một tư thế sẵn sàng, thuận lợi cho việc trầm tư rồi tự nêu lên vẫn đề đó với chính 


bản thân mình. Cứ sau mỗi tư tưởng tự vấn, ta hãy để lòng mình thanh thản 


trước khi trả lời và câu trả lời đó dĩ nhiên phải hết sức trung thực khách quan, 


tương ứng với trình độ của Từ tâm và Trí Tuệ bản thân. 


Hãy tự tưởng tượng rằng nếu trong vài ba năm trước đây mình là một con 
người có những công trình phụng sự tha nhân một cách đáng kể, những đóng 
góp to tát cho thế giới, thì khi đó mình sẽ ra sao? Lúc đó, cái gì sẽ làm mình hạnh 
phúc nhiều nhất? Những đóng góp mà mình đã thực hiện cho thế giới liệu có 
mang lại cho mình một sự thõa mãn nào không?... Và quan trọng nhất là câu hỏi: 
"Kể từ ngay bây giờ đã có thể sống đời vị tha được hay chưa? Nếu được, thì tại 


sao chúng ta lại không bắt đầu đi?". 


Chương 15 


Pháp Ứng Dụng Thiền Định Vào Đời Sống Thường Nhật 


Làm thế nào để đưa cuộc tu của mình vào từng sinh hoạt trong mỗi phút 
giây đời sống? Đó là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Nó đòi hỏi ở chúng ta một 
sự tỉnh thức được kết hợp nhuần nhuyễn với tất cả khả năng bản thân: Từ 
những vận động sinh lý, những sinh hoạt lớn nhỏ, các cảm giác tâm sinh lý cùng 


tất cả các mối đối giao quan hệ, .. mỗi thứ đều là những phút giây Thiền Định cả. 


Quyển sách này, thực ra là những ghi chép về các bài giảng thiền định 
trong các thiền khóa, nên vẫn đề trọng tâm được đề cập ở đây chính là những 
bước đầu của quá trình Thiền Định hướng nội, những chướng ngại tỉnh thần, 
những biện pháp đối đầu với chúng cùng với những hiểu biết và trí tuệ trong 
Thiền Định. Việc ứng dụng kiên quyết Thiền Định vào đời sống và từng sinh hoạt 
của mình được xem như là một nửa hành trình của con đường Thiền Định. Để 
thực hiện đúng mức con đường này, đòi hỏi ta phải có những tư liệu kinh điển 
đáng tin cậy, chấp nhận những phép sống và ứng dụng một cách sinh động Giáo 
lý của Đức Phật vào đời sống thường nhật của mình. Trong bài viết này, chúng 
ta sẽ bàn đến vấn đề đó. 

Cho dầu việc Thiền Định trong những giờ tĩnh tọa hay trong từng hoạt 
động mang tính cách tu tập khác, chúng ta phải nhớ rằng bất cứ hình thức tu tập 
nào cũng đều tuyệt nhiên không phải là những kiểu cách, nghi thức mang tính 
mô phỏng, bắt chước ai hết. Dĩ nhiên trong cuộc tu hành của mình, chúng ta phải 
biết tôn trọng những luật tắc, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta tu tập 
ở thế bị động, không thể tự tạo cho mình những bước nhảy vọt tự tập và sáng 
tạo. Vấn đề đó thực ra chỉ đòi hỏi ở chúng ta một sự can đảm đúng đắn cộng với 
tâm hồn thanh thản. Don Juan cũng đã từng bảo rằng phải có một sự can đảm 
của người chiến sĩ, ta mới có thể mạnh dạn dẫn bước trên hành trình tìm đến 


trí tuệ. Ông cố tình mô tả thế giới này như là một miền đất huyền bí, khủng khiếp, 


246 


thậm chí là một chốn ma thiêng nước độc và khuyên chúng ta phải có một thái 
độ sống thích nghi tương ứng để đủ sức hiện diện. Dầu có phải hiện diện trong 
một thời gian rất ngắn ở đó, ai cũng phải luôn nghĩ đến vấn đề thời gian. 

Một đời sống tâm linh thật sự không bao giờ cho phép chúng ta hiện hữu 
và hoạt động bất ý, vô tâm như một chiếc phi cơ không người lái. Bằng mọi cách, 
chúng ta luôn phải có thái độ nghiêm cẩn và tỉnh thần trách nhiệm trong đời 
sống của chính mình bằng tất cả nguồn đạo lực mà bản thân cho phép. Cuộc tu 
và lý tưởng giải thoát của chúng ta phải luôn được giàn trải trên một thái độ 
thức tỉnh liên tục và phát triển kịp thời. 

Phải nhận rằng hành trình tu tập không phải luôn dễ dàng như ý ta muốn, 
mặc dù thật ra nó rất đơn giản: Đó chỉ đơn giản là cách học đối diện với tất cả 


thực tại vẫn luôn đổi thay trong từng giây phút ngay trước mắt mình. Một thiếu 


phụ phương Tây sau nhiều năm tìm sang Châu Á, bà đã quay về với tư cách và 


trình độ của một Thiền sư. Một hôm trong lúc đang rửa chén sau buổi cơm chiều, 
bà nhìn vào mấy chiếc đĩa rồi nói về pháp môn Thiền Định: "Có là lạ lùng lắm 
không, khi người ta cứ chọn một bãi cát lún để an trí một món đồ như là trên 
mặt phẳng chắc chắn?" Đó quả là một câu nói hết sức ý nhị. Chính khả năng mở 
rộng đôi mắt trong từng phút giây để nhận diện cái bất toàn của vạn hữu là 
nguồn cội cho tất cả nguồn Đạo lực và sự tự do trong đời sống. Cái khả năng đó 
cho phép ta đón nhận mọi sự, đối diện với tất cả để tìm thấy những bài học trong 
tất cả thực tại mà tự chúng luôn hiển hiện. Chỉ riêng mỗi phút giây thực tại, từng 
tình huống của cuộc sống đều có thể là những vị thầy cho chúng ta, mang lại cho 
chúng ta những cơ hội phát triển tình thương và trí tuệ. Thái độ sống tranh thủ 
này sẽ luôn giúp ích rất nhiều cho công phu Thiền Định của mỗi người: Từ việc 
duy trì thời gian Thiền Định, cho đến những khả năng phơi mở, thăng hoa, tra 
vấn và nhìn ngắm. Hãy luôn tự tìm thấy cho mình những bài học qua các câu tự 
vấn, điều đó chắc chắn sẽ giúp cho cuộc tu của chúng ta ngày một nhiều ý nghĩa 


hơn. 


Một nếp sống trọn vẹn phải luôn mang ý nghĩa hồn nhiên, chúng ta hãy 
liệm xác tất cả hồi ức quá khứ cùng những toan tính trong tương lai để sống hết 
mình với mọi sự đang xảy ra, những thực tại như thật và đang hiện hữu. Một 
nếp sống như vậy rất có thể bị xem là khó chấp nhận, nếu không muốn nói là 
đáng sợ. Bởi có lẽ ai cũng thấy rằng một nếp sống chỉ luôn biết đối diện, thiếu 
đi những hy vọng cùng kỷ niệm, thì quả là một nếp sống vô cùng tẻ nhạt, lạnh 
lẽo, đơn diệu. Nhưng thật ra, cách nghĩ đó sẽ không còn nữa ở bất cứ giây phút 
nào chúng ta cảm nghiệm được cái khía cạnh kỳ thú của trí tuệ về mọi phút giây 
thực tại ngay trong chính bản chất của chúng. Đó là cả một cuộc khám phá cần 
thiết mà chúng ta phải thực hiện bằng tất cả niềm vui tự nguyện ngay trong từng 
giờ thiền định, từng quan hệ đối giao với thế giới chung quanh, trong mỗi mỗi 
tháng ngày. Mà tất cả những thành quả vô giá vẫn trình bày nảy giờ luôn đòi hỏi 
ở chúng một sự can đảm như Don Juan đã nói. 

Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ thấy được những dư thừa trong hình thức 
Thiền Định của mình, và chúng sẽ trở nên rõ ràng hơn trong cả lúc ta chấm dứt 
Thiền tọa. Chẳng hạn như những khi mới vừa thức dậy, chúng ta có thấy được 
mình vẫn thường có những thói quen nào là không thật sự cần thiết hay không? 
Hầu hết Thiền sinh sau các Thiền khóa đều nhận ra rằng mình đã không còn tiếp 
tục giữ lại được một nội tâm tĩnh lặng mà trước đó đã phải vất vả thật nhiều để 
có được một cách chật vật. Đối với những giá trị tỉnh thần thì chúng ta, chua 
chát thay, lại rất dễ dàng đánh rơi tất cả. Chẳng hạn khi phải có mặt trong dòng 
đời tất bật, từ sự định tâm cho đến phong thái tĩnh lặng, kể cả khả năng chánh 
niệm của chúng ta thường có khuynh hướng bị thất thoát. Những khi đó, tất cả 
công phu Thiền Định, chỉ còn là một mớ ký ức. Bởi thế, đối với những thiền sinh 


Tây phương, những người vốn đã từng lăn lộn với nhịp sống máy móc, khi họ 


đến trình pháp thì các vị Thiền sư Châu Á thường chỉ khuyên họ một câu thật 


đơn giản: "Tốt nhất hãy bỏ đi mọi thứ!". 

Trí tuệ Thiền Dịnh không hề võ trang cho chúng ta một kiến thức tư biện 
hay một sức mạnh tâm linh huyền hoặc nào đó. Bởi điều rõ ràng là khi có một 
sự cố, một thực tại hiển hiện, nó có thể bỏ mặc chúng ta tự đối diện bằng những 


248 


cảm nghiệm. Càng va chạm, tiếp xúc với đời sống thực tế, chúng ta sẽ càng có 
nhiều dịp để nhận ra điều này. Đặc biệt đối với những Thiền sinh sau khi đã trải 
qua một thời gian dài của các Thiền khóa gắt gao, nghiêm khắc thì họ càng thấm 


thía hơn, để rồi sau đó thường thì người ta bỏ cuộc. 


Hành trình đối đầu thực tại với tất cả những chát chua của Trí tuệ Thiền 
Định như vậy luôn đòi hỏi ở chúng ta rất nhiều nghị lực: Kiên gan bần chí liên 
tục cho đến khi nào Trí tuệ Thiền Định đem lại cho ta những Thiền Lạc và sự 
tĩnh lặng của nội tâm thay vì những vật vã nặng nề. Bởi vì thực ra cái cay đắng 
không hề là thuộc tính duy nhất và sau cùng của Trí Tuệ Thiền Định. Nó còn đưa 
ta vào một cảnh giới khác sâu xa hơn, trong sáng và ổn định. Cho đến khi nào sự 
phơi mở tâm hồn và đối đầu với thực tại còn là những đắng chát cho chúng ta, 
thì như vậy cũng có nghĩa là trong tự đáy lòng chúng ta vẫn còn có những cái 
Tôi, của Tôi, những sợ hãi và tổn thương tâm lý. Mà tất cả những cái này đều 
được khai sinh từ những hình thái hết sức sâu kín và tế vi của tham dục. Mặc dù 
để chấm dứt chúng, dĩ nhiên không phải là việc dễ dàng, nhưng trong những nỗ 
lực Thiền Định của bản thân, chúng ta hy vọng sẽ có đủ khả năng tỉnh thức để 
nhận diện chúng, bắt đầu cho mình những trình độ thấu thị trong sáng hơn, một 


khả năng nhìn ngắm mọi sự vô thường một cách dễ dàng hơn. 


Thường thì những khái niệm bi quan về đời sống vẫn cứ hiển hiện ngay 
trong giờ phút Thiền Định của chúng ta bởi chúng ta càng tỉnh thức nhìn ngắm 
thì chúng càng trở nên hiển hiện rõ ràng hơn. Và đó chỉ mới nói riêng về những 
nổi khổ đau ngoại tại của tha nhân. Còn đối với riêng bản thân chúng ta thì chúng 
lại càng cụ thể hơn nhiều. Chẳng hạn như ngay trong những giây phút quan sát 
đầu tiên thông qua Trí tuệ Thiền Định, những tập tính (những hình thái ý thức 
mang tính tập quán) sẽ tự hiển lộ cho chúng ta ngắm nhìn chúng một cách trọn 
vẹn. Chúng là những âu lo, ham muốn cùng biết bao khía cạnh tâm lý phức tạp 


khác mà chúng ta đã cố tình chối bỏ, vẫn cứ luôn chực chờ để trở lại với chúng 


ta khi có cơ hội. Đại khái, chúng cứ như là những chiếc áo cũ mà mình vẫn thích 


mặc. Chúng ta phải nhìn nhận rằng việc chấm dứt các tập tính không cần thiết 


để tiếp thu những trình độ tâm linh khác cao cấp hơn, quả là một điều vô cùng 
khó khăn. 


Tuy nhiên, ta cũng phải hiểu thêm rằng đây chính là cơ hội, thậm chí một 
lợi khí để chúng ta ứng dụng pháp môn Thiền Định. Cuộc tu của chúng ta rất cần 
đến những hiểu biết và cảm thông thay vì là những thành kiến, để chúng ta có 
thể nhìn ngắm vạn sự với một tình thuơng và khả năng tỉnh thức. Bởi yêu cầu 
cao nhất của lý tưởng Phật giáo chính là một sự giải thoát, một sự chính xác cần 
được khám phá và thể hiện mà chúng ta phải luôn học cách thực hiện bằng tất 
cả chính mình. Nhưng hãy nhớ rằng con đường đó không chỉ đơn giản được 
thăng hoa qua số lượng thời gian của các Thiền khóa hoặc một hình thức Thiền 
Định thiếu nội dung. Nó phải là một cuộc dấn thân và đối diện với tất cả những 
tập tính vớ vẩn, những âu lo ngu ngơ, những nghi hoặc nông nổi mà chúng ta 
cần phải biế vận dụng Chánh niệm một cách đúng mức để loại trừ tất cả trong 
đời sống Thiền Định của mình. 

Lần đó, có một vị sư mới tu mà cũng là một tân Thiền sinh tìm đến gặp 
Ngài Thiền sư Achaan Chaa (một Thiền sư người Thái trứ danh) rồi thưa với 
Ngài đủ thứ chuyện, từ đời sống bản thân cho đến các bè bạn đồng tu trong tự 
viện, mà đáng kể nhất là vị này đã có một nhận xét trực tiếp về Ngài: 

- Con thấy hình như Ngài chẳng giúp được gì cho con cả. Con chẳng biết 


phải làm sao với những lời hướng dẫn của Ngài. Bữa nay, Ngài nói thế này, hôm 


sau Ngài lại nói thế khác. Con nghĩ rằng một người như Ngài, vẫn được xem là 


một Thiền sư sở hữu được một trí tuệ khác người, mà tại sao lúc nào cũng tự 
mâu thuẫn với mình như vậy? 

Ngài Achaan Chaa bật cười rồi giải thích: 

- Những hướng dẫn Thiền định của tôi chỉ luôn có một ý nghĩa là giúp 
người khác ổn định tâm hồn của mình. Tôi vẫn xem các Thiền sinh ở đây là 
những người khách bộ hành đang từng bước dò bước trên những con đường 


đầy những sương mù mà tôi là một hướng dẫn viên có chút ít kinh nghiệm về 


con đường đó. Tôi thấy ai trong đoàn sắp lạc bước qua bên phải hoặc bên trái 


một cách nguy hiểm thì tôi lập tức lên tiếng cảnh báo. Tất cả chỉ có vậy thôi. 


Vấn đề cơ bản của thiền Định là ổn định hóa thân tâm. Một khi nhận ra 
được rằng mình đang ở vào một trường hợp thiếu ổn định nào đó do sự tác động 
của các phiền não, đặt biệt là một ham muốn, thì lập tức buông bỏ nó đi để quay 
lại chính mình, nhìn ngắm mmọi thực tại đang diễn ra bằng tất cả sự ổn định 
nhất. Hãy để mọi sự trôi qua một cách đơn giản, có gì là rắc rối đâu! Một thái độ 
tỉnh thức trong mỗi tình huống đều có thể là một cơ hội để nuôi dưỡng sự quân 
bình của nội tâm. Tâm thái quân bình hay ổn định này chính là trọng điểm của 
giáo lý Đức Phật. Trình độ tâm linh này sẽ dể hiểu hơn nếu ở đây ta gọi nó bằng 
một cụm hợp từ mà xưa nay vẫn không xa lạ gì đối với Phật giáo đồ, đó chính là 


"con đường Trung Đạo”. 


Có một vấn đề hết sức quan trọng là chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến việc 


rủ rê hay đồng hóa bất cứ ai đó đi theo con đường của mình một cách nông nổi 


bởi điều đó đôi khi bị phản tác dụng: Thay vì tiếp dẫn được người nhưng rồi 


chúng ta lại bị chính họ níu kéo. Không ít những Phật tử đã rơi vào tình trạng 
đó để rồi đánh mất chính mình. Điều này xem ra giống như việc chúng ta đội 
trên đầu mình chiếc bè gỗ thay vì sử dụng nó như một phương tiện đi lại. Mục 
đích của Thiền Định không hề có lý tưởng rủ rê, đồng hóa hay hứa hẹn một điều 
gì đó với ai mà chính nếp sống Thiền Định, bản thân nó đã là những lời thuyết 


giáo. Nói gọn lại, tu tập Thiền Định là dứt bỏ mọi thứ. 


Một nữ Thiền sinh sau khi trở về với gia đình từ tự viện Naropa, đã có 
những rắc rối với người thân trong nhà về vấn đề tư tưởng. Bởi vì gia đình cô 
ấy vốn là những con chiên Gia Tô giáo chính thống nên họ đã xem cô ngoài tình 
máu mủ, là một người xa lạ. Sau một thời gian đấu tranh với gia đình và tự giải 
quyết bản thân, cô đã tự chọn ra một hướng giải quyết thật tuyệt vời để có thể 
dung hòa với mọi người trong gia đình, đồng thời giàn xếp mọi tình huống có 
liên quan đến vấn đề tư tưởng mà bấy lâu nay đôi bên vẩn khổ tâm, với tư cách 


của một người thầy mà chỉ có mỗi một mình cô biết. Cô đã viết những dòng chữ 


251 


sau đây như là những lời nhắn gởi cho tất cả mọi người: "Gia đình chằng ưa gì 
tôi khi tôi là một Phật tử, nhưng họ lại vô cùng yêu mến tôi khi tôi là một vị 
Phật." Đúng ra thì chúng ta cũng chẳng cần gì đến cái danh xưng Phật tử cả, bởi 
vấn đề duy nhất quan trọng là chúng ta tự biết khám phá ra một nếp sống hết 
mình cho tình thương, hiểu biết và sự thanh thản trong tâm hồn mình, thì điều 
đó cũng có nghĩa là một vị Phật đang hiển hiện trong chính tâm hồn chúng ta rồi 
đó. 

Có dịp được đọc trực tiếp các kinh điển nguyên thủy, chúng ta mới thấy 
rằng Đức Phật ngoài những trường hợp hết sức cần thiết, Ngài thường trình bày 
giáo lý của mình đơn giản và ngắn gọn mà nội dung tất yếu dĩ nhiên phải là cô 
đọng. Lần đó có một vị du sĩ tìm đến yết kiến Đức Phật nhưng ông lại gặp Ngài 
ngay trên đường khất thực. Vị du sĩ thưa rõ với Đức Phật mục đích tâm đạo giải 
thoát của mình, người mà theo ông, vẫn thường được nghe tôn xưng là một bậc 
A-La-Hán Đạo sư của các vị La Hán khác. Vì đang trong giờ khất thực (cùng nhiều 
lý do khác không thể nói hết ở đây), nên Đức Phật từ chối cuộc nói chuyện và 
hẹn ông một dịp khác. Do một tiền duyên quá khứ, vị du sĩ một mực cầu thỉnh 
Đức Phật hãy nói cho ông một lời thuyết giáo nào đó thật ngắn gọn cũng được. 
Sau ba lần năn nỉ của ông, Đức Phật vẫn với bình bát trên tay, nói với ông một 
bài kệ thật ngắn gọn: 

“Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, nếm chỉ là nếm, đụng 
chỉ là đụng và suy nghĩ chỉ là suy nghĩ." 

Vừa dứt lời, Đức Phật lặng lẽ tiếp tục con đường khất thực của mình. 
Tương truyền rằng, sau khi Đức Phật đã ra đi không bao lâu, vị du sĩ nọ đã tìm 
vào một gốc cây gần đó để trầm tư về những câu nói ngắn gọn của Ngài khi nảy. 
Trong thoáng chốc, ông đã trở thành một bậc A-La-Hán. 

Nội dung của Phật giáo là như vậy đó, như thật và đơn giản, khởi điểm và 


đích đến nếu cần, chỉ trong một câu nói! 


Chân lý vốn luôn đơn giản nhưng chúng ta thường có thói quen làm rắc 


rối mọi sự. Tất cả cảm nghiệm của đời sống thực ra chỉ là từng phút giây tung 


252 


hứng các ngoại cảnh thực tại mà thôi. Đó là những sắc, thinh, khí, vị xúc và tư 
tưởng. Chỉ đơn giản có vậy. Trong toàn bộ các cảm nghiệm cùng những đối 
tượng của chúng hoàn toàn không có một cái Tôi, cái người nào cả - để chúng ta 
có thể chán ghét hoặc chấp thủ. Có thấy được như vậy, nội tâm chúng ta mới 
được tự do. Hãy tu tập Thiền Định bằng một tinh thần đơn giản hóa vạn sự để 
chúng ta có thể cắt đứt tất cả những ảo giác chằng chịt phức loạn và nhìn thấy 


các pháp một cách rõ ràng và trực tiếp. 


Có tất cả bốn hình thức sống đơn giản để giúp ta hiểu biết và tu tập các 


pháp một cách như thật và giản di. 


Trước hết là sự đơn giản về sinh lý. Chẳng hạn như trong tư thế ngồi, dù 
là để thiền định về bất cứ một đề mục nào đó thì trước hết ta cũng cần phải tự 
giàn xếp cho mình được yên tĩnh, tỉnh táo hơn. Khi nhận ra cảm giác bức xúc ở 
một bộ phận nào đó trên cơ thể thì hãy tìm cách giải quyết nó ngay: Ta có thể 
tạm thời lưu tâm đến đôi vai, hơi thở, cổ, lưng hoặc các cơ bắp. Trong khi đang 
tĩnh tọa như vậy ta hãy tự theo dõi tất cả những cảm giác sinh lý nào xuất hiện 
ở nội thân mình, đưa nó vào sự kiểm soát của khả năng tỉnh thức và thăng bằng 
của nội tâm. Cứ thế trong mọi hoạt động lớn nhỏ ta cũng đều luôn tỉnh thức như 
vậy, tức luôn chú ý đến mỗi tình trạng sinh lý của mình. Sự tỉnh thức đối với tấm 
thân sinh lý cũng giống như một tấm gương giúp ta có thể nhìn thấy rõ ràng 
phản ảnh của những gì cần được lưu tâm và cần được bỏ quên. Sự đơn giản hóa 
và lưu tâm đến đời sống sinh lý của mình cũng là những bài học cần thiết, đồng 
thời là điều kiện đảm bảo phần nào tình trạng sức khỏe của mỗi người để công 
phu Thiền Định của chúng ta có được có được nhiều hiệu quả hơn. Nói một cách 
khác, vấn đề ở đây là hành giả phải luôn biết trân trọng một cách hợp lý hình 
hài của mình và lưu tâm đến những gì nó đòi hỏi, nhưng không vì thế mà đáp 


ứng những đòi hỏi có phương hại cho sức khỏe. 


Ở đây ta có thể nhắc lại hình ảnh ví dụ vẫn được kinh điển dùng để diễn 


tả một tình trạng sinh lý quân bình. Đó là một cây đàn mà người biết chơi không 


bao giờ để dây nó quá chùng hoặc quá căng. Chúng ta cứ thử nghiệm ở chính 


253 


mình xem: Với môt sức khỏe tốt thì mọi khả năng nội tâm sẽ dễ dàng phát triển 
hơn. Đồng thời, đối với các tân Thiền sinh, khi nhận thấy nội tâm mình đã vì tình 
trạng sinh lý thế nào đó, mà lại xao lãng tâm điểm chú niệm thì phải lập tức tỉnh 
thức nhận diện ngay thực tại này và quay về với nội tại bằng tất cả khả năng ổn 


định hóa tâm sinh lý. 


Phép đơn giản hóa cuộc tu trong trường hợp thứ hai, chính là sự giàn xếp 


các nếp sinh hoạt, nói cụ thể hơn, là hướng hành động. Con đường này được 


thực hiện bằng tất cả sự chú niệm. Chỉ có thế thôi. Ở đây, vấn đề cốt lõi là sự 


nghiêm trì năm học giới mà ta đã có dịp biết tới. Đó là một nếp sống cẩn trọng 
để tránh mọi xúc phạm hay bức hại đối với thế giới chung quanh mình bằng tất 
cả tình thương. Ta phải học được cách tỉnh thức kịp thời khi nội tâm mình đang 
phơi mở hay khép kín để nó luôn được trải rộng. Cũng giống như một đóa hoa, 
tân hồn chúng ta luôn có những thời điểm phơi mở hoặc khép chặt, với một số 
điều kiện nhất định nào đó. Ta hãy luôn đặt biệt lưu tâm đến nhưng phút giây 
này, bởi với những tuần hoàn bất trắc của nội tâm, vấn đề nghiêm trì ngũ giới 
chắc chắn không dễ dàng lắm đâu. 

Phép sống đơn giản thứ ba là một sinh phong tự tại, thanh thản. Phép sống 
này rất quan trọng nhất là khi ta hiểu được rằng những bận rộn, ràng buộc, tạp 
loạn trong đời sống luôn là những trở lực cho niềm tịnh lạc của chúng ta. Càng 
ít rối ren tâm lý, đặc biệt là các ham muốn, thì cuộc sống của chúng ta lại hạnh 
phúc hơn. Và chính nếp sống đơn giản mà nhiều ý nghĩa này đã là sinh phong 
căn bản cho các du sĩ tăng ni nói chung. Còn đối với hàng tu sĩ tại gia thì nếp 
sống đơn giản như vừa nói trên đây không có nghĩa là vất hết các công việc thực 
sự, nhưng ta vẩn có thể thực hiện một kiểu sống đơn giản thích hợp bằng cách 
loại bỏ những suy nghĩ không thật sự cần thiết với một cái nhìn ngắm trung thực 
của bản thân. Nhưng cẩn thận đấy, chúng ta luôn rất dễ dàng trở thành những 
cổ máy. Đừng nắm giữ một cách nông nổi bất cứ thứ gì trên đời: Bởi kể cả tấm 
thân này còn không là của chúng ta nữa mà! Dùng nó như một phương tiện, xử 
lý và nhìn ngắm nó một cách cẩn trọng để cuộc sống của chúng ta có nhiều nội 


dung hơn. 


Phép sống đơn giản thứ tư là sự đơn giản từ nội tại, tức một tâm hồn dung 
dị, vô tư. Tư tưởng của chúng ta, từ những lập trường kiến giải hay các suy nghĩ 
bình thường nhất, cũng đều luôn thay đổi như thời tiết hay thủy triều. Điều mà 
Trí tuệ Thiền định đòi hỏi ở chúng ta chính là thái độ đối diện với những thực 
tại vô thường đó một cách giản đơn và thông minh. Như đã nói, qui luật vận 
động và tồn tại của các pháp luôn vô cùng đơn giản. Mọi thứ luôn đổi thay. Hành 
động và tư tưởng hôm nay của mỗi người sẽ tạo ra những thói quen và điều kiện 
cho các hành động cùng tư tưởng, nói gọn là hình thức hiện hữu của chúng ta 
mai sau. Hôm nay chúng ta có những tác động thế nào đó đối với thế giới chung 
quanh thì trong tương lai ta sẽ nhận lại những hậu quả phản ứng tương xứng. 
Đó chính là qui luật Nghiệp báo: Gieo giống nào thì thu hoạch quả nấy. Sức mạnh 


của các ham muốn luôn cho ra những đau khổ đối xứng. 
Thiền sư Achaan Chaa thường hỏi các học trò: 
- Bữa nay có thấy mình bị chút gì là đau khổ không? 


Nếu các thiền sinh trả lời rằng "không có" thì Ngài mỉm cười. Còn nếu họ 
thưa là có ít hay nhiều, thì Ngài nói ngay: 

- Vậy là bị các ham muốn tấn công rồi đấy! Rồi Ngài lại cũng mỉm cười. 

Lòng ham muốn cứ như ánh đèn tín hiệu vậy, nó giúp ta biết được những 
đau khổ như là cái giá phải trả. Nhờ nó, ta có thể học được khả năng dứt bỏ tất 


ca. 


Sống đơn giản, chỉ là biết nhìn thẳng vào những gì đang xảy ra trước mắt 


mình. Một vị Thiền sư kia lúc đang hấp hối, đã nhắc nhở học trò của mình: 


- Đừng để cái cổ của mình, phải gánh lấy cái đầu ngộ nhận và trong từng 


giây phút nên lưu tâm đến mỗi bước chân một cách cẩn thận! 


Câu nói của Thiền sư đó đã nói hết những gì cần nói, cần nghe và cần thực 
hiện. Chúng ta có thể xem cuộc tu của mình là một quá trình làm thăng hoa các 
cảm xúc. Nội dung trọng điểm của các học giới có thể được gọi là thái độ cảm 


xúc của mình với môi trường sống chung quanh: Tôn trọng và yêu thương tất 


255 


cả mọi loài. Thiền Định cũng là một nếp sống cảm xúc: Chú hướng và điều chỉnh 
nội tâm để lắng nghe cái mà Kabir vẫn gọi là "âm vang từ những kiềng chân 
trong từng nhịp đi của các côn trùng”. Còn trí tuệ, nếu cần cũng là những cảm 
xúc về từng vận động và sự vô thường liên tục của chính mỗi kinh nghiệm tự 
bản thân. Tình thương và trí tuệ chỉ đến từ sự u mặc cùng với một khả năng mẫn 
cảm của tỉnh tế của nội tâm bởi vạn sự, vạn vật trên đời đều có thể dạy cho ta 
học lắm điều hay nếu ta tự có được khả năng cảm nhận từng thứ. Trong mỗi 
phút giây đi qua, vạn pháp luôn sinh diễn nối đuôi nhau dưới sự điều hành của 
các quy luật vận động. Mỗi khoảnh khắc là một bài học cho ta về định lý vô 
thường, vô ngã của vạn pháp. Chỉ cần biết ngồi lại lắng nghe, ta có thể học hỏi 
được lắm điều từ những ba động nhỏ nhiệm, tỉnh tế của thân tâm trong hình 
thức các dòng tư tưởng và cảm xúc. Từng vận động, đổi thay của nội tâm là từng 


lời mặc khải cho thiền định. 


Ta sẽ tìm thấy khuôn mặt thật của đời sống thông qua những công phu 
khám phá từng khía cạnh của nó trong từng ngày. Trí tuệ nội quán có thể được 
thăng hoa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mọi tình huống tốt xấu đều khả dĩ góp 


phần làm sâu sắc trí tuệ cũng như những cảm nhận tuyệt vời của ta về thực tại. 


Một điều hết sức tự nhiên là trên hành trình phơi mở nội tâm, trước thế 
giới quanh mình, ta sẽ phải vượt qua rất nhiều rào chắn chướng ngại. Chúng có 
thể là những hoài nghi, ác cảm, ham muốn, lười biếng, hướng ngoại, phóng tán... 
hay nói gọn hơn thì chính là những khát vọng và âu lo, toan tính luôn là những 
ma chướng nguy hiểm cho ý hướng phơi trải trí tuệ nhưng ta cũng nên nhớ rằng 
chính các chướng ngại đó lại đồng thời là phương tiện tối ưu để ta tìm thấy sự 
tự do. 


Ở đây chúng ta có thể lấy tâm trạng sợ hãi làm hình ảnh ví dụ. Thoạt đầu 


mới xuất hiện, nó lập tức ngăn trở khả năng lý trí của ta. Ta bị đồng hóa với đối 
tượng bằng một sự quên mình không cưỡng nổi. Mà trong đời sống, chúng ta 
thường có lắm cái để sợ: cái ám ảnh đến từ ngay bên trong nội tâm hay đến từ 


ngoài cảnh, một tình huống bất trắc nào đó chẳng hạn. Và chúng ta có một thói 


256 


quen là cố gắng làm ngơ để lãng quên nó đi. Nhưng càng cố quên thì cũng có 
nghĩa là ta vẫn cứ nhớ tới nó và cảm nghiệm của chúng ta đối với thực tại lúc 
này càng tệ hại thêm, thiển cận và nông nổi, bối rối. Nhưng bên cạnh đó, chính 
lòng sợ hãi lại là dấu hiệu của một tâm thái trưởng thành. Nó đưa ta tới một 
không gian khác mới mẻ hơn, bằng cách nằm giữa để làm cái trạm trung chuyển 
cho những gì ta đã biết với cái chưa được biết. Nó vén cho ta thấy được những 
thứ quan trọng hơn so với những gì mà ta vẫn thường cảm nghiệm. Trong cuộc 
sống này, lẽ tương đối luôn là một quy luật lạ lùng như vậy đấy: cái khó và cái 
thiêng không thể tách rời nhau. 

Để khám phá được chân lý thì vấn đề là luôn đòi hỏi ở chúng ta cái can 
đảm lột trần, phơi mở tất cả khía cạnh sai biệt của đời sống. Lòng sợ hãi chính 
là một cơ hội để ta thực hiện điều đó. Khi bắt đầu một công phu nào đó, ta cứ 
thường e sợ mắc phải lỗi lầm nhưng rồi thì sau cùng thì ta sẽ hiểu được rằng tất 
cả những gì là vĩ đại, là thành công đều bắt đầu từ lầm lỗi. Đây là vấn đề tối trọng 
mà ta phải ghi nhớ như một bài học xương máu. Chính một thiền sư lừng danh 
cũng đã từng tuyên bố: "Đời sống là những chuỗi dài của những lỗi lầm". 

Chẳng thua gì lòng sợ hãi, những cố chấp và thành kiến cũng là chướng 
ngại cho công phu phơi mở nội tâm. Một chỉ phái Thiền tông khác đã đặc biệt đề 
nghị người tu thiền phải biết thơ ngây, một tâm trạng tâm lý thật hồn nhiên như 
tỉnh thần anh nhỉ trong Đạo Đức Kinh của Lão tử. Chính thái độ vô tư này mới 
là một liệu pháp hiệu quả và cần thiết để ta vượt thoát được ngục tù sở tri 
chướng, một căn bệnh trầm kha nguy hiểm. 

Có lần một số các bà tín nữ Triều Tiên đến viếng một thiền viện tại Mỹ và 
mang theo thức ăn cùng bông hoa để cúng Phật. Có lẽ do không có hoa tươi nên 
các bà đã mua các nhánh hoa bằng nhựa. Tất cả đều được đem cắm lên bàn Phật 
ngay trước mặt đoàn người hành hương, nhưng rồi sau khi phái đoàn vừa rời 
khỏi thiền viện thì các thiền sinh Mỹ đã đem vất hết mấy cành hoa bằng nhựa 


đó. Vị thiền sư viện chủ thấy thế đã bảo họ nhặt chúng lên và đem vào chưng lại 


ngay ngắn trên bàn Phật. Ngài nói với các thiền sinh người Mỹ rằng thật ra mấy 


257 


nhánh hoa kia không phải bằng nhựa mà chính nội tâm của họ bằng nhựa thì 
đúng hơn. Bởi theo Ngài thì các thiền sinh chỉ biết nghĩ tới cái đẹp thông thường 
mà quên đi tấm lòng tín thành trong sạch đã được gửi gắm trên các cành hoa 


bằng nhựa ấy. 


Chúng ta ai cũng có thể dễ dàng bị vướng kẹt trong những toan tính, đề 
án, phương hướng này nọ của chính mình để từ đó, tầm nhìn của mỗi người về 
thực tại càng chật hẹp, tù túng hơn. Chúng ta không thể nào có được cái nhìn 
bao quát và trọn vẹn cái toàn cảnh của một bức tranh khi chỉ biết dán mắt vào 
một chỉ tiết nhỏ trên đó. 

Chuyện xưa kể rằng có một con chồn rất khôn ngoan kia đã tự biết đào 
những chiếc hố để bẫy mồi. Nó thích thú với mấy cái hố đó lắm, vì chúng là công 
trình sáng kiến của nó. Thế rồi một hôm tình cờ có người thợ săn vào rừng làm 
hố bẫy thú và anh ta đã gài bẫy ngay trên một cái hố của chú chồn kia. Như 
thường lệ, chồn vẫn tới thăm bẫy của mình và lần này thì nó lâm nạn ở chính cái 
bẩy mà mình đã đào. Nó đau đớn giãy giụa và đúng ra có thể phá tung cái bẫy 
tai ác kia nhưng vì cứ nghĩ tiếc công trình của mình nên phút cuối nó đã bị người 


thợ săn tóm lấy. Chúng ta thường khi cũng giống con chồn tỉnh khôn này vậy: 


luôn dễ dàng trở thành nạn nhân cho chính cái thông minh của mình! 


Quả là vô ích và buồn cười nếu chúng ta chỉ biết nhắm mắt tuân theo 
những lề thói, định kiến đã tự sẵn trong đời sống để rồi buông xuôi, phó thác tất 
cả tâm tư, tình cảm của mình theo khuôn thước đó như một cái máy. Ta phải 
học được cách thấu suốt và từ bỏ chúng, một nếp đời tẻ nhạt và chết cứng, bởi 
mục tiêu của đời sống phải luôn là một cái nhìn quán triệt và sinh động, tươi tắn, 
bén nhạy. 

Chúng ta rất cần tới khả năng bén nhạy bởi vì có những lúc chính nó giúp 
ta quan sát tường tận mọi chỉ tiết trong từng cảm nghiệm về thực tại; rồi cũng 
chính nó đem lại cho ta cái nhìn phơi mở và tỉnh thức mọi sự. Có lần đó, một 
đàn thiên nga bay ngang qua thiền thất của đại sư Suzuki. Nhìn chúng, đại sư 


nhắc nhở các môn đệ: 


- Người ta thường đánh bắt các loài chim trời để về nuôi trong nhà mình. 
Mấy con thiên nga này đẹp quá nên ai cũng thích bắt nuôi chúng. Các ngươi phải 
tu tập thế nào để thấy được mình với đàn thiên nga kia là một, bởi trong đời 
sống, chỉ nhìn thôi vẫn chưa đủ, ta còn phải biết cảm nhận nữa. Hãy lặng nhìn 
các loài chim bay đi rồi lắng nghe tiếng hót, tiếng kêu của chúng bằng một tâm 
hồn vô phân biệt. Có thấy chúng với mình chỉ là một thì chúng ta sẽ thấy không 
cần thiết để bắt giữ chúng lại, bởi chính mỗi người đã là vạn vật, là toàn bộ thế 
giới rồi... 

Có buông tay xả bỏ những gì mình vẫn ôm ấp thì chúng ta mới có thể nhìn 
thấy các pháp đúng với các bản chất của chúng. Thật ra trong tự bản chất, không 
có cái gì là đơn giản hay phức tạp cả mà vấn đề chỉ nằm ở cách nhìn của chúng 
ta, trong khi chúng ta lại thường xuyên thiếu tỉnh thức và chánh niệm. Cái đẹp 
nhất trên đời này vốn nằm trong chính nội tâm mỗi người và nó là cái gì đó thật 
đơn giản. Chúng ta không thể tìm thấy cái đẹp với một thái độ cưỡng cầu, gán 
ép, áp đặt hoặc đi xông xáo lùng sục một cách nông nổi. Trong khi đó, với môt 
tâm hồn thật sự bình lặng thì cái gì quanh ta cũng đều là những thứ tuyệt vời cả, 
thậm chí đó chỉ là những sự vật thông thường nhất: một bóng nắng xiên khoai 


trong chiều tà, một nụ cười nồng ấm, một phong thái mời trà của ai đó. 

Ta sẽ bổng nhiên thấy được nét đẹp tỉnh khôi và sung mãn của đời sống, 
cái gì cũng mới lạ và độc đáo, mỗi khoảnh khắc là một cuộc đời. Rồi từ đấy ta 
cũng thấy luôn mỗi mỗi phút giây biến hoại của vạn hữu. Tất cả khía cạnh sinh 
diệt của chúng đối với ta lúc này chỉ là một vòng tuần hoàn hết sức tự nhiên 
không cần minh chứng nữa. 

Trình độ cảm nghiệm thực tại luôn phản ảnh chính xác khả năng tỉnh thức 


của chúng ta. Càng bị đa đoan và thiếu độ lượng thì khả năng cảm nhận của ta 


càng hạn chế. Rất nhiều học thuật của Á Châu đã đặt nền tảng trên quan điểm 


này. Chẳng hạn đối với các nhà danh họa chuyên vẽ tranh sơn thủy của Trung 
Hoa. Để có được một bức tranh ra hồn thì họ trước hết phải bỏ ra một thời gian 


dài tĩnh mặc để chuẩn bị tư tưởng. Một khi tâm trí các vị đã thật sự hòa nhập 


259 


được với đề tài của bức tranh mình muốn vẽ rồi, thì đây chính là lúc họ bắt tay 
vào mài mực, cầm cọ và phóng bút với tất cả tâm hồn. 

Đem được tỉnh thần trên đây vào đời sống thường nhật quả là tuyệt vời 
nhưng ta dĩ nhiên phải thực hiện sao cho hợp lý và thực tế. Để làm được điều 
đó, ta có thể tạm thời vận dụng một vài phương pháp tương đối quan trọng sau 


đây mà ý nghĩa đặc biệt của chúng là nhắm tới sự tỉnh thức thường trực. 


Phương pháp đầu tiên là cố tập luyện tư thế tọa thiền tức khả năng ngồi 
lâu, ngồi yên và vững chãi. Đây là một trong những công phu quan trọng nhất 
mà ta có thể thực hiện mỗi ngày. Khả năng này không chỉ là một thao tác trui 
rèn nghị lực thiền định mà còn là một phần nhân cách tối yếu cho người hành 
giả. Nó cho ta cái thời gian để im lặng, lắng nghe chính mình và nối kết các giá 
trị tâm linh khác của bản thân. Thế giới này, theo một cách nói đặc biệt, chẳng 
cần phải thêm cái gì nữa. Cái nó cần chính là sự cắt giảm, sự bớt đi: sự bớt đi 
những tham đắm, sự bớt đi những âu lo, hiềm khích, kiêu ngạo. Từng phút giây 
tọa thiền là từng thời gian để hành giả gội rửa nội tâm khỏi khỏi các niềm thống 
hối trong sự tĩnh lặng, phơi mở chính lòng mình ra để hiểu biết, đón nhận và 


tìm thấy sự bằng an cho tâm hồn. Với một sự khổ luyện đúng mức, tư thế tọa 


thiền sẽ giúp ta dễ dàng kiểm soát các hoạt động của mình trong đời sống 


thường nhật. Và hãy ngồi với một tỉnh thần sống vô ngã, chúng ta có thể giao 
hòa với tất cả thực tại đi qua lòng mình và như vậy công phu tọa thiền của chúng 


ta sẽ là một tặng phẩm cho tất cả tha nhân có ý nghĩa chân thành nhất. 


Hãy cố gắng tọa thiền mỗi ngày hai lần. Quy định này sẽ là một thời khóa 
rất tốt để ta sống trọn vẹn với mọi thời gian. Buổi tọa thiền ban sáng sẽ đem lại 
cho ta một nhịp dộ sinh hoạt thăng bằng cũng như khả năng tỉnh thức thường 
trực trong suốt một ngày. Còn buổi tọa thiền ban chiều sẽ giúp ta buông thả hết 
tất cả những gì nặng nề còn bị tồn đọng sau một ngày cực lòng đối diện với đời 
sống, đồng thời cũng giúp ta ổn định được thân tâm cho trở nên yên tỉnh, thư 
thái hơn. Nếu khả năng cho phép, hành giả hãy thử ngồi thiền hai giờ đồng hồ 


trong một ngày. Còn như không được vậy, thử bắt đầu thực hiện mỗi buổi tọa 


260 


thiền khoảng nửa giờ cũng được. Nói chung, cuộc sống thiền định luôn đòi hỏi 
chúng ta phải tự biết đưa ra cho mình một nền nếp căn bản để sống và nương 


theo đó như một cẩm nang để cuộc tu khỏi phải rơi vào tình trạng nửa vời! 


Chính vì việc tọa thiền là một công phu mang tính trường kỳ và thực dụng 
nên ta không thể có một quan niệm cứng nhắc và máy móc về nó, chẳng hạn một 
quy định vô lối nào đó. Ta cũng hiểu rằng ai cũng luôn dễ dàng mắc phải một 
hay nhiều trở lực trong từng ngày của đời sống thiền định: một cơn buồn ngủ 
hay tình trạng bù đầu bởi quá nhiều bận rộn vẫn luôn đợi sẵn phía trước. Đầu 
ngày hay cuối ngày bất luận, ta dễ dàng bị tình trạng rối tung đầu óc và căng 
thẳng sinh lý cho những lo toan vướng vít. Trong tình trạng đó, nếu chỉ xem việc 
tọa thiền là một thao tác của thời khóa biểu thì ta sẽ không tài nào xử lý, giàn 
xếp nổi nội tâm của mình - đặc biệt là trong một thời gian dài và phải đối đầu 
với quá nhiều phức tạp. Công phu tọa thiền không phải là cái hình thức ép buộc 
trong từng thiền khóa ngắn hạn. Nó là cái thời gian để ta thư giản sinh lý và quân 
bình, ổn định tâm lý. Bất cứ khi nào cần tới sự tập trung để giàn xếp nội tâm thì 
thiền định luôn là liệu pháp cần thiết, và nếu với một tình trạng sinh lý bất ổn 


hay một nội tâm rối bời thì dù có vận dụng một tư thế tọa thiền nào cũng đều là 


vô hiệu cả. Ngược lại, trong tình trạng tâm sinh lý bình ổn, chỉ với sự lắng nghe 


hơi thở và đón bắt từng cảm nhận của sinh lý ta có thể khám phá thực tại và tìm 


thấy mối tương quan thật sự của mọi vận động thân tâm. 


Việc tọa thiền lạ lùng lắm. Có lúc ta thấy nó thật dễ dàng nhưng cũng có 
khi lại gây cho ta không ít khó chịu, phiền phức. Chẳng hạn mới bắt chân vào để 
ngồi thì dường như bao nhiêu chuyện trên đời cứ đổ xô về như thác lũ. Trong 
trường hợp đó, hãy giàn xếp nội tâm mình đã, đừng nản lòng hay tỏ ra bất lực 
rồi phí mất một ngày. Nếu tình trạng này xảy ra vào lúc ta sắp đi ngủ thì cũng 
vẫn cố gắng giải quyết nó bằng cách ngồi ngay xuống bên chân giường hoặc một 
chỗ thích hợp nào đó trong tối thiểu năm phút. Đừng bao giờ tự cho phép mình 
an lòng, thỏa mãn đã ngồi đủ thời gian tọa thiền trong thời khóa của một ngày. 


Đôi khi ta chỉ cần một hai phút là đã quá đủ rồi, miễn sao thân tâm được ổn định 


là được. Điều vừa nhắc tới trên đây là một nhắc nhở quan trọng cho tất cả hành 
giả. 

Để việc tọa thiền được thực hiện thuận lợi, việc cần thiết là ta phải có được 
một không gian riêng tư thật thích hợp mà ở đây có thể là một căn phòng hay 
một góc giường ngủ. Tốt nhất nên có một tọa cụ hay một chiếc ghế thoải mái để 
ngồi. Và nếu cảm thấy cần thiết, ta cũng nên an vị trước mặt mình một pho 
tượng hoặc bức ảnh Phật hoặc bất cứ môt thứ trang trí nào đó khả dĩ khơi gợi 
cho mình những tư tưởng tích cực. Bên cạnh đó, việc có thêm đôi ba quyển kinh 
tâm đắc nhất để đọc lúc cần thiết cũng là một điều hay, chẳng hạn như giúp ta 


ôn tập kiến thức Phật pháp và tiếp sức cho tỉnh thần thiền định. 


Bên cạnh tư thế thiền tọa, tư thế kinh hành cũng thường trực của hành 
giả. Trước giờ tọa thiền nên dành ra chút thời gian để đi kinh hành để ổn định 
tâm sinh lý, đó là chưa kể đến những giờ kinh hành đặc biệt trong một ngày. 
Chúng ta thường mất nhiều thì giờ cho những vọng tâm ảo tưởng. Có thể nói 
90% những ý nghĩ thường nhật của mỗi người là vô ích, phí phạm, và như vậy 
ta chỉ còn lại rất ít những tư tưởng có ý nghĩa. Người hành giả phải tự biết đình 
chỉ những gì không thật sự cần thiết. Trong lúc kinh hành, ta chỉ cần biết "Đi là 
Đi", cảm nhận nó một cách hết mình. Thiền định trong tư thế kinh hành rất dễ 


thực hiện, ở bất cứ nơi đâu-lúc nào-làm gì, ta cũng có thể tu tập. 


Ta đã thiền định trong tư thế ngồi và đi thì cũng có nghĩa là trong từng 
bữa ăn, ta vẫn có thể thiền định. Ta ăn uống trong sự tỉnh thức qua từng thao 
tác lớn nhỏ trên bàn ăn, tỉnh thức khi ngồi trước những món ăn quen miệng. 
Hãy cố gắng ăn uống trong im lặng, một cách thong thả chậm rãi và chánh niệm. 
Và nói thật gọi là hãy ăn từng trái táo với một sự cẩn trọng, chuyên chú mà ta 


vẫn vận dụng như ta đang đối diện với toàn bộ đời sống. 


Trọng tâm của sự chuyên chú này là trọn vẹn cái đang hiện hữu và để từ 


đó ta nắm bắt được bản chất của thực tại xuyên qua từng vận động của thân tâm. 


Ở đây vấn đề không phải ở chỗ phân biệt Đúng với Sai, mà chỉ đơn giản là một 


cái nhìn trong sáng và thậm chí khôi hài nữa là khác. Lần đó, thiền sư Soen-Sa- 


262 


Nim (Triều Tiên) vừa ăn sáng vừa đọc kinh (tại trung tâm thiền định Providence, 
Rhode Island, Hoa kỳ) như thường lệ và điều này tình cờ đã làm một thiền sinh 
thắc mắc khi vẫn thường nghe thấy nhắc nhở rằng làm gì thì biết nấy, trong khi 
thiền sư lại cùng lúc làm hai việc: vừa ăn vừa đọc. Vị thiền sinh bèn đến hỏi, ngài 
thiền sư trông lên và mĩm cười: 

- Ta vẫn làm đúng như những gì đã dạy cho các con là làm gì biết nấy. Ta 


vừa ăn vừa đọc kinh và cũng tự biết mình vừa đọc kinh vừa ăn! 


Chánh niệm có một vai trò rất quan trọng trong đời sống, nó giúp ta nối 
kết mối tương giao với mọi người qua sự phát hiện ở họ những giá trị đức tính. 


Một hôm, tôn giả Ananda đã thưa với Đức Phật: 


- Bạch Thế Tôn, theo con, một nửa đời sống phạm hạnh được thiết lập 
trên tình pháp hữu. 

Và Đức Phật đã trả lời: 

- Không phải chỉ là một nữa đâu, Ananda, ta nói rằng toàn bộ đời sống 
phạm hạnh được thiết lập trên đạo tình pháp hữu với nhau thông qua sự khéo 


tu tập và một đạo lộ toàn thiện. 


Thái độ sống hội nhập và san sẻ với tha nhân là một vấn đề vô cùng quan 
trọng. Làm sao chúng ta có thể chối bỏ tất cả tương giao trong đời sống, nhất là 
trong thế giới hôm nay, một thế giới luôn vang động những thông điệp kêu gọi 
về vô vàn vấn đề mà ta không thể làm ngơ? Một trong những quyền thiêng liêng 
của tất cả Tăng ni Phật giáo là được sống với tư cách một thành viên của giáo 
hội. Trong khi đó, dù cũng là những Phật giáo đồ nhưng hàng cư sĩ tại gia không 
có được cái tạm gọi là ân sủng đặc biệt này. Chính nhờ ý thức rằng mình đang 


góp mặt trong một cộng đồng, dù chỉ với những quan hệ mang ý nghĩa tỉnh thần, 


đạo tâm và đạo lực của chúng ta sẽ được cũng cố. Y thức đó sẽ được trợ lực cho 


chúng ta rất nhiều, nhất là những khi trong cuộc tu có vấn đề. Tóm lại hình ảnh 


của cộng đồng sẽ luôn tiếp sức cho chúng ta trong từng bước tu hành. 


263 


Từ những vấn đề trên, ta có thể nghĩ tới một hình thức tu tập mang tính 
biện pháp cho những lúc cần thiết, đó chính là tọa thiền tập thể. Nếu không tìm 
thấy một thiền đường nào, thì ta vẫn có thể ngồi thiền một mình trong một tập 
thể Phật giáo đồ trong giờ phút thích hợp, kể cả trường hợp đó không là những 
thiền sinh. Càng gần gũi nhiều với những tâm hồn hướng nội, có chiều sâu tâm 
linh thì hành giả càng được tiếp sức một cách hiệu quả. 

Và cũng với tỉnh thần đó, mỗi năm ta nên dành thời gian tham dự các thiền 
khóa để có cơ hội được sống yên lặng và nâng cao công phu thiền định. Phải nói 
rằng các thiền khóa luôn có ý nghĩa quan trọng đối với hành giả. Qua đó, ta sẽ 
có điều kiện sống tiếp cận, hòa mình với thiên nhiên hơn. Bất luận ở thiền viện 
hay nhà riêng, nếp sống im lặng ở thiên nhiên, núi rừng hay đại dương, sẽ nuôi 
dưỡng khả năng thiền định của hành giả ngày một tăng tiến hơn. Cho nên không 
phải do tình cờ mà hôm nay đột nhiên có rất nhiều trung tâm thiền định ồ ạt 
mọc lên khắp nơi trên thế giới. Đó là những trú xứ cho ta đi tìm sự yên lặng mà 
nếp sống yên lặng có giá trị như thế nào đối với thiền định thì tất cả chúng ta đã 
rõ. Trong khi có nhiều người vẫn còn đang cật lực mày mò những hang hốc của 
ý thức, mỏi mắt ngóng đợi từng bước tiến của trình độ thiền định thì ta hãy hiểu 
rằng chỉ cần sự yên lặng lắng nghe là đã quá đủ. Chính nó là toàn bộ đời sống 
thiền định của chúng ta. Chắc chắn sẽ có lúc chúng ta sẽ nhận ra cái mình cần 
nhất đời chỉ là một không gian thật tĩnh lặng để thiền định, để thoát khỏi cái 


vòng quay lẩn quẩn của những bận rộn gia đình, những quan hệ vớ vẫn với xã 


hội, cộng đồng, tập thể chung quanh. Tức là trong đời sống hướng nội, chúng ta 
mỗi lúc chỉ sống hết mình với một vấn đề, một cảnh giới. Nói vậy cũng gần như 
là chúng ta luôn phải có một sự khu biệt nếu không muốn nói là chọn lựa thật 
kỹ lưỡng con đường mình phải đi, thậm chí đó là sự chọn lựa tối thiểu giữa các 
oai nghỉ (tư thế) thiền định rồi đằng sau đó là những cẩn trọng cần thiết trong 
mọi sinh hoạt và quan hệ thường nhật. Mà để làm được điều này ta thường chỉ 
nhận được sự tiếp sức từ các thiền khóa, thời gian lý tưởng để sống thinh lặng. 
Từ đó chúng ta mới có thể cầm lấy chánh niệm bước vào tất cả những ngõ ngách 


của đời sống một cách an toàn và ý nghĩa hơn. 


264 


Ngoài ra, nếp sống đó còn giúp ta từng bước khám phá đời mình và thấy 
được những gì cần được lưu tâm, ý thức. Những cái đó bao gồm tất cả công việc, 
vận động sinh lý, quan hệ đối giao và cả khả năng vị tha, hào sảng của bản thân. 
Hãy nhớ lại điều chúng ta đã biết, là tất cả nghịch cảnh khách quan hay nội tại 
đều luôn có thể mang ý nghĩa nuôi lớn đời sống tâm linh của mỗi người. Có điều 
là ta phải luôn biết đón nhận, xử lý và vận dụng chúng bằng tất cả sức mạnh của 
chánh niệm một cách đúng mức, hợp lý y cứ trên tầm vóc thực tế của chính mình. 


Tự nhiên, mọi hoạt động lớn nhỏ của ta từ lúc này sẽ được điều hành và thăng 


bằng với sự trợ lực của các giá trị nội tâm như điềm tĩnh, trong sáng, tập trung 


và thoải mái. Tuy nhiên ta cũng phải biết rằng nếp sống hướng nội như trên vừa 
trình bày không hề không có nghĩa là cắt đứt một cách vô lối tất cả sinh phong 
dung dị của một người bình thường. Cho đến cả những hành giả thâm niên có 
nhiều sở đạt cũng phải cần tới một trí nhớ tối thiểu về những dữ kiện mang ý 
nghĩa nối kết với đời thường mà mình đã đánh mất một cách tai hại. Chính điều 
này giúp ta hạn chế những cách ngăn, giữa đời sống nội tâm với đời sống thực 
tế. Cứ mỗi hoạt động đều có thể dạy ta học được những quy luật của vạn hữu. 
Chẳng hạn ta có thể học hỏi về từng ước vọng của bản thân, những kinh nghiệm 
nếm trải đời sống qua chính gia đình hoặc bằng cách theo dõi hơi thở và các cảm 
giác sinh lý. Sự tự do không giới tuyến và một tình thương vô bờ mà Đức Phật 
đã có được thật ra không phải là điều bất khả đối với chúng ta. Đôi ba năm sống 
thiền hết mình trong những trú xứ thích hợp, chúng ta sẽ ít nhiều cảm nhận 
được hai giá trị đó. Điều phải nhớ là trong mọi lúc, đối với chúng ta chỉ có một 
vấn đề thôi đó là "tại đây và bây giờ”. Chánh niệm sẽ luôn dẫn ta đến không gian 


và thời gian đó thôi, những gì luôn vô thường, biến đổi một cách tất định. 


Một khía cạnh khác có ý nghĩa giúp ta phơi mở tâm hồn một cách trọn vẹn 
đó là sự hàm dưỡng một trái tim hào phóng, độ lượng. Hãy nghĩ nhiều về tha 
nhân, từ gần tới xa và bắt đầu học cách ban phát những gì mình có. Khi lòng hào 
sảng đã thành ra một phản ứng tâm lý tự nhiên thì coi như hành giả đã sở hữu 
được nó rồi. Chúng ta có thể tự tìm lấy những cơ hội giúp đỡ người khác bằng 


tất cả khả năng một cách hợp lý, có thể là của cải hoặc công sức. Hãy luôn đặc 


265 


biệt chú ý nội tâm chính mình khi nó bắt đầu có những dấu hiệu chùn bước hay 


e ngại trong mối quan hệ mang tính hy sinh này để ta kịp thời tu chỉnh một cách 
thích ứng. Dần rồi theo thời gian, hành giả sẽ có được niềm vui tế nhị trong thái 
độ sống hào sảng của mình, và chính điều này sẽ khơi mở, tác động tích cực đến 


cuộc tu của chúng ta qua rất nhiều khía cạnh đạo lực khác. 


Một căn bản khác cũng là tối yếu cho đời sống thiền định là sự nghiêm trì 
ngũ giới, một quy cách sinh hoạt có ý thức. Chỉ riêng công phu giữ mình theo 
năm học giới này cũng là phần đóng góp quan trọng cho khả năng chánh niệm 
thường nhật. Nghi thức thọ trì ngũ giới rất đơn giản: có thể là sự phát nguyện 
trước một ông thầy hay chỉ riêng một mình tự lập tâm cũng được (Phần vấn đề 


ngũ giới đã được nhắc tới trong bài "Tự do trong tự chế" ở trước). 


Theo nghi thức truyền thống thì người muốn chấp trì ngũ giới phải đọc 
bằng miệng từng câu thệ nguyện cho mỗi điều. Chẳng hạn như ở điều thứ nhất: 
"Tôi xin thọ trì học giới bất sát”. Các học giới còn lại cũng thế. Chúng ta hãy học 
cách sinh hoạt theo tỉnh thần của ngũ giới. Vi phạm học giới nào ta cũng tự biết 
là mình đã bị lấm nhơ học giới đó rồi phát thệ trở lại (Xem ở bài vừa nêu). Mỗi 
học giới là một lời khuyên răn cho ta không xúc phạm tới chúng sanh khác và 
nhắc nhở ta một thái độ sống mẫn cảm, độ lượng hơn. Sức mạnh của năm học 
giới rất lớn. Nếu toàn thể nhân loại giữ được giới bất sát và giới không vọng ngữ 
thì chắc chắn một phần lớn tình hình toàn cầu sẽ được sửa đổi tốt đẹp nhơn 
nhiều. 

Hãy sống theo tỉnh thần ngũ giới. Chính điều này là một chuẩn bị hết sức 
quan trọng cho đời sống tâm linh. Vi phạm các học giới cũng có nghĩa là ta đã tự 
øây trở ngại cho việc tu tập thiền định của mình. Vì vi phạm học giới nào cũng 
là một sự xúc phạm đối với tha nhân, mà đã như vậy thì làm sao ta có thể sống 
với một tâm hồn thanh thản, bình yên. Có giữ được ngũ giới một cách sống trong 
sạch ta mới có được sự giao hòa nhất định với thế giới xung quanh. Cứ mỗi học 
giới bị vi phạm là một ánh đèn tín hiệu báo cho ta biết về tình trạng nội tâm của 


mình. Nếu tự biết xét mình một cách nghiêm cẩn, ta sẽ biết được mình đã bị cái 


266 


øì tác động xấu và cũng biết cả cách tự sửa một cách chính xác. Nói gọn lại, hãy 
trân quý ngũ giới như một phương tiện tuyệt hảo để sửa đổi bản thân và hoán 
chuyển thế giới. 

Chúng ta thường có khuynh hướng thích rao giảng hay trao đổi sở tri của 
mình với người khàc. Điều đó dĩ nhiên rất tốt nếu đề tài có nội dung quan hệ 
giáo lý nhưng vấn đề còn đòi hỏi ta phải biết chú ý lưu tâm đến hoàn cảnh thực 
tế nữa. Không phải ở đâu ta cũng có thể đàm đạo tùy thích. Thật ra chúng ta nào 
cần thiết phải khuyến dụ hay kêu gọi đức tin của người khác. Thay vào đó, ta chỉ 
nên thích nghỉ với điều kiện chung quanh và như vậy là ta đã tạo được cơ hội 
cho người khác chấp nhận mình. Nói vậy có nghĩa là chỉ nên nói với ai thật trong 
lòng muốn lắng nghe ta nói. Ta hãy là một "Đức Phật", không nên dừng lại ở vai 
trò một "người Phật giáo". Hãy để thái độ sống của mình nói lên Phật pháp tốt 
hơn là nói bằng ngôn ngữ chữ nghĩa. Bởi nên nhớ rằng con người ta không chỉ 
quan hệ với nhau qua ngôn ngữ mà còn qua sự cảm nhận lặng lẽ từ tâm hồn nữa. 
Thiên hạ sẽ học hỏi ở chúng ta những gì chúng ta sống chớ không phải qua 


những gì chúng ta nói. 


Một hôm có vài thiền sinh đến hỏi một vị đại sư người Tây Tạng lừng danh 


rằng họ phải làm sao để có thể hướng dẫn con cái mình có được một đời sống 


tâm linh sâu sắc. Vị Lạt Ma này đã trả lời rằngmỗi người có một duyên nghiệp 


riêng, các bậc cha mẹ không thể cưỡng cầu trong việc bắt buộc con mình phải đi 
theo một hướng sống nào đó một cách hoàn toàn như ý được. Tuy nhiên tấm 
gương sống tình thương và trong sáng của cha mẹ sẽ ít nhiều tác động đến đời 
sống tỉnh thần của con cái. Chúng ta có thể bảo ban lũ trẻ phải biết thương người 
nhưng trong khi đó chúng ta lại không làm đúng được những gì mình vẫn nói 
thì những lời khuyên răn kia không thể có hiệu quả. Nói chung, hãy học cách 
đưa hết tâm tư, ngôn ngữ và hành động của mình vào thành một, rồi cứ thế phát 
triển các đức tánh như tình thương và sự tỉnh thức cho tới khi tất cả những thứ 
đó trở thành một nếp sống căn bản thì mọi chuyện trên đời sẽ là những cơ hội 
tốt cho ta tu tập: từ tiếng khóc của trẻ con đến những cơn đau nhức trong giờ 
tọa thiền hoặc thậm chí đến việc sinh ly tử biệt cũng thế. 


267 


Trong một chuyến sang thăm Hoa Kỳ, đại sư Kalu Rinpoche đã đến một 
trại nuôi động vật thủy tộc ở Boston. Người ta để ý thấy cứ mỗi lần đi ngang qua 
một chiếc lồng kính thì vị Lạt Ma trứ danh này đều lấy tay chạm nhẹ vào đó rồi 
miệng cứ thầm thì câu thần chú Mật tông: "Án Ma Ni Bát Mê Hồng". Khi được 
hỏi lý do, Ngài đã trả lời: 

- Tôi chạm tay vào lòng kính và chú tâm cầu nguyện cho các chúng sanh 


bị nhốt trong đó được tự do. 


Thật là ý nghĩa nếu trong mọi quan hệ đối giao ta đều có được thái độ bao 
dung trước tất cả vạn loài. Hãy biết nghĩ về người bằng trọn vẹn trái tim độ 
lượng của mình và thật lòng mong mỏi cho tất cả luôn bình an, chẳng hạn một 


sự tự do. 


Sự cô đơn luôn làm cho cuộc tu của chúng ta trở nên vất vả hơn, nó sẽ là 
những hành trang quan trọng cho cuộc hành trình đó. Ta có thể sống qua các 
thiền khóa dưới sự hướng dẫn của những thiền sư nhưng rồi ở đoạn cuối của 
hành trình này ta vẫn chỉ còn lại một mình để ta làm thầy cho chính ta và từ giai 
đoạn tự tu này ta mới có thể khám phá được cái Phật pháp giải thoát ở chính 


bản thân mình. 


Một vị sư người phương Tây trước khi trở về Mỹ, đã đến nói chuyện với 


một vị đại đức già người Anh, vị này vốn là một người đã từng có nhiều chuyến 


đi qua lại giữa Châu Âu và Châu Á. Nhà sư trẻ kia muốn xin được đôi lời nhắc 


nhở để chuẩn bị cho ngày tháng tu hành ở phương Tây sau này của mình. Vị đại 


đức người Anh chỉ nói mấy câu ngắn gọn: 


- Tôi chỉ có thể khuyên sư một điều thôi: Khi đang có mặt tại một trạm xe 
buýt, hãy thấy rằng chiếc xe buýt không hề có dính líu tới mình. Dù có là người 
đứng đợi xe, sư cũng đừng để mình phải bận tâm, cực lòng vì nó. Lúc nào cũng 


có một chuyến xe buýt cho sư mài 


Không có gì để cho ta phải học tốc, cấp tập, vội vã. Ta phải biết sống trọn 


vẹn với từng giây phút thực tại để khám phá chính mình. Qua nếp sống này, đời 


sống của ta sẽ được hoán chuyển tốt đẹp hơn. Và để thực hiện được như vậy, ta 
phải tự có cái khả năng đối diện cấp thời mà điều này xem ra không đơn giản tí 
nào. 

Tỉnh thức, mẫn cảm, can đảm và sáng suốt là những giá trị tỉnh thần tự 
chứng, không thể có được từ một sức mạnh ngoại tại nào cả. Chúng được thành 
tựu từ bên trong nội tâm mỗi người, thông qua từng vận động của bản thân từ 
ngữ ngôn đến hoạt động. Những pháp tánh đó là nguồn năng lực chuyển hóa nội 
dung chúng ta, là những nguồn năng lực không gì có thể thay đổi được, bởi 
chúng lúc này đã là bản chất thật sự của chúng ta rồi. 

J.K. 
Hướng dẫn thực tập 
Nuôi dưỡng Chánh Niệm 

1/ Lập một thời khóa tọa thiền mỗi ngày: 

Đây là một phương cách để trưởng dưỡng công phu thiền định thường 
nhật, đồng thời cũng giúp ta kiểm tra những chu trình của nó một cách dễ dàng. 
Hãy thử bỏ ra một hoặc hai tháng với một cuốn sổ tay để bên cạnh chỗ mình tọa 
thiền rồi viết vào đó, một cách trung thực, thời gian tọa thiền cùng tất cả những 
øì xảy ra trong tâm mình. Chẳng hạn: Ngày X tháng Y, ngồi được một giờ đồng 
hồ, phóng tán hướng ngoại hoặc trong sáng định tĩnh, có hoặc không những 
chấn động cảm xúc... 

Cuối thời gian đã định, hành giả đọc lại tất cả để đánh giá chính xác được 
từng bước công phu của mình rồi tự đưa ra những hướng đi thích ứng. Chánh 
niệm sẽ qua con đường này mà được nuôi lớn. 

2/ Tìm một ấn tượng để tập trung tỉnh thần (tạo thói quen tỉnh thức để 
tỉnh thức trở thành thói quen): 


Hãy chú ý vào một hoạt động thường nhật nào đó mà ta thường thực hiện 


trong sự vô tâm rồi đưa hết chánh niệm vào đấy. Ta có thể lấy việc uống trà, tắm 


rửa, hoặc lái xe để làm bài thực tập bằng cách dành ra đôi ba phút trước khi bắt 


269 


đầu làm việc đó. Công việc sẽ được thực hiện trong sự nhẹ nhàng, cẩn trọng và 
trở thành một công án thiền định tuyệt vời về thực tại, những gì đang xảy ra. 
Làm thế có nghĩa là hành giả đã mở ra tất cả cánh cửa lòng mình với vạn vật, với 
mọi sự. Ta có thể nuôi cái cảm giác rằng chính Đức Phật đang từng bước có mặt 


bên cạnh cuộc tu của mình như một sự gia trì thiêng liêng. 


Ở đây, ta thử sống trầm lặng và tỉnh thức như một người Nhật Bản uống 


trà đúng theo nghi thức Trà Đạo, nhưng không dừng lại ở riêng một hoạt động 
nào mà là mọi hoạt động, luôn khi và mọi nơi. Công phu thực tập có thể kéo dài 
trong một tuần hay một tháng. Vấn đề thời gian không quan trọng, miễn sao 


chánh niệm của ta ngày một lớn mạnh thì thôi. 
3/ Thực hiện một kiểu sống giản dị tự nguyện: 


Cố gắng bỏ ra đôi ba ngày thử nghiệm một nếp sống không bị chi phối bởi 
một sinh quan văn minh hay tiện nghi nào để hòa mình với thiên nhiên. Trước 
hết hành giả ngồi lại trong im lặng rồi cố nhớ lại tất cả những gì là mật thiết 
trong đời sống bản thân bằng cách đưa vào tư tưởng mọi thứ mình đã sống qua: 
công việc, quan hệ xã hội, gia đình, nhà cửa, các hoạt động nổi bật, các thứ mình 
sở hữu được, những mục tiêu để vươn tới trong nay mai hoặc đời sống tỉnh thần 


hằng ngày... 
Cứ mỗi một hình ảnh đi qua trong tư tưởng, hành giả hãy tự đặt cho mình 
một câu hỏi: Có phải nó chỉ khiến cho ta thêm rắc rối cuộc đời hay không? 
Hành giả lại tự trả lời, vẫn trong thinh lặng và một cách trung thực sau khi 
tự phản tỉnh, soi rọi. Sau đó, nên có thêm một câu tự vấn khác: Nếu mọi sự được 


giàn xếp đơn giản hơn thế thì có phải là ta sẽ được hạnh phúc hơn không? 


Mục tiêu của đời sống tỉnh thần phải là giây phút khám phá ra sự tự do, là 
sự hài hòa tích cực với cuộc đời chung quanh và nhận ra được bản chất thật sự 
trong sự hiện hữu của chính mình. Nếu cái cần thiết cho đời sống của chúng ta 


là việc giản dị hóa mọi sự và ta cũng đã tìm thấy được con đường để thực hiện 


nó thì hãy biết giữ nó lại cho mình như một hành trang để bước vào hành trình 


chuyển hóa, thăng hoa tâm linh. 


